


®) 


«ca Xử Lý Nóng Gian 


Thubten Chodron 
Na" Ly gẲ 
Q262—S2 0 


Xử lý Nóng Giận 


Những sách do Ni Trưởng Thubten Chodron viết: 


Những Thăng Hoa trong Giáo Pháp: Sống như một nữ tu sĩ Phật giáo(Nhà xuất bản North 
Atlantic Books, Berkeley, CA phát hành ) 


Phật Pháp dành cho Người Mới Bắt Đâu (Nhà xuất bản Snow Lion, Ithaca, NY phát hành) 


Chọn Lựa Cách Sống Giản Dị do Ni Trưởng Wu Yen viết (Ni Sư Thubten Chodron chỉnh 
sửa) ( Nhà xuât bản Snow Lion, Ithaca, NY phát hành) 


Sự Thấu Hiểu Giữa Các Tin Ngưỡng ( Nhà xuất bản Timeless Books, New Delhi phát hành) 
Trái Tim Rộng Mở, Tâm Trí Sáng Suốt (Nhà xuất bản Snow Lion, Ithaca, NY phát hành) 

Chế Phục Tâm Viên Ý Mã (Nhà xuất bản Heian International Torrance, CA phát hành) 
Chuyển Hóa Trái Tim: Phương Pháp Phật Giáo dẫn đến An Vui và Can Đảm, do Tiên Sĩ 


Jampa Tegchok viễt( Ni Sư Thubten Chodron chỉnh sữa; Nhà xuất bản Snow Lion, Ithaca, 
NY phát hành) 


Nóng giận quấy rầy chúng ta trên bình diện cá nhân, quốc gia và quốc tế. Tuy nhiên, chúng ta 
thấy răng những con người, chẳng hạn như Đức Đạt Lai Lạt Ma, là người đã và đang đối mặt 
với nhiều hoàn cảnh tệ hại hơn nhiều so với nhiều người trong chúng ta gặp phải-gôm cả lưu 
đày, bức hại, và mất mát nhiều người thân-nhưng mà không hè bị thiêu đốt bởi phẫn nộ hay 
tìm cách trả thù. Làm thế nào những người đó làm được như vậy? 


Xử lý Nóng Giận trình bày nhiều phương pháp nhà Phật đề chế ngự và ngăn ngừa nóng giận, 
không phải bằng cách thay đổi điều đang xảy ra, mà bằng cách đóng khung nó hoàn toàn 
khác biệt. Cho dù tôn giáo của chúng ta là gì, học cách xử lý sự nóng giận của chúng ta thì 
hiệu quả cho tất cả những ai tìm cầu hạnh phúc cá nhân cũng như sự hoà bình của thế giới. 


“Xử Lý Nóng Giận là một cuốn sách tuyệt vời, thông thái và làm thay đổi cuộc sống. Được 
viết theo phong cách đặc trưng dễ tiếp cận của Ni Sư Thubten Chodron, cùng nhiều ví dụ 
được trích dẫn từ cuộc sống hăng ngày, quyên sách này phong phú những chiến lược thực tế 
về cách làm thế nào giải thoát chúng ta khỏi giận dữ, oán hận và ghen tỊ. Nếu bạn đang tìm 
một chỉ dẫn thực tiễn để vượt qua nóng giận và sông với sự bao dung, tình thương, và sự tha 
thứ rộng lớn hơn, tôi trân trọng giới thiệu quyền sách này cho bạn.”(Tiến sĩ Howard C.Cutler, 
đồng tác giả của quyền sách Nghệ Thuật Sông Hạnh Phúc) 

“Mặc dù tôi không phải là một Phật tử, tôi có sự nóng giận. Thubten Chodron cho ta trí tuệ 
mát dịu để dập tắt cảm xúc nóng bức này. Xử Lý Nóng Giận dễ đọc, tử tế và rất hữu 
dụng”.(Vicki Robin, đồng tác giả của sách Tiền Bạc của Bạn hay Cuộc Đời của Bạn). 

“Trong Xử Lý Nóng Giận, Thubten Chodron tặng cho chúng ta một chỉ dẫn thật sự hữu ích và 
tử tế đê xử lý một trong những thách thức lớn nhất trong việc sống một cuộc đời thông minh 
theo cảm tính.”(Daniel Goldman, đồng. tác giả của Sự Thông Thái Cảm Tính) 

“Thubten Chodron dâng tặng những thấu hiểu của Cô về nóng giận, những cách mà hoạt 
dụng trong cuộc sống của chúng ta và những cách mà chúng ta có thê khéo léo xử lý đề 
chuyên hóa nó. Là cách tiếp cận vừa khiêm tốn và gây cảm hứng, quyên sách này chắc chắn 
là một vật hữu ích cho nhiều người.(Sharon Salzburg,tác giả của sách Một Tắm Lòng Bao 

La) 

“Đeo mang oán hận và chỉ trích người ta? Có vấn đề khó ngủ nghỉ? Dễ nỗi xung thiên? Nếu 
vậy thì, quyền sách này là dành cho bạn, có nêu chi tiết những cách mà bạn cân làm để hài 
hòa với chính bản thân bạn và các mỗi quan hệ của bạn.”(WilLiam W.Wilmot, đồng tác giả 
của sách Xung Đột giữa Các Cá Nhân). 

“Ni Sư Thubten Chodron là người mà cuộc đời của Ni Sư là hiện thân các đức hạnh của sự tử 
tế, giản dị và một tầm nhìn minh sáng, mà là cốt lõi của những lời dạy của Đức Phật. Chính 
những phẩm hạnh bắt diệt này chiêu sáng thông qua những tác phẩm của Ni Sư và chạm đến 
trái tim các độc giả trên khắp thế giới.”(Thupten Jinpa, phiên dịch viên của Đức Đạt Lai Lạt 
Ma) 


Là một người Mỹ, Ñ Sư Thubten Chodron hiện là Viện Trưởng Tu Viện Xá Vệ-là tu viện 
Phật giáo Tây Tạng đâu tiên của Mỹ. 


XỬ LÝ NÓNG GIẬN 


Sách do Ni Trưởng Thubten Chodron viết 


Nhà xuất bản Snow Lion ở Ithaca, New York phát hành. 


Nhà xuất bản Snow Lion 
605 West State Street 
P.O. Box 6483 

lthaca, NY 14851 USA 
(607)273-8519 
www.snowlionpub.com 


Bản quyền của quyền sách này do Ni Sư Thubten Chodron giữ năm 2001. 


Tất cả nội dung của quyền sách này đều có bản quyền. Không một phần của quyền sách được 
tái bản dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép của nhà xuất bản. 


Sách được in tại Hoa Kỳ bằng giấy tái chế và không có acid. 
ISBNI-55939-163-4 


Library of Congress Catalohing-in-Publication Data 

Thubten Chodron năm 1950- 

Xử lý Nóng Giận do Ni Sư Thubten Chodron viết 

p.cm. 

Đính kèm các tài liệu tham khảo. 

ISBN I1-55939-163-4(alk.paper) 

1. Nóng Giận-Các Khía Cạnh Tôn Giáo-Đạo Phật 2. Kiên Nhẫn-Các Góc 
Nhìn Tôn Giáo-Đạo Phật 3. Lòng Bi-Quan Điểm Tôn Giáo-Đạo Phật 4. Đời Sống Tâm Linh- 
Đạo Phật 5. Đạo Phật-Các Giáo Lý. I. Tựa Đề 

BQ4430.A53 T48 2001 

294.3°5698-dc21 

2001004851 


MỤC LỤC 


Lời nói đầu 

1.Tâm, Cảm Xúc, và Nóng Giận 

2. Những Bắt Lợi của Nóng Giận 

3. Kiên Nhẫn: Một Chọn Lựa Khác 

4. Nóng Giận Liệu Có Bao Giờ Hữu Ích? 

5. Nhận Diện Nóng Giận của Chúng Ta và Các Nguyên Nhân của Nó 
6. Huân Tập sự Kiên Nhẫn 

7. Đối Diện với Lời Chỉ Trích 

8.Trò Chơi Trách Cứ 

9. Khi Nào Các Nút của Chúng Ta Bị Nhắn 

10. Sự Chấp Nhận và Trao Quyền 

11.Gặp Gỡ Kẻ Thù 

12. Xả Bỏ Những Ác Cảm và Oán Hận 

13. Khi Niềm Tin bị Phản Bội 

14. Con Rắn Ghen Tị 

15. Giận Giữ với Chính Mình 

16. Nuôi Dưỡng Lòng từ và Lòng bi 

17. Giúp Đỡ Người Khác Chế Ngự Nóng Giận 
18. Trí Tuệ Làm Tâm Thư Thái 

Phụ lục một: Các Kiểu Xung Đột 

Phụ lục hai: Những Kỹ Thuật để Xử Lý Nóng Giận trong phần Tóm Tắt 
Bảng Chú Giải Từ Ngữ 

Đọc thêm 


LỜI NÓI ĐẦU 


Nóng giận quấy rầy tất cả chúng ta trên bình diện cá nhân, quốc gia và quốc tế. Khi nó xuất hiện 
trong tâm của thậm chí một cá nhân, chứ chưa nói đến một tập thể hay một quôc gia, toàn thế giới có 
thể bị ảnh hưởng- chứng kiến hai cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỷ vừa qua. Trên bình diện cá 
nhân, nóng giận có thê phá hủy những mối quan hệ của chúng ta với những người mà ta trân quý 
nhất và làm tâm chúng ta quay cuồng trong Sự: khổ sở.Trong những tập thể, nóng giận khiến người ta 
chia rẻ bè phái và hướng con người thay vì nỗ lực lo cho lợi ích chung của tập thể thì lại nhăm vào 
những mục đích trái ngược nhau. Trên bình diện quốc tế, nóng giận châm ngòi cho các xung đột ở 
vùng Trung Đông, Balkans,và bất cứ nơi nào khác. 


Dù nóng giận có sức mạnh như thế nào đi nữa, nó không hề chứa đựng bất kỳ yếu tố vật chất nào. 
Tuy thế, nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của chúng ta cũng như cuộc sống của 
những người khác. Khi chúng ta nhìn vào tâm và trái tìm mình và hiểu rõ hơn cảm xúc bực bội này, 
chúng ta sẽ nhận ra những dự định không thực tiễn của nó và do vậy sẽ không bị lôi kéo vào câu 
chuyện của cảm xúc bực bội đó. Chúng ta sẽ dần dần có khả năng tránh xa được cảm xúc đau đớn 
này mà không phải chế ngự, đè nén hay biểu lộ nó. Chúng ta sẽ thay thế nó bằng những trạng thái 
tâm lành mạnh và có lợi hơn, và bằng cách này, sự kiên nhẫn, lòng từ, và lòng bi sẽ tăng trưởng 
trong chúng ta. Học tập những phương pháp để làm được điều này là mục đích của quyền sách này. 


Xử Lý Nóng Giận được viết cho tất cả mọi người, bởi vì cho đù trình độ học vấn, địa vị xã hội, giới 
tính, chủng tộc, hay tôn giáo của chúng ta là gì đi nữa, chúng ta vẫn có nguy cơ rơi vào nanh vuốt 
của nóng giận. Sách được viết theo ngôn ngữ bình dị, thân thiện, bao gồm nhiều thí dụ về những tình 
huống trong cuộc sống hằng ngày mà những lời dạy này có thê áp dụng được. Một số thí dụ do bạn 
bè, gia đình, học sinh kể cho tôi, còn một số khác từ trong cuộc sống của chính tôi. 


Tổng quan 


Chương một dẫn nhập bằng cách giới thiệu quan điểm của đạo Phật về tâm, cảm xúc và nóng giận. 
Từ đó, chúng ta sẽ định nghĩa nóng giận và thảo luận các tốn hại của chúng trong chương hai. 
Chương ba đề cập đến sự kiên nhẫn-liệu pháp cho nóng giận- khả năng giữ bình tĩnh trước tốn 
thương và đau khô. Chương bốn xem xét những nghi vân còn tồn đọng khi chúng ta nghĩ đến những 
lợi ích của sự điều phục nóng giận và phát triển tính kiên nhẫn, trong khi chương năm bàn về nóng 
giận bị đè nén và các yêu tố khiến nóng giận dấy khởi trong tâm chúng ta. 


Chương sáu bắt đầu mô tả các phương pháp để đối trị nóng giận và chương bảy tiếp tục mô tả bằng 
nhiều minh họa sáng tạo để xử lý tốn thương và nóng giận bùng phát khi chúng ‡a bị chỉ trích. 
Chương tám chỉ cho chúng ta làm thế nào tránh tự trách cứ mình hoặc người khác về những vấn đề 
của chúng ta và có được tầm nhìn rộng thoáng hơn. Chương này cũng đề cập xử lý nóng giận phát 
sinh do thân bệnh. Mỗi chúng ta đều có những cái nút-những điểm và những vấn đề nhạy cảm-mà 
khi tình cờ hay cố ý bị nhấn phải, ném chúng ta vào trạng thái kích động. Làm thế nào để xử lý 
những tình huống này sẽ được xem xét trong chương chín. 


Chấp nhận sự thật hiện tại của những tình huống-nhưng vẫn hành động đề cải thiện tương lai-là một 
liệu pháp công hiệu với nóng giận và là tiêu đề của chương mười, trong khi chương mười một nhận 
diện rằng sự chấp ngã của chúng ta thật sự là “kẻ thù” của chính chúng ta và mô tả những phương 
pháp khác thường của việc trao nỗi đau khổ của chúng ta cho sự chấp ngã của chúng ta và nhìn thấy 
sự tử tế của người làm hại chúng ta. Những ác cảm và oán giận có thê đè nặng chúng ta khi chúng ta 


tích chứa chúng trong nhiêu năm. Buông bỏ những ác cảm và oán giận này giúp chúng ta sông cuộc 
sông hạnh phúc là chủ đê của chương mười hai. Chương mười ba đê cập vân đê nhức nhôi của sự 
phản bội vê niêm tin, và chương mười bôn chỉ dân nhiêu phương cách giúp chúng ta xử lý con răn 
ghen tỊ. 


Đôi khi nóng giận của chúng ta không chỉ nhằm vào người khác, mà vào chính chúng ta, và chúng ta 
mắc kẹt trong xiềng xích của tội lỗi và tự trách mình. Buông bỏ những điều này là chủ đề của 
chương mười lăm. Nuôi dưỡng lòng từ và lòng bi có khả năng ngăn chúng ta không nỗi nóng, và đạt 
được trí tuệ để loại trừ nóng giận ngay từ cội gốc của nó. Những chủ đề này được đề cập trong 
chương mười sáu và mười bảy. 


Phần lớn quyên sách này đề cập đến cách xử lý cảm xúc nóng giận từ trong nội tâm của chúng ta, 
phụ lục thứ nhất bàn về các hành vi bên ngoài- nhiều kiêu xung đột khác nhau-cùng với những động 
cơ và những tình huống mà chúng có thể được sử dụng được. Phần chú giải từ ngữ và danh sách 
những cuốn sách bạn nên tham khảo thêm được bao gồm trong phần cuối quyền sách này. 


Mong ước của tôi là quyên sách này đóng góp cho sự hòa hợp của thế giới chúng ta-sự hòa hợp mà 
mỗi chúng ta ao ước trong trái tìm mình và sự hòa hợp mà chúng ta ước muốn tạo ra giữa người với 
người trong xã hội. Tôi tin rằng không phải vì sự tồn tại của một cá thể hoàn hảo nhất khiến một 
chủng loài tiếp tục tồn tại, mà chính là sự tồn tại của lòng từ bị. Thầy của tôi, Đức Đạt Lai Lạc Ma, 
thường chỉ ra rằng những con kiến và những con ong còn hợp tác với nhau nhiều hơn là chúng ta 
những con người được cho là thông minh hơn. Đơn lẻ một mình, một con kiến sẽ diệt vong, nhưng 
khi quan tâm và hợp tác với những con kiến khác, nó sẽ sống còn và nây nở. 


Khi tâm của chúng ta vui vẻ và không nóng giận hay oán ghét, chúng ta sẽ cùng làm việc và chia sẻ 
với người khác vì lợi ích của tất cả, trong khi nếu chúng ta khổ sở và nóng giận, chúng ta hủy hoại 
việc làm tốt của người khác cũng như của chính chúng ta. Điều này là rõ ràng khi chúng ta suy nghĩ 
về nó: Không có ai thức dậy vào buổi sáng và nói răng: “Hôm nay tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi 
nghĩ là tôi sẽ đi ra ngoài và làm tổn thương ai đó!” Chúng ta chỉ làm hại người khác khi chúng ta bị 
nóng giận hành hạ. Là những sinh loại sông phụ thuộc với nhau như chúng ta, hành vị hủy hoại của 
chúng ta tác động giống như vậy đến những người khác. Vì thế, cách chấm dứt chu trình đau khổ này 
tùy thuộc vào mỗi chúng ta có khả năng điều phục sự nóng giận với những phương cách tích cực và 
nuôi dưỡng trái tim từ bi với lòng mong ước cho mọi người đều được tốt đẹp. 


Xử lý Nóng Gián được dựa trên những lời dạy của Đức Phật, vị đạo sư trí tuệ và từ bi đã sống ở Ấn 
Độ vào thế kỷ thứ sáu trước Công Nguyên. Vào những thế kỷ sau, các bậc hiền triết Ân Độ đã bình 
luận những lời dạy của Đức Phật, cũng như các hành giả ở các nước Đạo Phật phổ biến. Nhờ tắm 
lòng tử tế của những vị thầy của tôi, tôi đã nghe được những lời dạy này và bây giờ mới có cơ hội 
chia sẻ chúng với các bạn. Bằng cách thực hành những lời dạy này, chúng ta sẽ trải nghiệm những 
lợi lạc. 


Tắt cả sai sót trong phần trình bày là do lỗi của riêng tôi. 
Xuât xứ của quyên sách này 


Là một nữ tu sĩ Phật giáo và một giảng viên, tôi thường được đề nghị nói chuyện về xử lý nóng giận. 
Những phần đầu của quyền sách này dựa trên hai buổi nói chuyện của tôi về đề tài này-một buổi tại 
Hiệp Hội Phật Giáo Evergreen ở Kirkland, Washington năm 1989 và một buổi tại Hội Thảo về Đạo 
Phật và Tâm Lý tại Đại Học Washington ở Seattle năm 1992. Căn cứ vào những nguồn trên, một tập 
sách nhỏ “Xử lý Nóng Giận” đã được xuất bản miễn phí bởi Trung Tâm Phật Giáo A Di Đà Phật tại 


Singapore. Vì nhiêu người rât nhiệt tâm vệ đê tài này, tập sách nhỏ được mở rộng và làm thành 
quyên sách này. 


Lời cảm tạ 


Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với những vị thầy của tôi-đặc biệt là Đức Đạt Lai Lạt Ma, 
Rinpoche Tsenzhab Serkong, Rinpoche Zopa, và Tiến sĩ Ngawang Dhargye- vì lòng nhẫn nại vô biên 
trong việc dạy tôi Giáo Pháp. Họ đã chia sẻ với tôi những lời dạy vô giá của Đức Phật, của các bậc 
hiền triết Ân Độ như Ngài Shantideva (Tịch Thiên) và Ngài Dharmarashikta (Pháp Hộ) và các hành 
giả Tây tạng như Ngài Tsongkhapa (Tông-khách-ba) và Ngài Togmey Sangpo (Vô Trước), mà trong 
sách này có trích dẫn những lời dạy của các vị trên. Ngoài ra, các minh họa sông động về sự kiên 
nhẫn và lòng từ bi của các vị thầy tôi đã làm cho tôi phân chắn đề tự tin rằng những lời dạy này, khi 
được thực hành, có khả năng xóa sạch nóng giận và tạo nên sự hòa hợp. Những có gắng ít ỏi của tôi 
để thực tập sự kiên nhẫn cũng khẳng định lại điều này. 


Rất cảm ơn Hiệp Hội Hữu Nghị Phật Pháp đã ủng hộ tôi khi tôi viết quyền sách này. Cindy Felis đã 
chuyền tải những băng gốc thành bài viết và Laurie Rostholder, một nhà tâm lý trị liệu, đã có nhiều 
đề nghị quý báu. Barbara Rona, một biên tập viên đầy năng lực, đã làm việc quên mình đề hình thành 
và hoàn chỉnh bản thảo. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của cô ấy. 


Như Ngài Rinpoche Zopa đã dạy tôi, thay vì nóng giận với những ai đã làm hại tôi, tôi phải bày tỏ sự 
biết ơn của tôi đối với họ, vì họ đã tử tế hơn Đức Phật, nếu không có sự giúp đỡ của họ, tôi không thể 
đạt được sự giác ngộ. Mong rằng tất cả năng lượng tốt lành từ quyền sách này đem lại hạnh phúc tạm 
thời và tối hậu cho mỗi mỗi sinh loại. 


Thubten Chodron 
Seattle, WA 
Ngày 24/02/2001 


Lời Người Dịch 
Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! 


Con xin trân trọng tri ân-Thầy Bồn Sư, Cha Mẹ, Thí Chủ, Đất Nước và tất cả hữu tình đã và đang 
giúp con có cơ duyên được đọc và dịch quyền sách này. Dù còn non kém trong Giáo Pháp cũng như 
dịch thuật, con mạo muội dịch quyên sách này hầu chia sẻ chút ít cho chính bản thân con, cũng như 
người thân, bạn bè của con là những người vẫn còn bị nóng giận làm phiên. 


Con xin chân thành tri ân tất cả sự giúp đỡ và hỗ trợ nhiệt tình để quyền sách này được dịch sang 
Việt ngữ của Ni Sư Thubten Chodron, tác giả quyên sách và Sư Cô Thubten Damcho-đã gửi bản gôc 
sách và tạo điêu kiện cho con. Con xin biệt ơn Sư Cô Thubten Pende đã sửa lại bản dịch và bô sung 
cho nó tôt hơn. 

Rất cảm ơn tất cả những ai giúp cho quyên sách này được hoàn thành và giới thiệu đến độc giả. 


Mọi sai sót là do lỗi của người dịch. 


Ngưỡng mong các bậc cao đức, những ai có duyên đọc được sách này hoan hỷ chỉ ra những thiếu sót 
và bô sung đê sách được hoàn thiện hơn. 


Nguyện cho tất cả công đức(nếu có)từ việc dịch quyền sách này đến với tất cả chúng sanh trong 
không trung pháp giới không thừa sót! 


Nguyện cho con và tất cả chúng sanh đều được tâm rộng mở, trí sáng thông ngay trong kiếp sống này 
và rôt sau đêu trọn thành Phật! 


Bà Rịa, 04/06/2017 
TNL.Diệu Nga 


: __ Chương Một: 
TAM, CAM XUC VÀ NONG GIẠN 


Vào một mùa hè nọ, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói chuyện với thính giả thành phố Los Angeles 
trong đó có một nhóm thanh thiếu niên đờ đẫn cư ngụ ở những khu phố nghèo phức tạp-trong 
đồng phục cắm trại- -cùng với các nhà tư vẫn của họ. Sau buổi nói chuyện, một bạn trẻ trong 
nhóm đã hỏi Ngài rằng, “Người ta ngay trước mặt lăng nhục con. Làm thế nào mà con không 
chống trả lại chứ?” Cô bé đã thách thức Ngài, nhưng khá thành thực trong lời thỉnh cầu của 
cô. 


Ngài nhìn vào mắt cô bé và nói rằng, “Bạo lực lỗi thời rồi con ạ. Nóng giận không đưa con 
đến đâu cả. Nếu Biến có thê bình tâm và nhẫn nhịn, con sẽ là tâm gương tuyệt vời cho những 
ai chung quanh con.” Các thính giả vỗ tay, nhưng cô bé vẫn đứng yên, nhìn về Ngài. Cô vẫn 
chưa hài lòng. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp tục mô tả cách mà nhiều người vĩ đại, ví dụ như - Martin Luther 
King, Mahatma Gandhi, và Chúa Jesus - đã bình thản khi đối mặt với bạo lực và thù nghịch. 
Nhiều người trong số họ đã trải qua nhiều gian nan khi họ trưởng thành. “Ngay cả tôi,” Ngài 
đã thổ lộ. Tuổi trẻ của tôi bị bao quanh bởi xung đột và bạo lực. Tuy vậy tất cả những người 
này đã bộc lộ tính cách bất bạo động và lòng từ dành cho người khác, và thế giới được tốt đẹp 
hơn nhờ những đóng góp của họ. Cô cũng có thê làm điều này mà.” 


Rồi Ngài ra hiệu cho cô bé tiến lên đề bắt tay Ngài. Khi cô đến gần Ngài với đôi tay duỗi ra 
và một nụ CưỜi _găng gượng trên mặt, Đức Đạt Lai Lạt Ma mở rộng vòng tay và ôm lấy cô. 
Cô bé trở về chỗ ngồi, rạng rỡ. 


Sau buổi nói chuyện, một trong những nhà tài trợ đã hỏi các thiếu niên liệu họ có muốn chia 
sẻ kinh nghiệm của mình. Một thiếu niên lực lưỡng, nhìn rất ngầu tiến đến micro với nụ cười 
thật thỏa mái trên mặt “Ái chà”, cậu bé nói, “Chắc các bạn có thê nghe thấy tim tôi đập ngay 
từ chỗ ngôi của các bạn! Tôi đã trông thấy Đức Đạt Lai Lạt Ma trên TV và trên tạp chí và 
nghĩ rằng Ngài rất trầm tĩnh, nhưng tôi không thể nào diễn tả nổi cảm giác ra sao khi gặp 
được Ngài!” và Ngài đã chạm vào trái tim của tôi. 


Một nhà sư Tây tạng sau khi trốn thoát đất nước Tây Tạng bị cộng sản chiếm giữ cách đây 
vài năm đã kể cho tôi nghe câu chuyện của sư. Gia đình sư là một gia đình giàu có, nổi tiếng 
ở khu vực Tây Tạng nơi sư lớn lên. Sau khi cộng sản chiếm đóng Tây Tạng vào năm 1950 và 
cuộc nổi dậy bất thành vào năm 1959, ngôi nhà của gia đình sư bị tịch thu và đã trở thành 
một nhà tù. Vì gia đình sư là địa chủ và sư là tu sĩ, sư bị cộng sản Trung Quốc bắt giữ. Sau 
đó, sư bị giam trong nhà tù mà trước đây là nhà của gia đình sư. Sư và vài người bạn tù được 
phép đi vệ sinh bên ngoài hai lần một ngày, không thì "họ phải ở trong ngục mà bây giờ cửa số 
đã bị vỡ và không còn tiện nghĩ như trước đây. Đa số mọi TEưỜI SẼ phẫn nộ với sự bất công 
và sự sỉ nhục, nhưng nhà sư này đã kể cho tôi rằng sư đã cố gắng sử dụng thời gian của mình 
rất thông minh, thực hành thiền để cải thiện trạng thái tâm của mình. Mặc dầu sư bị tước đoạt 
tất cả pháp cụ, sư vẫn âm thầm tụng những bài kinh mà sư đã thuộc lòng và suy ngẫm ý nghĩa 
của chúng. Bằng cách này, sư đã làm tâm mình quen dần với những thái độ và cảm xúc dẫn 
đến giác ngộ và tránh được những cạm bẫy của sự nóng giận. Khi tôi nói chuyện với sư, tôi 


Ị 


không thấy có dấu hiệu gì về sự oán giận của sư với cộng sản Trung Quốc. Sư có một cuộc 
sông tràn đây tình thương yêu. 


Những câu chuyện như vậy khiến chúng ta tự hỏi, “Làm thế nào họ làm được như vậy?” Họ 
cũng là những con người như chúng ta, và mặc dầu họ phải đối diện với những hoàn cảnh tôi 
tệ hơn nhiều người trong chúng ta gặp phải- kế cả bị lưu đày, bị tống giam, bị tra tấn và mất 
mát nhiều người thân- nhưng họ không nỗi sân hay tìm cách trả thù. Quyền sách này phần lớn 
tập hợp những phương cách của nhà Phật nhằm chế ngự và ngăn ngừa sự nóng giận và đã có 
hiệu nghiệm với chính Đức Đạt Lạt Ma, với nhà sư trên, và nhiều người khác. 


Không có điều gì đặc biệt là “Phật giáo” về những phương pháp này. Thực ra, những lời dạy 
của Đức Phật rất phổ thông, không giáo điều và phổ thông thì không phải sở hữu của bất kỳ 
tôn giáo nào. Hơn thê nữa, những phương pháp này chỉ cho chúng ta những phương cách hợp 
lý và lợi lạc để sống. Dù tôn giáo của chúng ta là gì đi nữa, khi nhìn vào tâm của chúng ta và 
học xử lý nóng giận đều có lợi ích hết. 


Đạo Phật được coi là một ngành khoa học về tâm, và nhiều người thực hành đạo Phật nói 
rằng Đức Phật, một nhà lương y xuất chúng đã dạy những phương pháp thực tiễn đề xử lý các 
phiền não, cảm xúc tiêu cực và những trở ngại trong cuộc sông thường ngày. Dĩ nhiên, Đạo 
Phật, vượt ra ngoài khuôn khổ của tâm lý trị liệu và khác hắn với ngành này một cách rõ rệt. 
Tuy nhiên, giông như ngành tâm lý học, đạo Phật cũng xử lý tâm và các cảm xúc của con 
người và cố găng tạo dựng những con người hạnh phúc hơn và xã hội tốt đẹp hơn. 


Dầu chúng ta mong ước được thắm mình ngay trong những ứng dụng thực tiễn đề kiêm soát 
sự nóng giận, những điêu này được trình bày trong khuôn khô của quan điêm Phật giáo vê 
tâm và cảm xúc. Do đó một sô kiên thức săn có vê chủ đê này sẽ giúp chúng ta hiệu được 
chúng. 


Quan điêm Đạo Phật về Tâm và Cảm Xúc 


Từ chuyên môn “tâm” đề cập đến phần trải nghiệm, nhận thức, lý trí, cảm nhận và cảm giác 
của chúng ta. Nó là phi vật chất theo tự nhiên, trong khi thân thể của chúng ta được cấu tạo 
bởi các nguyên tử, là vật chất. Trong phạm vi rộng của tâm, chúng ta thấy có nhiều loại tâm. 
Trong số này là những thức của giác quan - để nhận biết những vật bên ngoài như cảnh vật, 
âm thanh, mùi, vị và xúc chạm- và ý thức của chúng ta để suy nghĩ, mơ mộng, ngủ nghĩ và có 
thể trải nghiệm những giác ngộ tâm linh. 


Nóng giận, như tất cả cảm xúc khác, là một loại tâm. Nó là yêu tố tỉnh thần đi kèm với ý thức 
nhận biết của chúng ta. Do đó, nó có thể bị ảnh hưởng-hoặc chế ngự hoặc phẫn nộ-trên bình 
diện tinh thần. Sự kiên nhẫn, lòng từ, lòng bi và sự vui sướng là các yếu tố tinh thần tương tự 
đi kèm với ý thức của chúng ta, dù không xảy ra đồng thời với nóng giận. Chúng cũng có thể 
được gia tăng hay giảm. dần trên bình diện tính thần. Vì lý do này, Đức Phật nhân mạnh rằng 
tâm của chúng ta là nguồn cội của tất cả khổ đau và hạnh phúc của chúng ta. 


“Tâm” cũng có thể được dịch là “trái tim/tắm lòng”, như là “người ấy có một tấm lòng tốt”. 
Ở đây chúng ta có thê thấy răng Đạo Phật không phân biệt giữa suy nghĩ và cảm giác như 
chúng ta hay phân biệt ở phương Tây, nơi mà chúng ta tin răng suy nghĩ là có nhận thức và 
cảm xúc thì không. Thật ra, trong tiếng Phạn, tiếng Pali và tiếng THƠ Tạng-tất gá ngôn ngữ 
được viết trong kinh Phật-không có chữ nào được dịch trực tiếp từ “cảm xúc”. Theo quan 


2 


điểm của Đạo Phật, những cảm xúc như nóng giận, chứa đựng phần cảm giác nhưng lại thuộc 
về nhận thức, bởi vì chúng nhận biết được đối tượng của chúng qua một bóng dáng trong 
tâm. Chẳng hạn như, chúng ta có thê nỗi giận với người làm chúng ta nổi điên ngay khi người 
đó không có mặt ở trong phòng. Lúc đó, chúng ta không nhận thức người đó bằng mắt của 
chúng ta, mà chúng ta đang nghĩ tới anh ta qua bóng dáng của anh trong tâm chúng ta. 


Nóng Giận là gì? 


Trong Đạo Phật, nóng giận (tiếng Tây Tạng là :khong khro) là một yêu tố tỉnh thần, như 
không thể chịu đựng một người, một đối tượng, một tình huống, hay một ý kiến, chất chứa ý 
nghĩ xấu ác hướng tới những đối tượng kế trên và mong muôn làm hại họ/chúng. Nóng giận 
bao hàm những cảm xúc như sự phiền muộn, bực bội, thất vọng, trả thù, giao chiến, oán hận, 
căm ghét và thịnh nộ. Mặc dầu tiếng Anh “nóng giận” thỉnh thoảng được sử dụng theo nghĩa 
tích cực, ở đây, như là một trong những cội gốc của phiền não, nó chỉ có một nghĩa tiêu cực 
mà thôi. 


Dấu hiệu của nóng giận là một yêu tố tinh thần được coi là sự quan tâm không thích hợp mà, 
trong trường hợp này, thối phông các tính cách tiêu cực của một người, một đối tượng, một 
tình huống, hay một ý kiến hoặc vẽ ra những tính cách tiêu cực mà không thật có, do đó tạo 
nên một câu chuyện không đúng về nó. Chăng hạn như, Dave bước vào văn phòng vào một 
buổi sáng nọ và đồng nghiệp của anh, là người quá chú tâm, không chào anh. Dave nghĩ rằng, 
“Người này không thân thiện và thô lỗ”, và căn cứ trên sự quan tâm không thích hợp này mà 
anh đã áp đặt ý nghĩa và động cơ của mình vào hành động của người khác, anh trở nên bực 
bội. Sự bực bội bên trong của anh dẫn đến hành động bên ngoài, và Dave đã chỉ trích chua 
cay, làm đau lòng bạn đồng nghiệp của mình, và cô bạn, phản hồi, nỗi cáu lại anh ta. Chúng 
ta dễ dàng nhìn thấy rằng một khoảnh khắc của sự quan tâm không thích hợp và nóng giận có 
thể tạo nên một chuỗi phản ứng gây ra sự khổ sở cho chính chúng ta và người khác. 


Tại một buổi gặp gỡ giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma với các nhà khoa học Tây phương để thảo luận 
về các cảm xúc hủy hoại, tôi được biết rằng các khoa học 1a nhìn chung phác họa ba thành 
phần của cảm xúc: cảm giác, sinh lý học và cách cư xử. Đối với họ, ý nghĩa của “nóng giận”, 
bao gồm không chỉ là một cảm giác đơn thuần, mà còn là phản ứng sinh lý của những khu 
vực nào đó trong não bộ và sự bài tiết một số hormone trong thân thê. Ngoài ra, nó bao gồm 
cách cư xử, như la hét hay hờn dỗi đi kèm trong giây phút nóng giận. 


Tuy nhiên, những người theo đạo Phật chủ yếu nhắc đến đến phần cảm giác khi họ bàn về 
những cảm xúc như nóng giận hay lòng bi. Các kinh Phật ít bàn vê não bộ hay các hormone, 
có lẽ vì những dụng cụ khoa học để phát hiện các chức năng của chúng được phát triển mới 
đây. Nóng giận tác động đến thể xác- tới năng lượng trong thân thể chúng ta cũng như tới các 
hormone, như là adrenaline, ảnh hưởng đến thân thê chúng ta- nhưng nóng giận chính nó 
không phải là một trạng thái của cơ thể. Nó là một trạng thái tỉnh thần, mặc dâu một số người 
trước tiên nhận ra họ đang nổi nóng bằng các dấu hiệu trên cơ thể như căng cơ bắp hay sôi 
bao tử. Ngoài ra, theo Đạo Phật, ý nghĩa của “nóng giận”, hay những cảm xúc khác, không 
bao gồm cách cư xử xảy ra đồng thời với một khoảnh khắc cụ thể nào của cảm xúc. 


Những Cảm Xúc Tiêu Cực và Buông Bỏ Chúng 


Ầ c 


nh hóa Phương Tây và Đạo Phật có nhiều định nghĩa khác nhau về “cảm xúc tiêu cực” và 
“cảm xúc tích cực”. Với những người Phương Tây, những cảm xúc tiêu cực là những cảm 


3 


xúc có cảm giác tôi tệ, và những cảm xúc tích cực là những cảm xúc có cảm giác tôt đẹp. 
Chăng hạn như, buôn bã, là một cảm xúc tiêu cực vì người đó cảm giác bị xìu xuông trong 
khi đó sự dính mặc vào một ngôi nhà đẹp là một cảm xúc tích cực vì người đó cảm giác hạnh 
phúc. 


Tuy nhiên, từ góc nhìn của Đạo Phật thì sự khác nhau giữa cảm xúc tích cực và tiêu cực tùy 
thuộc vào việc chúng có dẫn đến sự luân hồi hay giải thoát. Sự luân hồi là sự lặp lại thường 
xuyên các vấn đề chúng ta phải đối mặt từ đời này qua đời khác từ kết quả của sự vô minh 
căn bản của chúng ta. Giải thoát là sự tự do thoát khỏi điều đó, một trạng thái hạnh phúc vĩnh 
hằng. Do đó một vài loại sầu não CÓ thể được coi là tích cực, chẳng hạn như, chúng ta cảm 
giác buồn khi chúng ta nhận ra rằng những đối tượng của các giác quan không thể mang lại 
hạnh phúc vĩnh hằng cho chúng ta. Sự buồn bã này là tích cực, bởi vì bị vỡ mộng với thứ mà 
không thể đem đến hạnh phúc vĩnh hăng khiến chúng ta quyết tâm thoát khỏi sự luân hồi và 
đạt được sự giải thoát. Mặt khác, mặc dâu cảm giác vui sướng khi dính mắc vào tài sản, như 
ngôi nhà của chúng ta, được coi là có hại vì nó trói buộc chúng ta vào vòng sanh tử luân hồi. 
Với sự dính mắc đó, chúng ta lặp đi lặp lại tìm kiếm hạnh phúc từ những đối tượng bên 
ngoài-người và vật mà, giống như chúng ta, ngắn ngủi và do đó không. thể đem đến cho 
chúng ta hạnh phúc vững bền. Đạo Phật dạy cho ta những phương pháp để điều phục những 
cảm xúc hủy hoại vì chúng dẫn chúng ta đi trong luân hồi, và những phương pháp để phát 
huy những cảm xúc tích cực giúp đưa chúng ta đến giải thoát. 


Khả Năng của Sự Thay Đổi 


Chinh phục những cảm xúc tiêu cực và nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực là có thể vì, theo 
Đạo Phật, chúng ta không có một cá tính cô định, cứng ngắc. Cái mà chúng ta gán cho là 
“Tôi” liên hệ tới thân thê và tâm của chúng ta, cả hai đều trong trạng thái thay đối không 
ngừng. Về mặt vật chất, các hạt nguyên tử nhỏ của thân thể chúng ta thường xuyên thay đi, 
và về tâm lý thì nhận thức, tâm trạng, suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta liên tục biến chuyên. 
Vì thay đổi diễn ra trong từng phút giây, sự thử thách của chúng ta là hướng dẫn chúng theo 
cách có lợi. 


Sự giác ngộ không đòi hỏi sự lột xác hoàn toàn về cá tính của chúng ta-một số Vị Phật có thê 
sông nội tâm và một số Vị khác thì hướng ngoại, một số có thể thích thức ăn của Mễ Tây Cơ 
và một số khác lại thích thức ăn của Ý. Tuy nhiên, sự giác ngộ đòi hỏi sự buông bỏ một vài 
phương diện trong cá tính của chúng ta-những cảm xúc và thái độ lặp đi lặp lại khiến chúng 
ta mặc kẹt trong chính nhà tù do ta dựng nên. Từ bỏ hoàn toàn những điều này là có thể vì 
chúng không phải đã tồn tại sẵn trong tâm chúng ta. 


Bản chất tự nhiên của tâm chúng ta ví như bầu trời trong sáng, rộng mở. Bầu trời thì luôn như 
vậy dù có một vài ngày bị mây che. Tuy nhiên mây không phải là bản chất của bầu trời, nên 
chúng có thể được loại trừ. Tương tự như vậy, những phiền não và các cảm xúc tiêu cực như 
nóng giận không phải bản chất của tâm chúng ta và có thê loại bỏ được, còn lại tâm trong 
sáng và tinh khiết của chúng ta. 


Hơn nữa, những phiền não và cảm xúc tiêu cực là do vô minh. Trong trường hợp này, “vô 
minh”, chăng hạn, không có nghĩa là không biết về các thủ đô của mỗi quốc gia. Thật ra, nó 
là một loại si mê đặc biệt mà do không nhận thức được bản chất của thiên nhiên, nhìn nhận 
con người và hiện tượng vốn đã tồn tại sẵn, với bản thê độc lập riêng. Khi vô minh được loại 
trừ, tất cả yêu tố tâm lý có hại tùy thuộc vào chúng sẽ tan biến, cũng như một khi một cái cây 


4 


bị nhồ rễ thì nhánh cây của nó cũng chết. Vì vô minh nên hiểu sai hiện thực, vô minh có thể 
được loại trừ bằng cách nhìn nhận hiện thực một cách đúng đắn. Yếu tố tinh thần để đạt được 
điều này gọi là trí tuệ, và vì lý do này, mà các lời dạy của Đức Phật thường xuyên đề cập đến 
VIỆC Ø1©O trồng trí tuệ đề tỏ ngộ được tánh không của sự tồn tại sẵn có . 


Trước khi chúng ta có khả năng vận dụng trí tuệ để cắt đứt những thái độ và cảm xúc hủy diệt 
tận gốc rễ, chúng ta phải dựa vào các phương pháp dễ hơn để dẹp trừ chúng. Vì lý do này, 
những bậc đạo sư thâm hậu trong nhà Phật như ngài Shantideva, nói về nhiều “phương 
thuốc” dễ sử dụng cho sự nóng giận, những kỹ thuật để vô hiệu hóa cảm xúc độc hại này. 
Phần lớn quyền sách này bao gồm những kỹ thuật này. 


_ Chương Hai ˆ 
NHỮNG BÁT LỢI CỦA NÓNG GIẬN 


Nóng giận có thể đem lại cho chúng ta cảm giác về quyền lực lớn lao, nhưng đồng thời nó 
làm hao mòn hạnh phúc của chúng ta và những người khác. Như Ngài Gendundrup, Đức Đạt 
Lai Lạt Ma đâu tiên, đã nói trong lân tụng kinh câu nguyện Đức Phật Mẫu Quan Ẩm Tara: 


Bị thúc đây bởi cơn gió của sự chú tâm không thích hợp, 

Giữa sự hỗn loạn của những đám mây khói bụi của các hành vi sai trái, 
Nó có sức mạnh cháy rụi rừng công đức, 

Cơn lửa của nóng giận-xin hãy cứu chúng con khỏi hiểm nguy này! 


Nóng Giận Có Chính Xác Trong Việc Đánh Giá Hiện Thực? 


Nóng Giận là do nhận định không chính xác về hiện thực bởi vì, theo định nghĩa, nó dựa trên 
sự thôi phồng hay phóng đại các tính chất tiêu cực. Tuy nhiên, khi chúng ta nổi nóng, chúng 
ta không cảm thấy là chúng ta đang thôi phòng hay phóng đại bất cứ việc gì. Chúng ta cảm 
thấy là chúng ta đúng! Thật ra, tâm nóng giận dường như rất rõ ràng là: “Tôi đúng. Bạn sai. 
Bạn phải thay đối.” 


Do ảnh hưởng của nóng giận, chúng ta lựa chọn vài chi tiết tiêu cực và hình thành một tầm 
nhìn hạn chế làm chúng ta miễn cưỡng thay đôi. Chẳng hạn như, Diana làm việc cùng công ty 
với Harry, và dầu cô không biết rõ về anh ta lắm, nhưng họ cùng nhau hỗ trợ cho những mục 
tiêu chung. Một hôm Harry đã hủy bỏ một hội thảo mà Diana đã được lên lịch đề trình bày, 
và cảm giác rằng hành động của anh ta là bất công, cô ấy đã nồi giận. Trong mấy tháng trời, 
mỗi lần cô nhìn thấy anh ta hay nghe tên anh ta, có cái gì đó quặn thắt bên trong cô. Thế rồi 
bất chợt cô nghĩ ra, dựa trên nửa tiếng đồng. hồ trong cuộc đời của người bốn mươi lăm tuổi 
đời này(Harry), cô đã phác họa ra ý kiến về con người anh ta mà cô quả quyết rằng mình 
đúng. “Chắc chắn,” cô nhận ra rằng, “là anh ta còn hơn một lần mà chúng tôi không may 
đụng độ.” Khi nhận ra rằng sự nóng giận của cô là không chính xác, cô đã từ bỏ định kiến về 
anh. Vì Diana không còn cau có với anh ta nữa, Harry đã trở nên thân thiện hơn với cô và từ 
đó họ có khả năng thảo luận và giải quyết chuyện hủy bỏ cuộc hội thảo của cô. 


Nắm giữ và nuôi dưỡng một ý kiến cứng ngắc, không chính xác về ai đó làm sanh trưởng sự 
nghỉ ngờ và tiếp tục sự bất hạnh. Khi chúng ta nổi khùng với ai đó, mọi thứ anh ta làm dường 
như sai trái, và thậm chí chúng ta dùng một việc đơn giản nhất để chứng minh rằng cái nhìn 
tiêu cực của chúng ta về anh ta là đúng đắn. Trong ví dụ trên, mỗi lần Harry nhìn Diana và 
chào cô, cô nghĩ rằng anh ta đang trêu chọc cô, chế nhạo cô vì anh ta có quyền thế hơn. Thật 
ra, anh ta biết rằng cô đang bực bội và có gắng tạo không gian thân thiện đề anh ta có thể nói 
cho cô biết về chuyện đã xảy ra. 


Các nhà tâm lý học nói về giai đoạn ương ngạnh đi kèm với cảm xúc này. Trong khoảng thời 
gian này, chúng ta không tiếp nhận bất kỳ lời khuyên nào hay sự giải thích hợp lý nào ngược 
lại với quan điểm của chúng ta. Chúng ta hoặc không thể nghĩ rõ ràng về một tình huỗng 
hoặc không thê chấp nhận những giải thích khác do những người có thiện tâm ban tặng cho 


chúng ta. Giai đoạn ương ngạnh này có thể ngắn thôi- chỉ vài giây- hay cũng có thể nhiều 
năm và thậm chí hàng nhiều thập kỷ. Khi cảm xúc lắng xuống và chúng ta có khả năng nhìn 
vào sự kiện rõ ràng hơn, chúng ta nhận thấy dễ dàng, như Diana đã thấy, sự diễn dịch của 
nóng giận là không chính xác. 


Nóng giận thường đánh giá sự thực không chính xác vì nó không nhận thức được tình huống 
xảy ra một cách cân bằng, mà thấy thông qua sự gạn lọc méo mó của “tôi, Tôi, của tôi và vật 
của tôi”. Dầu chúng ta nghĩ rằng một tình huống xuất hiện đối với chúng ta là cách mà nó thật 
sự tồn tại ở đó một cách khách quan, khi chúng ta nóng giận, chúng ta, thật ra, đang xem xét 
chúng theo sự gạn lọc của bản ngã. Chăng hạn như, nêu người quản lý phê bình đồng nghiệp 
của tôi, tôi có thể không nóng giận. Thật ra, tôi thậm chí có thể an ủi đồng nghiệp tôi bằng 
cách nói là, “Đừng đề bụng những gì ông sếp nói. Đâu có gỉ to tát. Sếp đang bị áp lực nên nói 
cho hả hơi đó mà. Không liên can gì tới bạn đâu, rồi mai sếp lại khác thôi”. Nhưng nếu sếp 
phê bình tôi, tôi có thể sẽ bực tức. Tình huống dường như cực kỳ nghiêm trọng đối với tôi. 
Tôi không màng bất cứ điều gì mà các bạn tôi nói và tự mình đào sâu trong sự cay cú. Thật 
ra, không có sự khác biệt nào giữa những lời mà người quản lý đã nói với tôi hay với đồng 
nghiệp tôi. Vậy thì, tại sao tôi lại nỗi cáu khi ông ta nhìn tôi lúc ông ta nói, mà không nỗi cáu 
khi ông ta nhìn đồng nghiệp tôi? Bởi vì đó là tôi, và tuy nhiều lần tôi không thích thừa nhận 
điều này, tôi cảm thấy rằng chuyện xảy ra với tôi thì quan trọng hơn nhiều đù có chuyện gì 
xảy ra cho bất cứ ai đi nữa. 


Do cách nhìn thâm căn cố đề, chấp ngã này, bất cứ điều gì xảy ra liên quan đến tôi dường 
như cực kỳ quan trọng. Tôi dành thời gian nghĩ ngợi về các vấn đề của tôi, chứ không phải 
của bất kỳ ai (trừ phi tôi đính mắc với người đó). Nhiều người có thể bị đói khổ trong thế giới 
này, hàng xóm của tôi có thể đang tiến hành một cuộc ly dị tồi tệ, và một đồng nghiệp khác 
có thê bị chân đoán là mắc bệnh ung thư, nhưng sau khi nhìn nhận qua loa những bất hạnh 
của họ, tôi trở về với sự khủng hoảng thật sự: sự phê bình mà tôi đã bị chiếu có. Điều này ban 
đầu đường như là chuyện tầm thường hoặc không nghiêm trọng, nhưng nếu chúng ta quan sắt 
những gì mà chúng ta dành thời gian để suy tư, chúng ta sẽ nhìn thấy những vấn đề của 
chúng ta, cuộc sông của chúng ta- mọi thứ liên quan cách này hay cách khác đối với tôi- là ưu 
tiên sô một. 


Nóng Giận Có Lợi Hay Không? 


Chúng ta thường cho rằng điều gì có ích lợi nếu nó làm tăng trưởng sự hạnh phúc. Nhưng khi 
chúng ta tự hỏi mình, “Tôi có hạnh phúc khi tôi nổi nóng không?” câu trả lời chắc chắn là 
không. Chúng ta có thể cảm thấy một luồng năng lượng dâng trào trong cơ thể do một số lý 
do tâm sinh lý, nhưng về cảm xúc chúng ta cảm thấy khổ sở. Do vậy, theo kinh nghiệm của 
tự thân chúng ta, chúng ta có thể thấy rằng nóng giận không hè làm tăng hạnh phúc. 


Hơn nữa, chúng ta không giao tiếp tốt khi chúng ta nóng giận. Chúng ta có thể nói to tiếng 
như thê người khác bị nặng tai hay lặp lại điều chúng ta nói như thể anh ta có trí nhớ kém, 
nhưng điều này không phải là giao tiếp. Giao tiếp tốt liên quan đến cách chúng ta bày tỏ mà 
người khác có thê hiêu được. Nó không phải chỉ đơn thuần là trút cảm giác của chúng ta vào 
người khác. Nếu chúng ta hét toáng, những người khác sẽ không thèm nghe chúng ta cũng 
giống như chúng ta đã ngăn cản lời nói của ai đó khi họ hét vào mặt chúng ta. Giao tiếp tốt 
cũng có nghĩa là biểu lộ cảm xúc và suy nghĩ của chúng ta bằng lời nói, cử chỉ, và thí dụ có lý 
đối với người khác. Tuy nhiên, dưới sự khống chế của nóng giận, chúng ta hoặc không thể tự 
bày tỏ một cách bình tĩnh hoặc không thê suy nghĩ rõ ràng như thường lệ. 


Dưới ảnh hưởng của nóng giận, chúng ta cũng có thể nói và làm những việc mà sau đó chúng 
ta ân hận. Sự tin cậy được vun trồng do nỗ lực trong nhiều năm trời có thê nhanh chóng bị 
phá hủy chỉ bởi vài giây phút của sự nóng giận mắt kiểm soát. Trong giây lát nóng giận, 
chúng ta đối xử với người chúng ta yêu thương nhất theo cách mà chúng ta chưa từng đối xử 
với một người xa lạ, nói những lời thô ác hay thậm chí đánh những người gần gũi chúng ta 
nhất. Điều này không chỉ làm hại những người thân của chúng ta, mà còn hại chính chúng ta 
khi chúng ta ngôi lại với nhau trong nôi kinh hoàng rằng gia đình mà chúng ta trân quý bị tan 
vỡ. Điều này, dần dần nuôi dưỡng mặc cảm tội lỗi và sự căm ghét chính mình khiến chúng ta 
thụ động và còn làm hại thêm môi quan hệ của chúng ta và hại chính chúng ta. Nếu chúng ta 
có thể chế ngự sự nóng giận của chúng ta, những hậu quả đau lòng như thể có thể tránh được. 


Thêm nữa, nóng giận có thể dẫn đến hậu quả làm người ta xa lánh chúng ta. Ở đây, khi nhớ 
lại một tình huỗng mà chúng ta đã nổi nóng có thê có ích lợi. Khi chúng ta đặt mình vào vị trí 
của người khác và nhìn nhận lại chúng ta bằng quan điểm của người khác, lời nói và hành 
động của chúng ta sẽ khác đi. Chúng ta có thể hiểu được tại sao người khác bị tốn thương do 
điều mà chúng ta đã nói. Trong khi chúng ta không cần cảm thấy tội lỗi về những sự cố đó, 
chúng ta cân nhận ra hậu quả tai hại của sự hung hăng không tự chủ của chúng ta và, vì lợi 
ích của chính chúng ta và người khác, hãy áp dụng những phương thuốc để trấn tỉnh nó. 


Thêm vào đó, duy trì nóng giận trong thời gian dài nuôi dưỡng sự oán hận và cay đẳng trong 
chính chúng ta. Đôi khi chúng ta gặp những người lớn tuổi đã chất chứa nhiều ác cảm trong 
nhiều năm, mang theo sự căm ghét và thất vọng cùng với họ tới bất cứ nơi nào họ đến. Không 
ai trong chúng ta muốn về già lại như vậy, nhưng nếu không buông bỏ sự nóng giận của 
chúng ta, chúng ta cho phép điều này sẽ xảy ra. 


Một số người diễn giải những lời Phật dạy về những bất lợi của nóng giận đề xác định rằng 
chúng ta không nên nổi nóng, hoặc là chúng ta tồi tệ và tội lỗi nếu chúng ta nổi nóng. Đức 
Phật chưa bao giờ nói vậy. Không có sự phán xét nào hết. Khi chúng ta nổi nóng, sự nóng 
giận chỉ có giây phút thôi. Tự nhắc nhở với bản thân rằng chúng ta không nên nổi nóng thì 
không có hiệu quả gì, vì nóng giận đã hiện diện rồi. Hơn nữa, tự hành hạ tinh thần chính 
chúng ta không lợi ích gì. Sự thật là chúng ta đã nỗi giận không có nghĩa chúng ta là người 
xấu. Nó chỉ có nghĩa là một cảm xúc có hại tạm thời khống chê chúng ta. Sự nóng giận, lời 
thô ác và hành động bạo lực không phải là tính cách của chúng ta. Chúng là những đám mây 
trong bản tâm thanh tịnh của chúng ta, và chúng có thể được loại bỏ và ngăn ngừa. Mặc dầu 
chúng ta chưa được huấn luyện thuần thục về sự kiên nhẫn, chúng ta có thê dần dần phát huy 
phẩm chất này khi chúng ta cô găng. 


Hai câu chuyện 


Chúng ta có thể đề ý trong cuộc sông của chúng ta những hậu quả bất lợi của hành vi gây ra 
do nóng giận. Như Kinh Pháp Cú có dạy: 


Tránh nói điều thô ác với người khác, 

Lời thô ác làm nảy sinh sự trả thù. 

Những ai bị tốn thương do lời nói của bạn 
Có thể gây tồn thương lại cho bạn. 


Một câu chuyện cô xưa minh họa chính xác cho lời dạy trên. Một thời có một vị vua cai trị 
một vương quôc rộng lớn ở An Độ. Ông ta vui hưởng một đời sông hạnh phúc, ngoại trừ một 


8 


điều là cậu con trai nhỏ của ông thường xuyên tranh cãi với các quan thượng thư, người hầu 
và các thành viên hoàng tộc khác. Mọi người đều cho rằng hành vi của hoàng tử là không thể 
chịu đựng được, nhưng không ai dám phản nàn với đức vua. Sau một thời gian nhà vua tận 
mắt chứng kiến điều này và tìm cầu sự giúp đỡ. Ông triệu hồi các chuyên gia trị liệu ĐIỎI 
nhất, nhưng họ cũng không thê chế ngự được hành vi của cậu bé kê cả những anh hùng thể 
thao, những nhà ảo thuật và những người nghệ sĩ trình diễn. Thật vậy, hành vi của cậu bé 
ngày càng trở nên táo tợn. 


Một ngày kia có một tu sĩ vào thôn xóm đề khất thực. Sứ giả của đức vua quan sát phong thái 
đi đứng nhẹ nhàng và chánh niệm của nhà sư và yêu cầu nhà SƯ. đến gặp đức vua. Vị tu sĩ, 
người đã giác ngộ, từ chối cơ hội được phú quý và vinh hoa, nói rằng “Tôi không còn bị ràng 
buộc với thế giới trần tục và do đó không có chuyện gì cần bàn với đức vua.” 


Khi nghe kế về bản tâm thanh tịnh của vị tu sĩ, đức vua đến kính lễ vị tu sĩ và hỏi liệu ngài có 
cần gì không. Khi vị tu sĩ bộc bạch tôi chỉ muốn trú lại ở khu rừng lân cận, đức vua đã trả lời 
rằng. “Đây là khu rừng của trẫm, nên xin ngài hãy đến sống ở đó mà không cần lo lắng gì hết. 
Chúng tôi sẽ mang thức ăn đến cho ngài hằng ngày và sẽ không quây rầy việc thiền tập của 
ngài. Tôi chỉ yêu câu rằng ngài cho phép tôi mang con trai tôi đến viêng thăm ngài. Nó là một 
đứa chuyên gây rắc rối lớn và tôi đã bó tay với nó rồi.” Vị tu sĩ gật đầu bằng lòng. 


Ngày hôm sau đức vua và con trai đến viếng khu rừng hoàng gia bằng một cỗ xe ngựa. Đức 
vua trở về hoàng cung, trong khi vị tu sĩ và hoàng tử đi dạo trong khu rừng. Thỉnh lình họ đi 
ngang qua một cây neem(lá sẵu đâu) nhỏ ,và vị tu sĩ đã yêu câu hoàng tử nhỗ một cái lá và 
nêm nó. Cậu bé đã nhồ toẹt lá đăng. một cách ghê tởm. Sau đó cậu cúi xuống và dùng hết sức 
nắm lấy thân cây non nót, nhồ bật rễ của cây. 


Nhà sư nói với hoàng tử, “Con à, con đã biết là nếu cây nhỏ này được tiếp tục sống, nó Sẽ trỞ 
thành một cây lớn, mà thậm chí sẽ đăng hơn nhiều trong tương lai. Vì vậy mà con đã nhồ cây 
đi. Cũng như vậy, các thượng thư, các quan viên và những người sống trong cung bây giờ 
đều nghĩ là, “Hoàng tử bé này quá chua chát và nóng giận. Khi nó lớn lên nó sẽ càng trở nên 
xấu xa và độc ác hơn với chúng ta.” Nếu con không cần thận, họ sẽ tống cổ con khỏi vương 
quốc càng sớm ngay khi họ có thể.” Hiểu ra sự phiền hà mà cậu bé đã gây ra cho những 
người khác và những hậu quả của nó với chính cậu, hoàng tử quyết định phải thay đổi thái độ 
và hành vi của mình. Mặc dầu điều đó cần sự nỗ lực, nhưng cậu biết rằng đó là vì hạnh phúc 
cho tất cả, và rồi khi cậu thay đổi, những người khác ngừng phản ứng tiêu cực với cậu bé và 
bắt đầu thương yêu và tôn trọng cậu. 


Trong một câu chuyện thời hiện đại hơn, Floyd kê tôi nghe về những cơn thịnh nộ của anh 
với những người lái xe. Có lần, khi anh ta đang lái xe trên đường cao tốc cùng với hôn thê 
của mình, một tài xế khác qua mặt. Phát khùng, anh ta tăng tốc độ, vượt qua xe khác và cô 
tình lạng trước xe đó. Với tốc độ như vậy, anh ta không kiểm soát được xe nữa. Xe trượt qua 
ba đường lane và lướt sát ngay bờ đê trước khi dừng hắn. Anh ta bỗng nhận ra sự thịnh nộ 
của anh suýt nữa đã giết chết vị hôn thê và sự ân hận tột cùng tràn ngập lòng anh ta. Từ đó 
anh ta không còn diễn giải cách lái xe âu của những người khác như là một sỉ nhục cá nhân. 
Ai biết được có bao nhiêu sinh mạng đã được cứu sông do sự thay đổi thái độ của anh ta? 


- _ Chương Ba ; 
SỰ KIÊN NHAN: MỘT CHỌN LỰA KHÁC 


Vì nóng giận và các cảm xúc có tính hủy diệt khác không phải là bản chất của tâm/tim chúng 
ta, chúng có thể giảm dần và cuối cùng được loại trừ hăn khỏi dòng tâm thức của chúng ta 
qua sự tăng trưởng của sự kiên nhẫn, lòng từ, lòng bi, và trí tuệ. Nhiều người mà chúng ta 
ngưỡng mộ-Đức Phật, Chúa Jesus, Mahatma Gandhi, và những người khác- có khả năng tự 
tại trong nội tâm khi đối mặt với sự hãm hại mà vẫn hướng ngoại hành động vì lợi lạc cho 
người khác. Sự nóng giận của họ hoặc là không bộc lộ hoặc là không bị đè nén. Chỉ đơn 
thuần là sự tĩnh lặng, do đã được chuyền hóa thành sự bao dung và lòng từ bi. 


Thật vậy, có một giải pháp khác tồn tại hoặc là để biểu lộ hay đè nén sự nóng giận. Khi 
chúng ta biểu lộ sự nóng giận, lời nói và hành động của chúng ta có thê đễ dàng tốn thương 
người khác. Thêm vào đó, thể hiện sự nóng giận không hề loại trừ nó ra khỏi chúng ta. 
Ngược lại, mỗi lần chúng ta thể hiện sự hung hăng-thậm chí bằng cách đánh vào cái gối hay 
la hét trong một sân trồng- chúng ta tăng cường thói quen bộc lộ cảm xúc và hành động hung 
dữ. Chuyện gì xảy ra nêu vào một ngày không có cái gôi nào quanh chúng ta để mà đấm và 
không có sân trống nào gần đó đề la hét và xung quanh chúng ta chỉ là những con người? Mặt 
khác, đè nén nóng giận cũng không thể loại trừ nó được. Nó vẫn còn có thê bùng phát, vào 
lúc mà chúng ta ít chuẩn bị nhất để xử lý nó. Cũng vậy, đè nén nóng giận có thê hủy hoại 
chúng ta về thể xác hay tâm hồn. Bộc lộ nóng giận là một cực đoan, và đẻ nén nóng giận lại 
là một cực đoan khác. Trong cả hai trường hợp, thói quen nóng giận vẫn tồn tại dưới dạng 
này hay dạng khác. 


Sự kiên nhẫn là một chọn lựa khác cho nóng giận. Đó là khả năng trầm tĩnh và không bị dao 
động trong nội tâm khi đối diện với sự hãm hại hay khó khăn. Từ “kshanti” của tiếng Phạn 
(Sanskri) không có từ tương đương trong tiếng Anh. Ở đây, chúng tôi dùng từ “sự An 
nhãn,” nhưng “kshanti” còn bao hàm sự bao dung, trầm tĩnh, và tính chịu đựng. Do vậy, “ 
kiên nhẫn” được dùng ở đây, cũng bao gồm những phẩm chất trên. 


Sự kiên nhẫn không liên quan đến việc gán một nụ cười giả tạo trên mặt chúng ta khi bên 
trong là sự căm ghét sôi âm ỉ. Nó liên quan đến việc tiêu tan năng lượng nóng giận để nó 
không tôn tại nữa. Sau đó, với tâm sáng suốt, chúng ta có thể đánh giá nhiều giải pháp khác 
rồi quyết định nói gì và làm gì để cứu vãn một tình huống. 


Khi nói đến kiên nhẫn và nóng giận, chúng ta phải phân biệt những thái độ trong tâm với 
hành động bên ngoài. Kiên nhẫn có thê biểu hiện nhiều hành vi khác nhau. Nó cho chúng ta 
một khoảng trồng trong tâm để chọn lựa hành vi thích hợp cho một tình huống. Đôi khi 
chúng ta có thể nói mạnh mẽ với người khác vì đó là cách hữu hiệu nhất để giao tiếp với họ 
vào lúc đó. Chắng hạn như, nêu một đứa bé đang chơi ngoài đường phố và cha của bé dịu 
dàng nói, “Susie yêu dấu, đừng chơi ngoài đường,” thì cô bé có thê sẽ phớt lờ cha của em. 
Ngược lại, nếu ông nói mạnh mẽ, cô bé ấy có thể ghi nhớ và vâng lời ông. Nhưng bên trong, 
tâm ông vẫn bình thản và từ bi khi làm như vậy. Đứa bé sẽ cảm nhận được sự khác biệt giữa 
lời nói khi cha bé an ổn và cùng những lời nói này khi cha bé bực bội. 


10 


Trong những tình huống khác, một thái độ kiên nhẫn có thê biểu hiện như một hành vi bình 
tĩnh. Thay vì đáp lại sự chế nhạo của một người qua đường, Bob chọn cách không phản ứng. 
Anh hành động như vậy không phải vì nhu nhược hay sợ hãi, mà là một quyết định thông 
minh để không tạo ra một tình huống gây hắn thù địch. 


Tương tự vậy, nóng giận có thê biểu hiện nhiều hành vi khác nhau. Khi Gary giận đữ, anh ta 
nổi khủng. Anh ta la hét, chửi thề, và đôi khi còn ném đồ đạc nữa. Ngược lại, Karen, rút lui. 
Cô đi vào phòng mình, đóng cửa lại và từ chối trò chuyện. Cô có thê hờn dỗi nhiều ngày. Cả 
hai người này đều giận dữ, nhưng họ biểu hiện những hành vi hoàn toàn khác nhau: một 
người thì hùng hỗ, một người thì thụ động. 


Những Lợi Thế của Kiên Nhẫn 


Một nhận thức sai lầm thông thường ở phương Tây là kiên nhẫn đồng nghĩa với sự thụ động. 
Tuy nhiên, khi chúng ta hiểu đúng ý nghĩa của kiên nhẫn- lưu ý rằng đó là một thái độ ở nội 
tâm, không phải là một hành vi bên ngoài-chúng ta thấy rằng điều này không đúng. Thật ra, 
sự bình tĩnh khi đối diện với sự hãm hại tạo cho chúng ta một không gian để đánh giá các tình 
huống rõ ràng và từ đó đưa ra các quyết định khôn ngoan. Đây là một trong những lợi thế 
trước tiên của kiên nhẫn. 


Kiên nhẫn còn đem lại một lợi thế khác cho sức khỏe của chúng ta do tâm chúng ta không 
còn sự bất an và đau khổ và thân xác chúng ta không bị căng thăng. Nhiều nghiên cứu cho 
thấy những người điềm tĩnh hồi phục nhanh hơn sau phẫu thuật và ít bị tai nạn. Ronda, phiền 
muộn bởi xung đột với một người hàng xóm, đã đóng định một cái tủ mới với sự hung bạo. 
Bỗng nhiên, cô đứng thắng lên và nghĩ rằng, “Nếu tôi tiếp tục như vầy, tôi chắc chắn sẽ tự 
tốn thương chính mình.” Cô hít thở sâu, buông bỏ sự căng thăng của cơ thể và trở lại công 
việc thợ mộc của cô với một thái độ khác. 


Kiên nhẫn cũng có khả năng giúp cho chúng ta thoát khỏi nỗi đau của những ác cảm, oán 
hận, và mong muốn trả thù. Khi chúng ta giao tiếp tốt hơn với người khác, những mối quan 
hệ của chúng ta với họ hài hòa hơn và kéo dài hơn. Thay vì chúng bị tan nát bởi nóng giận, 
những môi quan hệ này càng được sâu đậm bằng sự lắng nghe sâu lắng và lời nói thận trọng. 
Chúng ta do vậy sẽ góp nhặt ít sự hồi tiếc hơn, nên tâm chúng ta được bình thản vào lúc chết. 
Tích lũy nghiệp thiện, chúng ta biết rằng mình đang trên lộ trình dẫn đến sự tái sanh tốt đẹp, 
giải thoát và giác ngộ. 


Thêm nữa, sự kiên nhẫn ảnh hưởng trực tiếp đến con người và bầu không khí xung quanh 
chúng ta băng cách đơn giản hóa những xử sự bât thường mà con người tương tác với nhau. 
Ba câu chuyện dưới đây sẽ minh họa cho điêu này. 


Trước khi đên trường, con gái của Ron tiên đê xe hơi bực bội vì dây cột tóc của bé bị rôi 
trong đám tóc. Thay vì trách măng cô bé vì chải tóc vào phút cuôi và rôi cả hai có một ngày 
tôi tệ, Ron mỉm cười và giúp bé kéo dây cột tóc ra. 


Sự thịnh nộ với ngành hàng không -hét toáng vào mặt nhân viên hàng không khi chuyến bay 
bị đình hoãn hay bị hủy bỏ-là thông thường trong xã hội của chúng ta. Chúng ta trút sự phân 
nộ lên những người xa lạ phải gánh chịu sự bức xúc của ta và họ hoàn toàn bất lực trong vần 
đề này. Vì tôi đi đây đó để giảng dạy ở nhiều nơi khác nhau, tôi rất quen với các rắc rỗi do 
thời tiết, trục trặc máy móc hay đặt chỗ quá tải. Trong một chuyến đi dài từ bờ Tây đến Trung 


II 


Đông, hết chuyến bay này đến chuyên bay khác bị trục trặc liên tục. Biết rằng mình không 
thể làm được gì, tôi ngồi thư giãn và mỉm cười với người xung quanh tôi. Sau đó, một hành 
khách cùng chuyến bay, mà tôi không quen biết, tiến đến tôi và nói răng, “Nhìn cách Cô xử 
trí giúp tôi bình thản lại và cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cám ơn Cô.” 


Một số tù nhân mà tôi trao đổi qua thư từ đang thay đổi cuộc đời họ qua việc học những lời 
dạy của Đức Phật. Một người trong sô đó kê tôi nghe câu chuyện sau: 


“Ngày hôm qua con đang hâm nóng một tách cà phê và thấy ở phía bên kia, một gã thường 
hành động hơi khùng khùng. Anh ta lầm bằm khi con đi ngang qua với tách cà phê, nghĩ rằng 
anh ta muốn nói chuyện với con, con dừng lại và điềm tĩnh hỏi anh ta nói gì. Anh ta trả lời 
rằng, “Tôi đang nói chuyện với chính mình.” nên con bước đi. Nhưng trước khi con bước đi 
hai bước, anh ta hét toáng lên, “Cái gì! Tôi không thê nói chuyện với chính tôi sao?” 


“Con thật sự không thích đối đầu, mà giữ bình tĩnh, con đã nói, “Tôi chỉ hỏi anh bởi vì tôi 
nghĩ rằng anh muốn nói chuyện với với tôi. Tôi không bao giờ nói rằng anh không thể nói 
chuyện với chính anh.” Bấy giờ anh ta đang bị kích động nên đối mặt lạnh lùng nói với con, 
“Anh không là ai hết. Anh nên đi đi”. Con đồng ý là con không là ai đó đặc biệt hết, mỉm 
cười rồi con bước đi. 


“Biết rằng điều này có thê phiền toái, con đi vào phòng con, mang giày vào và chuẩn bị tốt 
nhất mà con có thê đối với những gì anh ta có thể làm. Con thư giãn một chút và nhìn lại 
những gì đã xảy ra-con chỉ nói chuyện với anh ta một hai lần ngắn ngủi và không làm gì để 
anh ta bực, nhưng anh ta rõ ràng giận dữ. Con nhớ lại nghiệp báo, vì không có gì khác dường 
như có ý nghĩa, và nghĩ rằng chắc con đã tạo những nguyên do khiến điều này xảy ra. Con 
nghĩ là chắc anh ta hiểu nhầm câu hỏi của con và cảm thấy bị đe dọa, hoặc có thê anh ta bực 
mình sẵn rồi, hay có thể anh ta quên uống thuốc. Quán chiếu bài Tám Bài Kệ Chuyển Hóa 
Suy Nghĩ đã giúp con thận trọng và bình tâm lại. 


“Con không. nổi khùng với anh ta, mặc dầu con chuẩn bị bảo vệ chính con nếu cần thiết. Con 
định đến chỗ anh ta ở, mong muốn nói chuyện với anh ta và giúp anh ta bình tĩnh lại, nhưng 
cuỗi cùng con nghĩ tốt hơn là để anh ta yên. Cuối ngày hôm đó, anh ta xin lỗi con và giải 
thích rằng, “Tôi đã cãi vã với một người khác và bị căng thắng. Tôi ở tâm trạng không tốt 
lắm khi anh đi qua”. Con chấp nhận lời xin lỗi của anh ta. 


“Sau đó, con đã quán chiếu lại cách mà con đã xử lý tình huống đó. Không chỉ con đã dẫn 
lòng với lời nói và hành động dữ dằn, mà con còn nhớ lại Giáo Pháp vào lúc đó. Con không 
nói điều này để khoe khoang, mà con thật sự ngạc nhiên chính con. Một tình huống có thể trở 
thành bạo lực và phiền toái, nên con rất biết ơn sự giúp đỡ mà Giáo Pháp đã ban cho con.” 


12 


„ - Chương Bồn l - 
NÓNG GIẬN CÓ BAO GIỜ HỮU ÍCH KHÔNG? 


Một số người thấy những lợi thế khi nóng giận. Sự thật về những tuyên bố này của họ như 
thế nào? Trừ phi chúng ta nhận thấy rằng chúng là sai, chúng ta sẽ không được thúc đây để 
chuyên hóa cơn giận của chúng ta. Vậy thì, thật quan trọng để điều tra từng vấn đề một với 
những tuyên bố về những lợi thế của nóng giận để xem chúng có hợp lý không. 


Một Công Cụ Phát Hiện Sai Sót Đáng Tin Cậy và CầnThiết? 


Cách đây nhiều năm, tôi có gặp một nhóm chuyên viên trong lĩnh vực thiền và giải quyết 
xung đột. Khi tôi nói về những bất lợi của nóng giận, những chuyên gia này trở nên căng 
thắng và rồi cũng nổi nóng cho đến khi một người họ thốt ra rằng, “Nóng giận là cần thiết và 
có lợi vì chúng cho chúng ta thông tin về điêu sai trái!” Lý lẽ của họ là sự nóng giận của 
chúng ta cho chúng ta biết rằng hành vi của người khác là không chấp nhận được. Họ cho là, 
nêu không có nóng giận, chúng ta không thê phân biệt chính nghĩa với phi nghĩa, chấp nhận 
được với không chấp nhận được. 


Tuy vậy, nóng giận không phải là một dấu hiệu tin cậy hay cần thiết của sự sai trái. Chúng ta 
có thể nỗi nóng không chỉ vì quyền lợi của chúng ta bị từ chối, mà còn vì chúng ta không có 
được cái mình muôn. Chúng ta có thể nổi nóng không chỉ vì hành vi của ai đó là không chấp 
nhận được dựa trên chuẩn mực đạo đức và xã hội, mà còn vì chúng ta quá nhạy cảm. Và thậm 
chí nếu ai đó đụng chạm đến quyên lợi của chúng ta hay vượt quá những xã giao hay lễ nghi 
bình thường, sự nóng giận là không cần thiết để báo hiệu rằng người khác đã không phù hợp. 
Với tâm trong sáng và bình thản, chúng ta có thể đánh giá tình huống và đi đến kết luận giống 
nhau. Thật ra phương pháp sau đề phát hiện sai trái là một phương pháp có lợi hơn là nóng 
giận, vì nó không có những phản ứng phụ nguy hại của nóng giận như đã thảo luận ở trên. 


Mặc dầu nóng giận không là một nguồn thông tin tin cậy, cần thiết hay có lợi cho việc phát 
hiện sai sót, nó cho chúng ta biết tâm chúng ta bị xáo động và các nút của chúng ta đang bị 
ấn. Thay vì hành động theo thói quen có hữu của chúng ta là đồ lỗi người khác cho cơn giận 
của chúng ta, chúng ta lưu ý rằng các nút của chúng ta bị ấn tùy thuộc vào hai yêu tố sau: 
hành động của người khác và mây cái nút của chúng ta. Nếu chúng ta tháo gở mây cái nút 
của chúng ta, thì đâu có cái gì để người khác ấn vào! Dĩ nhiên, làm được điều này đòi hỏi 
nhiều nỗ lực từ nội tâm của chúng ta. 


Bằng cách tháo gỡ mấy cái nút này, chúng ta không loại trừ các giá trị và đạo đức của chúng 
ta. Tôt hơn là, chúng ta thay đôi những phản ứng vô ý thức và theo thói quen thường làm 
chúng ta mặc kẹt trong vòng xoáy của nóng giận và xung đột với người khác. 
Một Liệu Pháp Tốt cho Sự Tổn Thương, Tội Lỗi và Tự Trách? 
Có phải sự nóng giận là liệu pháp tốt cho những cảm giác của sự tồn thương, tội lỗi và tự 


trách, chăng hạn như, trong những tình huống ngược đãi trẻ em, hãm hiếp hay ly dị? Khi 
chúng ta nỗi nóng chúng ta có thể mạnh mẽ nói rằng, “Điều mà người này làm với tôi là sai 


13 


trái!” Có vẻ kỳ lạ, cái tôi của chúng ta có thể thấy thoải mái khi nóng giận: “Tôi biết tôi là ai 
mà. Tôi là nạn nhân của ngược đãi, hãm hiếp hay bất công.” Khi chúng ta có cảm giác mình 
là một nạn nhân, chúng ta cũng có cảm giác lệ thuộc vào người khác đối với sự bình an của 
nội tâm chúng ta. Vì thế, một khi chúng ta thừa nhận rằng một người khác hãm hại chúng ta, 
chúng ta phải tỉnh giác với bất cứ cơn giận nào trói chặt chúng ta với khám phá này. 


Ban đầu, chúng ta có thê cảm thấy bị tổn thương nếu chúng ta buông bỏ tâm chắn “bảo vệ” 
của nóng giận. Những sợ hãi tràn ngập: “Cơn giận của tôi là hợp lý. Nếu tôi từ bỏ nó, tôi sẽ là 

ai? Như vậy không phải đồng nghĩa với thừa nhận rằng điều người khác làm là đúng? Sao tôi 
có thể cảm thấy tự trọng mà không phát khùng với những gì người khác gây ra cho tôi?” Khi 
nóng giận, chúng ta có thể cảm giác có quyên lực, nhưng đây là quyền lực giả tạo bởi vì, 
được châm ngòi bởi ác cảm và trách móc, nóng giận cần một kẻ thù đề tồn tại. Ngược lại, sự 
tự tin chân thật là cởi mở và không phòng thủ. Nó dựa trên sự nhận biết tính nhân bản cao cả 
của chúng ta và sự thuần khiết căn bản của tâm chúng ta, chứ không phải dựa vào người khác 
khi họ hành động theo một cách nào đó. 


Đề chữa lành, chúng ta phải vượt ra ngoài sự oán hận và trách móc, đạt đến trạng thái an bình 
và chấp nhận trong tim chúng ta, nơi chúng ta sẵn sàng để quá khứ lại phía sau và tiếp tục 
cuộc sống chúng ta với tràn đây sinh lực và lòng bi. Sự chữa lành này là quá trình đòi hỏi thời 
gian và kiên nhẫn với chính chúng ta. Nó không thể vội vã hay cưỡng ép. 


Làm thế nào chúng ta có thể buông xả sự nóng giận trong trường hợp bị ngược đãi và đối xử 
bất công-dù ở mức độ cá nhân, cộng đồng hay quốc tế? Một cách là công nhận và chấp nhận 
cơn giận của chúng ta, cùng với nỗi đau và sợ hãi khi bùng phát nó, và lưu ý rằng tất cả 
những điều trên là những sự kiện tâm lý-những cảm giác tạm thời phát sinh trong tâm chúng 
ta mà không xác định chúng ta là ai. Trong Đạo Phật, chúng ta thực hành quan sát sự phát 
khởi, tính thường hằng và sự tan biến của những yếu tố tâm lý như vậy mà không loại bỏ 
những cảm giác hay đề chúng chế ngự chúng ta. Cho dù chúng ta loại bỏ một cảm giác hay 
trở nên dính mắc với nó, kết quả cũng giống nhau-là cảm xúc kiểm soát chúng ta. Khi chúng 
ta cho phép một cảm xúc phát khởi, mà không xua đây nó đi hay chất chứa nó thành câu 
chuyện, nó sẽ dần dần mất đi thế lực của nó đối với chúng ta. Những cảm giác này tự chúng 
tiêu tan vì chúng là vô thường theo bản chất tự nhiên của chúng. 


Một Thiết Yếu cho Việc Chiến Thắng ở Thi Đấu Thể Thao? 


Những người yêu thích thể thao cho là nóng giận giúp chúng ta chiến thăng trận đấu. Nhưng 
nó có lợi ích cho việc tập trung dành chiến thắng không? Liệu có đáng tăng cường một tính 
cách tiêu cực chỉ để nhận một chiếc cúp? Tâm chúng ta trở nên rất căng thăng khi chúng ta 
thực hiện “đối chọi họ” quá cứng ngắc. “Đội của (ôi phải thắng. Chúng ta phải chiến đấu và 
đánh bại đối thủ.” Tại sao vậy? “Bởi vì đội tôi là giỏi nhất và đó là vì nó là của tôi.” Dĩ nhiên 
là đội khác cảm giác cũng, giống vậy. Ai là đúng? Tranh đua thê thao có thê là một cách trút 
nóng giận được xã hội chấp nhận, nhưng chúng đâu có chữa lành nóng giận. Chúng chỉ tạm 
thời phóng thích năng lượng của thể xác đi kèm với cơn giận, và thật ra, có thể nuôi dưỡng 
thêm thù hận. Chúng ta vân còn tránh né vấn đề thật sự, những nhận thức sai lầm của chúng 
ta về con người và tình huống. 


Có thê nào các vận động viên tài giỏi mà không cần được tiếp sức bởi năng lượng nóng giận 
không? Vâng, có thể. Họ có thê tập trung vào việc thi đấu tốt nhất thay vì chiến thắng. Rồi, 


14 


thắng hay thua, họ sẽ hài lòng khi phát huy được những kỹ năng của họ và tận hưởng việc 
luyện tập thê lực của họ, tình bạn thân thiệt và tinh thân đông đội. 


Nếu điều này có vẻ không thực tế cho thế giới thể thao khắc nghiệt, thì hãy xem xét câu 
chuyện của Huấn luyện viên John Wooden, do Brian Biro kể lại trong Ngoài Sự Thành Công 
(Pygmalian Press năm 1995). “John Wooden là huấn luyện viên bóng rổ giỏi nhất trong lịch 
sử của Hiệp Hội Vận Động Viên Đại Học Quốc Gia (NCAA). Trong 12 năm cuối cùng của 
ông ta tại UCLA, đội của ông ta đã thắng tổng số gây sửng sốt với mười giải vô địch của 
NCAA. Không có huấn luyện viên nào từng tháng hơn bốn giải”(trang.xii). Tuy nhiên chiến 
thắng không phải là mục tiêu của Huấn luyện viên John Wooden và đội UCLA Bruins của 
ông. Nó chỉ là sản phẩm phụ của sự tập trung thật sự của họ. Thật ra, “John Wooden chưa 
bao giờ dùng từ “chiến thắng”. Ông ta tin rằng chiến thắng không ni trong tầm kiểm soát 
của ông hay những người cầu thủ của ông. Thay vì vậy, ông không ngừng thấm nhuần định 
nghĩa thành công của ông trong chính bản thân ông và trong các đồng đội của ông. “Thành 
công là sự bình an trong tâm đến từ kết quả trực tiếp của sự tự hài lòng khi biết bạn đã cố 
găng làm tốt nhất đề trở thành người giỏi nhất trong khả năng mà bạn có thể” (trang.34- 5). 
Vậy thì, tiếp sức, không bằng sự nóng giận mà bằng sự chuyên cân và sự nhiệt thành, hai nên 
tảng trong phương thức của ông, các đội của Huấn luyện viên Wooden đã đạt được sự xuất 
sắc vững chãi. “Không có việc xây dựng nào tốt hơn kết cấu của nó” ông ta nói là, “và không 
ai tốt hơn nên tảng tinh thần của chính cô ta hay cậu ta”(trang 57). 


Một Phản Ứng Sinh Học Có Khả Năng Bảo Vệ? 


Một số người cho là mọi người đều trải nghiệm sự nóng giận một cách tự nhiên và tự động 
khi phản ứng với sự hãm hại. Nó được “cài đặt” trong chúng ta về mặt sinh học. Nóng giận 
góp phần cho sự sống còn của chủng loài của chúng ta, vì nó có khả năng bảo vệ chúng ta 
một cách hiệu quả. Không có nó, chúng ta sẽ đứng nhìn và để chính chúng ta hay những 
người thân của chúng ta bị hãm hại.Thật ra, nóng giận, sự tranh đua, và chứng tỏ sức mạnh 
của một người với người khác là những công cụ tiễn hóa không thể thiếu được để đảm bảo 
cho sự sống còn của loài thích ứng nhất. Đương nhiên, họ nói là, đôi khi hành vi nóng giận 
Vượt ngoài tầm kiểm soát, nên câu hỏi thật sự không phải là làm thế nào loại trừ nóng giận, 
mà là làm thế nào thể hiện nó với đúng người và vào đúng thời điểm một cách phù hợp. 


Theo một quan điểm nào đó, cái lý lẽ trên có lý. Tuy nhiên, Đạo Phật có một quan điểm khác 
hắn. Chủng loài phát triển tốt nhất, theo Đạo Phật, là những chủng loài mà trong đó sự hợp 
tác mạnh mẽ nhất. Chẳng hạn như, một con kiến đơn lẻ không thể sống một mình. Nếu những 
con kiến trong một bầy dùng hết năng lực của chúng chiến đấu với nhau, chúng sẽ nhanh 
chóng tự hủy diệt. Chúng nương nhau để sống còn, nên chúng hợp tác với nhau mạnh mẽ. 
Hãy dành ít thời gian nhìn một bầy kiến. Những con kiến chạy tới chạy lui mang những vật 
liệu xây dựng và thức ăn nặng gâp nhiều lần trọng lượng của chúng. Chúng báo hiệu nhau nơi 
đến để không ai bị lạc, rồi chúng làm việc cùng nhau để đảm bảo cho sự sống còn và thịnh 
vượng của nhóm. 


Tương tự vậy, chúng ta những con người gặp khó khăn khi sống một mình. Trong thế kỷ 21 
này, chúng ta lệ thuộc lẫn nhau hơn bất kỳ lúc nào trong lịch sử loài người. Cách đây hàng 
trăm năm, người ta tự trồng thức ăn, tự may quần áo và tự xây dựng nơi trú ấn. Bây giờ, đa số 
người trong các nước phát triển không biết làm những công việc này cho chính họ. Chúng ta 
cần nương nhau đề tồn tại, cho nên hợp tác là bắt buộc. Đôi khi mặc dầu với trí thông minh 


15 


của con người chúng ta, những con kiên nhỏ bé này dường như lành mạnh hơn và khôn khéo 
hơn con người chúng ta đó! 


Từ thời Darwin, niềm tin vào các đức hạnh của sự tự vệ nóng giận và sự cạnh tranh để đánh 
bại người khác đã được chấp nhận trong nhiều lãnh vực xã hội, kế cả giáo dục, nghệ thuật và 
khoa học, thê thao, phát triển vi tính và bảo vệ quốc phòng. Tôi tin răng sự chọn lựa về mô 
hình này đang tàn hại thế giới chúng ta một cách khủng khiếp, đưa đến hậu quả của sự thiếu 
thốn tình thương nên khiến con người hãm hại lẫn nhau và hại cả môi trường sống của họ. 


Một loại “cạnh tranh” nào đó là tốt- không phải với những sinh linh khác đang sống mà sự 
tồn tại và hạnh phúc của chúng ta lệ thuộc vào, chính sự sĩ mê và những thái độ bất cần của 
chúng ta, mới là những kẻ thù thật sự. Chúng ta có thê sinh khởi động lực để cải thiện chính 
chúng ta và thế giới chúng ta bởi vì chúng ta quan tâm đến họ, không phải vì chúng ta chỉ 
muốn mình đứng đầu. 


Trong khi nguy cơ hãm hại có thể khiến phát sinh một phản ứng sinh học, phản ứng này 
không nhất thiết có lợi, hay là bẩm sinh trong con người. Như đề cập ở trên, nóng giận bắt 
nguồn từ sự chú tâm không thích hợp mà diễn giải các sự kiện theo cách méo mó. Lúc đó cơ 
thể tiết ra chất adrenaline. Với tâm là động cơ và thân thể là điều kiện xúc tác, hành vi bạo 
lực liền bùng nỗ. Mặt khác, khi si mê ủng hộ nóng giận được loại trừ qua áp dụng các loại 
liệu pháp thích hợp, những phản ứng này không xảy ra trong tâm, và chu trình xâu ác dừng 
lại. Khi chúng ta loại trừ các yêu tố tinh thần lệch lạc trói buộc ta, mối quan hệ của ¡ chúng ta 
với thân thê của chúng ta và cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi. Chúng ta có thể vẫn bảo vệ 
chính chúng ta và người khác khỏi nguy hiểm, nhưng chúng ta làm như thế mà không hè thù 
ghét với kẻ hãm hại chúng ta. Thật ra, một tâm không nóng giận có thể nhanh chóng tìm ra 
một giải pháp tốt. 


Một Động Lực Tích Cực và Cần Thiết đối với Sự Thay Đối của Xã Hội? 


Mặc dầu nóng giận có thê tiếp sinh lực cho chúng ta ngăn ngừa hoặc sửa đổi sự bất công xã 
hội, nó không thể được tính là một động lực tích cực cho sự thay đổi xã hội, vì nó làm cho 
tâm chúng ta giống như tâm của những người mà ta chống đối. Khi còn là sinh viên, tôi đã 
nhìn thấy điều này rõ ràng ở cuộc biểu tình phản đối Chiến Tranh Việt Nam, khi một sinh 
viên khác nhặt một hòn đá và ném nó vào tòa nhà ROTC. Mặc dầu lúc đó tôi chưa là một 
Phật tử, tôi chùn lại trước hành động của người này. Anh ta đã trở nên giống như những 
người mà anh ta đang phản đối. 


Cho dù nguyên nhân là gì, khi chúng ta căm ghét những kẻ đàn áp, tâm chúng ta sẽ trở nên 
giống như họ thôi. Cả họ và chúng ta đều nóng giận. Cả hai chúng ta đều xem chúng ta ở vị 
thế đúng và người kia là sai. Cả hai đều khó lắng nghe nhu cầu và những quan tâm của đối 
phương. Cả hai nghĩ rằng đối phương nên thay đôi. Khi chúng ta tiếp cận sự xung đột với sự 
phẫn nộ tự cho là chính đáng, sự trao đổi, hợp tác và thiện ý đề thỏa hiệp bị phá vỡ. 


Có phải nóng giận là động cơ duy nhất có thể khiến chúng ta có thêm năng lượng đề sửa đổi 
những tình huống nguy hại? Theo Đạo Phật, nó không phải như vậy. Lòng bi- ước mong cho 
người khác thoát khỏi khó khăn và rỗi rắm - không chỉ là một động lực mạnh mẽ, mà còn là 
một động lực cân bằng hơn, thực tiễn hơn và hiệu quả hơn nóng giận. Mặc dầu chúng ta ban 
đầu có thê phản ứng tức giận với sự bất công, bằng cách áp dụng những kỹ thuật mô tả trong 


16 


những chương sau, chúng ta có thê chuyên hóa thái độ chúng ta trở nên từ bi hơn trước khi 
hành động. 


Trong nhiều năm, tôi đã sống ở vùng Tây Bắc của nước Mỹ, nơi mà sự phá rừng là phổ biến. 
Khi điều này xảy ra gần một trung tâm tu học mà cộng đồng tâm linh của chúng tôi thường sử 
dụng, chứng kiến cảnh phá rừng thật đau lòng,và một sô người đến tu học trở thành thủ địch 
môi khi một xe tải chở gô chạy ngang qua. Nhưng một miêng dán trên tắm cản phía sau xe 
với nội dung “Hãy ôm người đốn cây thay vì cái cây” đã khiến tôi nghĩ rằng, “Những người 
đốn cây muốn hạnh phúc và tránh đau khổ như chuyện con nai họ đang dời đi và những 
người tu học nhớ đến cánh rừng. Nhiều người trong số họ có lẽ không thích công việc của họ 
đâu. Tôi có thể bất đồng với những chính sách của những công ty đã thuê họ, nhưng tôi 
không cần phải ghét bỏ những Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và những người đốn cây.” Mặc 
dầu tôi tiếp tục ký những kiến nghị chống đốn rừng hay phản đối phá rừng, tôi bắt đầu vẫy 
tay với những người đốn cây lái xe qua. Tại sao không? Họ mỉm cười và vẫy tay lại. 


Đôi khi chúng ta lẫn lộn lòng từ bi với sự thụ động, sự ủy mị, hay là lý tưởng hóa Pollyamna. 
Theo quan điểm của Đạo Phật, lòng từ bí không phải là những điều này. Lòng từ bi là một 
thái độ mà ý thức rõ rằng ước muốn của người khác được hạnh phúc và tránh sự khó khăn thì 
mạnh mẽ và đáng trân trọng như của chính chúng ta. Người khác có thể bị nhằm lẫn và sử 
dụng những phương pháp có hại trong có gắng đề đạt được hạnh phúc. Điều đó cần được sửa 
chữa. Nhưng ước muôn hạnh phúc của họ là đáng trần trọng. Nếu chúng ta có thể nhìn thấy 
cả hai nạn nhân và người phạm tội đều muốn được hạnh phúc và không muốn khổ đau như 
nhau, chúng ta có thê can thiệp những tình huống nguy hại với lòng bi dành cho cả hai bên, 
không phải lòng bi dành cho nạn nhân và sự thù ghét dành cho người phạm tội. 


Trong năm 1989, một nhà báo đã hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma, “Sau sự hủy diệt nặng nề mà 
chính quyền cộng sản Trung Quốc đã phá hủy đất nước của Ngài và người dân, tại sao Ngài 
không nóng giận? Ngài có thê nói thế nào với người dân Tây Tạng để họ có lòng bị đối với 
những người đàn áp họ?” Đức Đạt Lai Lạt Ma đã trả lời, “Nóng Giận thì có tốt gì chứ? Nếu 
tôi nóng giận, thì tôi sẽ không ngủ được vào ban đêm hay ăn những bữa ăn an bình. Tôi sẽ bị 
loét bao tử, rồi sức khỏe của tôi sẽ tệ hơn. Cơn giận của tôi đâu thê thay đổi quá khứ hay cải 
thiện tương lai, thì nóng giận đề làm gì chứ? Tuy nhiên, với lòng bi, chúng tôi những người 
Tây Tạng có thể hành động để cải thiện được tình trạng này.” 


Một Lựa Chọn Tốt Hơn Là Sự Tha Thứ? 


Đôi khi chúng ta cảm thấy là tha thứ cho người đã hại chúng ta cũng tương đương với tha thứ 
cho hành vi gây hại của họ. Do đó, giận dữ với họ dường như là cách duy nhất đề thê hiện sự 
phản đối tiếp tục của chúng ta trước hành vi của họ. Tuy nhiên, điều đó không phải như vậy. 
Một con người và hành vi của anh ta là hai chuyện khác nhau. Chúng ta không thể nói rằng 
một người độc ác nêu hành vi hay ý định của anh ta gây nguy hại. Theo quan điểm Đạo Phật, 
mỗi người đều có khả năng bẩm sinh để trở thành một Vị Phật hoàn toàn giác ngộ. Mỗi con 
người có một số nhân tố tốt đẹp mà không bao giờ có thể bị hủy diệt, cho dù anh ây hay cô ấy 
có thê hành động tôi tệ như thê nào đi nữa. Vì vậy, chúng ta có thê tha thứ và buông bỏ nóng 
giận với người đã làm hại chúng ta và đồng thời khư khư rằng hành vi của anh ta là có hại và 
không thê chấp nhận được và không nên được tiếp tục trong tương lai. 


Tha thứ không có nghĩa là bao dung hành vi gây hại hay chịu đựng tình trạng bị ngược đãi. 
Cũng không cân thiệt chia sẻ sự tha thứ của chúng ta với người khác nêu anh ta hiệu sai điêu 


l7 


đó và lập lại hành vi gây hại của anh ta. Thúc đây bởi lòng bi, chúng ta có thể có biện pháp 
mạnh đê ngăn ngừa hay gián đoạn sự hãm hại. Vì thê, tha thứ không làm chúng ta “nhu 
nhược”. 


Tha thứ có lợi cho chúng ta cũng như cho người khác. Khi chúng ta duy trì nóng giận, chúng 
ta căng thắng và khổ sở, và điều này ảnh hưởng đến những quan hệ và sức khỏe của cơ thể 
chúng ta. Bằng cách tha thứ, chúng ta buông bỏ nóng giận và chấm dứt sự khổ đau của chính 
chúng ta. Chúng ta cũng ngăn ngừa chúng ta đóng vai người phạm tội, như những nạn nhân 
hay thường làm, và rồi chúng ta chấm dứt được chu kỳ gây hại. 


Dĩ nhiên chúng ta không thê ép buộc chúng ta phải xóa tan cơn giận của chúng ta hay tha thứ 
cho ai đó. Đôi khi ban đầu chúng ta cần tránh xa một người hay một tình huống gây ra căng 
thắng để tạo một khoảng cách về tinh thần. Rồi, qua việc thực tập các liệu pháp với sự nóng 
giận, chúng ta dần dần nguôi cơn giận. Khi chúng ta hóa giải, sự rộng mở, sáng suốt và dịu 
dàng của sự tha thứ sẽ tự nhiên khơi dậy trong trái tim ta. 


Ví dụ như, nhiều năm trôi qua Trudy đã giận mẹ cô vì bà thờ ơ và ngược đãi cô khi cô còn là 
một đứa trẻ. Khi cô lớn lên, Trudy nhận ra rằng sự nóng giận này đã ngăn trở khả năng 
thương yêu và cảm thông người khác của cô. Dưới sự hướng dẫn của một nhà trị liệu và một 
giảng viên tâm linh, cô đã nô lực chinh phục sự nóng giận, rồi chấp nhận và tha thứ cho mẹ 
cô. Cô cũng nỗ lực đề yêu thương và tử tế hơn trong các mối quan hệ khác của cô. Trong khi 
Trudy đang thay đổi chính mình, mẹ cô hăn nhiên cũng đang làm như vậy. Trudy quá đổi 
ngạc nhiên khi một ngày nọ, mẹ cô gọi điện thoại bày tỏ sự hối tiếc về hành vi của bà và 
mong mỏi Trudy tha thứ. Trudy đã bằng lòng và cảm thấy hạnh phúc cho cả mẹ cô và chính 
cô. 


Một trong những bài tập thiền quán buốt nhói nhất khi tôi hướng dẫn một khóa tu học ở 
Israel, theo sau một cuộc thảo luận về sự hủy diệt hàng loạt (Holocaust). Một phụ nữ Do Thái 
đã chia sẻ kinh nghiệm của cô khi tham dự cuộc họp mặt của những người con của những 
người sống sót sau sự hủy diệt hàng loạt và những người con của Đức quôc xã. Khi cô nghe 
những trẻ em của các viên chức SS nói chuyện, cô thấu hiểu được mặc cảm tội lỗi, sự khô 
đau và sự rối loạn sâu sắc mà họ cưu mang. Làm thế nào một người có thê hòa giải ký ức về 
người cha thân yêu khi biết rằng cha mình phê chuẩn việc sát hại hàng triệu con người? 


Rồi chúng tôi quán tưởng về Chenresig, Đức Phật của Lòng từ bi. Chúng tôi tưởng tượng 
Chenresig trong những trại tập trung, trong những phòng hơi ngạt, trong những chuyến xe lửa 
và trong các nhà tù. Chúng tôi hình dung Chenresig ở AuschwItz, ở Dacau và ở trong các trại 
khác. Khi chúng tôi tụng chú từ bi, om mani padme hưn (Ấn ma nỉ bát mê hông), chúng tôi 
đã tưởng tượng ánh sáng từ bi phản chiếu rực rỡ từ Chenresig và lan khắp mọi nguyên tử của 
những nơi này và những người ở đó. Chúng tôi tưởng tượng nó tịnh hóa những khổ đau, sự 
căm ghét, và hiểu lầm của tất cả chúng sanh-Người Do Thái, tù nhân chính trị, dân du mục, 
Đức quôc xã, những người dân Đức bình thường đã nhắm mắt để cứu đồng hương của họ-và 
chữa lành tất cả khổ đau của họ. Chúng tôi cùng tụng chú với nhau khoảng trên nửa giờ và 
căn phòng được nạp điện. Ít khi tôi tọa thiền với một nhóm tập trung như vậy. 


Người ta thắc mắc liệu tha thứ có nghĩa là quên đi không. Không, không phải vậy. Nhớ là 
quan trọng, nhưng không lợi ích gì nêu giữ lại sự đau khổ, tổn thương, oán hận, và nóng giận 
trong tim chúng ta. Nhớ với lòng từ bi thì mạnh mẽ hơn nhiều. 


18 


Chương Năm - : - 
NHẠN DIỆN SỰ NONG GIẬN CUA CHUNG TẢ VÀ 
CÁC NGUYEN NHAN CUA NO 


Đôi khi sự nóng giận của chúng ta dường như không biết từ đâu đến, và chúng ta nhanh 
chóng bùng nô. Cũng có những lúc, chúng ta cảm thấy rằng nóng giận đang ân náu dưới một 

số hình thái bị đè nén làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Làm thế nào chúng ta học 
cách nhận diện khi chúng ta nóng giận? Những yếu tố nào làm nó phát sinh? Các câu trả lời 
cho những câu hỏi này sẽ giúp chúng ta nhận thức và hiểu ra sự nóng giận của chúng ta, mà 
đến lúc, sẽ tạo điều kiện cho việc chuyên hóa nó qua việc thực hành sự kiên nhẫn. 


Nhận Diện Chúng Ta Đang Nỗi Giận 


Trước khi chúng ta có thể chuyên hóa hay loại trừ cơn nóng giận của chúng ta, chúng ta phải 
có khả năng nhận diện nó. Thỉnh thoảng cơn giận của chúng ta là hiển nhiên, đôi lúc chúng ta 
không thể nhận ra rằng chúng ta bực bội, cáu gắt, thù địch hay hiểu chiến cho đến khi những 
cảm xúc này mạnh mẽ và chúng ta đang nói năng hay hành động hung hăng. Điều này có thê 
xảy ra vì nhiều lý do. Chăng hạn như, chúng ta có thể bị dao động bởi môi trường bên ngoài 
và mắt liên lạc với chính cảm giác của chúng ta; chúng ta có thể phủ nhận cơn giận của chúng 
ta bởi vì chúng ta nghĩ nó là tôi tệ; hoặc là chúng ta có thể biết được có vấn đề gì đó, nhưng 
không biết cụ thể là gì. 


Đối với một số người, nhận diện và dán nhãn cơn giận của họ cần thời gian luyện tập và thực 
hành. Có nhiều cách để học cách nhận diện nó. Chẳng hạn như, trong khi thiền về hơi thở 
(quán số tức), chúng ta có thể quan sát những điều xao lãng nào dây lên làm chúng ta mắt tập 
trung vào đối tượng thiền quán. Chúng ta có thể nhận ra một cảm giác chung của sự bồn chồn 
hay nóng giận, hay chúng ta có thê nhớ tới một tình huống đã xảy ra cách đây nhiều năm mà 
đến giờ chúng ta vẫn còn bực bội. Bằng cách làm quen với âm điệu đa cảm và “hương vị” 
của các cảm xúc khác nhau đi kèm với nóng giận, chúng ta sẽ học cách nhận diện và dán 
nhãn chúng: sự tức tối, sự thất vọng, sự oán thủ, sự ghen tỊ, sự phân uất, sự thịnh nộ, sự hiểu 
chiến, sự căm ghét,và vân vân. Hắn nhiên, chúng ta cũng có thể có nhiều cảm xúc tích cực 
như trầm tỉnh, lòng từ, lòng bi, và niềm vui, nhưng ít khi những điều này xuất hiện như 
những vọng tưởng trong buôi thiền tập của chúng ta.Nhận diện nóng giận là lưu ý đến những 
cảm nhận của cơ thê chúng ta. Thí dụ như, nếu chúng ta cảm thấy bao tử của chúng ta bị căng 
lên, quai hàm nghiên lại, hay nhiệt độ tăng lên trong cơ thê ta, nó báo hiệu là chúng ta đang 
giận. Mỗi người có những biểu hiện nóng giận trên cơ thê khác nhau, và chúng ta cần quan 
sát và lưu ý những biểu hiện của chúng ta là gì. Làm điều này rất có ích, vì đôi khi nhận diện 
những cảm nhận của thân thê đi kèm nóng giận sẽ dễ hơn là nhận ra chính sự nóng giận. 


Một cách nữa để nhận diện sự nóng giận là quan sát tâm trạng của chúng ta. Khi chúng ta ở 
tâm trạng xấu, chúng ta có thê tạm dừng và hỏi chính mình, “Cảm giác này là gì? Chuyện gì 
đã xảy ra khiến nó như vậy?” Đôi khi chúng ta có thể quan sát những khuôn mẫu trong tâm 
trạng và ứng xử của chúng ta. Những điều này có thê cho ta manh mối về cách tâm chúng ta 
vận hành thế nào và cơn giận của chúng ta bám víu vào cái gì. Chăng hạn như, Mark nhận ra 
anh đang trong tâm trạng tồi tệ gần như tất cả mỗi sáng khi anh thức dậy. Biết được điều này, 


19 


anh báo với những người bạn cùng phòng của anh, và thay vì tiếp xúc với họ ngay buổi sáng, 
anh thực hành thiền tập. Thiền hơi thở (Quán số tức) làm tan biến tâm trạng tôi tệ của anh, và 
nếu anh giận dữ về một chuyện gì đó, lúc đó anh ta sẽ xử lý cơn giận của mình theo một 
trong những cách mà chúng ta sẽ thảo luận đến. 


Nóng Giận bị Đè Nén 


Một số người đang trị liệu nói về sự nóng giận bị đè nén, có nghĩa là họ vẫn oán hận điều gì 
về quá khứ, nhưng không ý thức được là họ đang giận. Trong khi điều trị, một thân chủ có thể 
cần khơi mở lòng mình và ban đầu bộc lộ sự nóng giận trong một tình huống an toàn với nhà 
trị liệu. Bằng cách thừa nhận cơn nóng giận, anh ta có thể tiến hành áp dụng các liệu pháp 
cho nó. Tuy vậy, trong khi cô gắng liên hệ với sự nóng giận, một người phải cần thận không 
châm ngòi cho nóng giận hay tạo ra sự nóng giận không thật. Tôi nhớ có một thanh niên ở 
một buổi. hội thảo cố găng phát biểu với chât giọng giận dữ vì nhà trị liệu của anh đã gợi ý 
với anh rằng anh có thê đã đè nén sự giận dữ. Mặc dầu anh ta cô găng nắm chặt tay và cau có, 
rõ ràng là anh ta không giận thật. Thay vì vậy, anh ta đang cố găng cảm giác. điều gì mà anh 
nghĩ rằng anh nên cảm giác, về những chuyện đã xảy ra cho anh ta. Tôi tin rằng anh ta lẽ ra 
sẽ lợi ích hơn khi thư giản và đơn giản chỉ quan sát điều gì anh ta cảm giác, thay vì phỏng 
đoán rằng anh ta có giận mà không cảm nhận được. 


Một số người nói tới nóng giận bị đẻ nén như thể họ nghĩ họ luôn nổi nóng bất cứ lúc nào mà 
họ không biết được. Họ có hình bóng của sự nóng giận hiện diện sống động trong họ, đang â ân 
náu mọi lúc và sẵng sảng bùng phát ra ngoài. Một sự tự hình dung như vậy có thể gây hại, vì 
lúc đó họ tin cơn giận của mình là một phần không thê tách rời với họ, và họ không còn tin 
bản thân họ nữa. 


Điều Gì Khiến Nóng Giận Phát Sinh ? 


Nguyên nhân sâu kín nhất của nóng giận là sự si mê của chúng ta hiểu sai về sự thực. Ngoài 
điều này ra, một số yếu tố khác góp phần làm chúng ta nỗi nóng tại một thời điểm đặc biệt 
nào đó. Những điều này bao gồm hạt giống nóng giận trong dòng tâm thức của chúng ta, thói 
quen nóng giận của chúng ta, sự chú tâm không thích hợp đề phỏng đoán sự tiêu cực, sức 
mạnh của sự dính mắc của chúng ta và sự tiếp xúc với các yếu tô bên ngoài. Bằng cách hiểu 
rõ những nguyên nhân và những điều kiện này để nóng giận phát sinh, chúng ta có thê bắt 
đầu thay đổi chúng và rồi chế ngự cơn giận của chúng ta. 


Như một hạt táo cần những điều kiện khác, như nước, ánh mặt trời và phân bón, trước khi nó 
có thể lớn thành cây táo, hạt giống nóng giận được nuôi dưỡng bởi các yêu tố khác, như là 
điều kiện hay thói quen trước kia của chúng ta, sự chú tâm không phù hợp, và những đối 
tượng mà ta không hài lòng. Vì thế, theo quan điểm của Đạo Phật, nóng giận không phát sinh 
chỉ từ một yêu tố mà thôi, chẳng hạn như là một kinh nghiệm buồn tủi hồi còn bé, mà từ các 
yêu tô phức tạp, bắt nguồn từ sự si mê hiểu sai thực tế của chúng ta và gồm cả những nguyên 
nhân khác phối hợp từ quá khứ và hiện tại. Một sự kiện tốn thương trong cuộc sống của 
chúng ta có thê làm cho hạt giống nóng giận đễ dàng hoạt dụng, nhưng nó không chịu hoàn 
toàn trách nhiệm cho điều đó. Khi xem xét các chương sau, ngay cả hiểu biết cơ bản về 
duyên khởi-trong trường hợp này cách nóng giận phát khởi tùy thuộc vào nhiều yêu tố-có thê 
ngăn chặn được thói quen của chúng ta cố găng tìm “nguyên nhân” đề đồ lỗi, và từ đó có thê 
giúp phân tán cơn giận của chúng ta. 


20 


Hạt Giống Nóng Giận 


Từ góc nhìn Phật giáo, nóng giận không phải lúc nào cũng hiện diện trong tâm chúng ta. 
Chúng ta có nhiều cảm xúc, thái độ, nhận thức, và vân vân, tật cả sinh ra rồi diệt mắt. Khi yếu 
tố tỉnh thần của nóng giận xuất hiện trong tâm chúng ta, chúng ta nỗi nóng. Khi nóng giận 
lắng xuống, hạt giông nóng giận vẫn còn trong dòng tâm thức của chúng ta, nhưng điều này 
là mâm móng của nóng giận, không phải là yêu tố tinh thần của nóng giận; không phải là một 
trạng thái tâm hay ý thức. Vì lẽ đó, khi mầm móng này hiện hữu khiến cho chúng ta nổi nóng 
trong tương lai, chúng ta có thể không đang giận ở hiện tại. 


Hạt giống của sự nóng giận được nhận ra từ sự thù địch cấp thấp và có thể ảnh hưởng nhiều 
phương diện trong cuộc sông của chúng ta. Sự thù nghịch là một mức độ nhỏ của cơn giận 
mà chúng ta không nhận diện được vì sự tỉnh giác nội tâm của chúng ta chưa được phát triển 
cao. Với tất cả sự nóng giận, nó không bao trùm lên mọi điều chúng ta làm. Đôi khi nó biểu 
lộ hoặc ở dạng hạt giông vào lúc khác. Khi chúng ta hành thiền và có khả năng nhận diện các 
yêu tố tỉnh thân của chúng ta nhanh hơn và dễ dàng hơn, chúng ta sẽ tỉnh táo nhận ra sự hiện 
diện của sự nóng giận cấp thấp mà trước kia chưa được quán xét. Điều này tạo cho chúng ta 
lợi thế lớn đề xử lý nó. 


Theo quan điểm Đạo Phật, hạt giống nóng giận đã có trong chúng ta kế từ khi sanh ra- thậm 
chí còn trước đó nữa, khi chúng ta chấp nhận những kiếp sống quá khứ. Nóng giận và hạt 
giống của nó không phải là bản chất của tâm chúng ta. Chúng như những đám mây làm che 
mờ sự khoáng đăng của bầu trời. Nóng giận do sĩ mê hiểu sai bản chất của thực tế. Khi chúng 
ta có được trí tuệ để hiểu ra bản chất của hiện thực, chúng ta có khả năng xóa dần nóng giận 
và hạt giống của nó khỏi dòng tâm thức của chúng ta để chúng không còn bao giờ phát khởi 
nữa. Loại trừ tất cả cảm xúc hủy diệt và những thái độ phiền não theo cách này là mục đích 
của sự thực hành theo Đạo Phật. 


Thói Quen Nóng Giận 


Tất cả chúng ta đều quen thuộc với sức mạnh của thói quen và sự khó khăn đề phá vỡ một 
thói quen xâu. Ngoài các thói quen bình thường, như là đi con đường giống nhau đến sở làm 
mỗi ngày, chúng ta cũng có những thói quen cảm xúc. Một số người có thói quen mạnh mẽ 
của việc dễ nổi móng. Năng lượng của họ dễ dàng di chuyên theo hướng đó vì trong quá khứ 
họ chưa gieo trồng sự kiên nhẫn bằng cách áp dụng các liệu pháp cho nóng giận. 


Đề bắt đầu làm mất tác dụng của những thói quen oán hận, thất vọng và vân vân của chúng 
ta, sẽ có ích khi nhìn vào bên trong và quan sát những kiêu cảm xúc của chúng ta. Có phải là 
có những đề tài nào đó làm kích động chúng ta không? Có phải chúng ta có thói quen nóng 
giận trong một số tình huống phải không? Chú tâm đến những phản ứng này, chúng ta có thể 
nghiên cứu sâu hơn và biết chắc tâm ta đang dự đoán và sợ hãi điều gì. Rồi chúng ta có thể tái 
cân bằng quan niệm của chúng ta, làm cho nó thực tiễn hơn. 


Chúng ta cũng có thể quen biêu lộ cơn giận của chúng ta theo một số cách riêng mà thường 
làm cho tình trạng tồi tệ hơn. Chẳng hạn như, Janet trở nên thất vọng khi kế hoạch của cô 
không theo hướng mà cô muốn và trút cơn giận của cô bằng cách than phiền với gia đình và 
bạn bè. Cô ta càng quen thói càu nhàu, thì cô ta càng nuôi dưỡng thêm sự bất mãn cho chính 
cô. Timothy có thói quen trút cơn giận của anh ta băng cách chơi trò chơi video, thê hiện sự 
thù địch của anh lên các nhân vật giả tưởng trên màn hình. Tuy nhiên, điều này chỉ làm tâm 


21 


anh quen thuộc với nóng giận và ăn sâu thói quen hành động hung hăng của anh. Đương 
nhiên khi những vấn đề thật sự xảy ra thì anh bị thịnh nộ làm mù quáng đến nỗi không còn 
phân biệt được giữa người thật và nhân vật giả tưởng, và thói quen của anh đơn giản kiểm 
soát anh ta. 


Một số thói quen cảm xúc của chúng ta đã được hình thành khi, còn là trẻ con, chúng ta đã 
quan sát và bắt chước cách phản ứng của cha mẹ chúng ta trước các sự kiện. Ngoài ra, gia 
đình, văn hóa, và xã hội chúng ta đã định hướng chúng ta suy nghĩ và cảm giác theo một số 
cách nào đó. Nhận thức được những tình thế ở quá khứ của chúng ta và những thói quen hình 
thành bên trong chúng ta cho chúng ta-là những người trưởng thành, cơ hội tu sửa lại chính 
chúng ta khi cân thiết. Chẳng hạn như, các thành viên của gia đình Henry đã rất phân nộ mỗi 
khi sắc tộc thiêu số của họ bị dèm pha. Do vậy, anh đã nghĩ như phản xạ có điều kiện, rằng 
đây là một phản ứng cảm xúc phù hợp và trở nên quen thuộc với nó. Khi trưởng thành, anh 
nhận ra rằng anh không cần phải nổi nóng đề chống lại sự phân biệt. Bằng cách đóng khung 
lại những tình huống thách thức và phát sinh lòng từ bi với những ai có định kiến một cách 
mù quáng, anh có thê giữ bình thản, mà vẫn nói rõ ràng và mạnh mẽ trong những tình huống 
khó khăn. 


Sự Chú Tâm Không Phù Hợp 


Như đã đề cập trước đây, sự chú tâm không phù hợp là một yếu tố tinh thần phóng đại một số 
khía cạnh về người, ý tưởng, tình huống, và đối tượng, do vậy tạo ra những câu chuyện 
không đúng về họ. Khi chúng ta thấy chúng ta ngẫm nghĩ về một vấn đề- -quy những động lực 
tiêu cực cho ai đó, thuyết phục chính mình về ý định xấu của cô ta và kết luận vội vã về kết 
quả tai hại của những hành động của cô ta-sự chú tâm không phù hợp của chúng ta đã kiểm 
soát chúng ta. Trong khi đa số chúng ta không xem xét khả năng viết kịch bản của mình, khi 
chúng ta nhìn kỹ vào những gì xảy ra trong tâm chúng ta, chúng ta thấy răng chúng ta lúc nào 
cũng viết những vở kịch ủy mị. Những vở kịch sướt mướt này, với chúng ta là diễn viên, chắc 
chắn chúng ta có một dòng chảy không dứt của nhiều vấn đề cần phải lo lắng. Đây là một 
công việc mà chúng ta cân từ bỏ đi! 


Chúng ta thường cho rằng mọi người trải qua sự ngược đãi hay tốn thương đều phản ứng 
tương tự nhau. Tuy vậy, một người bạn cùng với em gái của cô, bị ngược đãi nghiêm trọng 
khi còn bé đã nói cho tôi biết về những khác biệt trong những phản ứng của họ. “Hằng năm 
trời, tôi nuôi dưỡng sự thịnh nộ, trong khi em gái tôi không như vậy. Đây có lẽ là do những 
thói quen khác nhau về sự nóng giận từ những kiếp sông trước và những cách khác nhau của 
sự chú tâm của chúng tôi đối với sự ngược đãi trong kiếp sông này.” Những người tị nạn Tây 
Tạng thường không gánh chịu hậu quả tổn thương giống như những người tị nạn khác đã 
từng bị đánh đập, tra tấn và cầm tù. Đức Đạt Lai Lạt Ma tuyên dương điều này như là mô 
hình của người Tây Tạng, bao gồm nhiều quan điểm được giải thích trong các chương sau. 
Xử lý sự nóng giận bằng cách thay đổi quan điểm mà chúng ta mô tả một tình huống đối với 
chính chúng ta sẽ chuyên hóa sự chú tâm không phủ hợp của chúng ta thành sự chú tâm thích 
hợp và có những hiệu quả tốt lành cho tâm và những mối quan hệ của chúng ta. 


Quan Hệ giữa Dính Mắc và Nóng Giận 
Trong khi nóng giận được châm ngòi bởi sự chú tâm không thích hợp rồi thôi phồng hay suy 


tưởng các tính chất tiêu cực, sự dính mắc được tiếp nhiên liệu bởi sự chú tâm không phù hợp 
rồi khuếch đại hay suy tưởng các tính chất tích cực. Sự dính mắc thường nằm trong số những 


22 


yêu tố dây khởi sự nóng giận, chúng ta càng dính mắc vào một cái gì đó hay một người nào 
đó, chúng ta càng nóng giận hơn khi chúng ta phủ nhận nó. Chẳng hạn như, Susan tất coi 
trọng tiền bạc như là thước đo của sự thành công của cô trong cuộc sống. Cô làm việc chăm 
chỉ để tích lũy nó và cảm thấy hài lòng khi làm vậy. Tuy nhiên, khi cỗ phiếu của cô rớt giá, 
cô trở nên bực bội và cáu gắt. Tương tự, Wayne coi trọng xe hơi của anh ta, nên khi anh ta 
phát hiện nó bị lõm trong bãi đậu xe ngoài văn phòng của anh ta, anh ta đã nổi cơn thịnh nộ. 
Jane mong muốn một cách tuyệt vọng được thăng chức ở chỗ làm, và đồng nghiệp của cô 
được thăng chức làm cô ghen tỊ và oán hận. 


Khi chúng ta nhìn vào cuộc sông của chính mình, chúng ta sẽ tìm thấy nhiều thí dụ tương tợ 
của sự đính mắc làm phát sinh nóng giận khi chúng ta không thể đạt được đối tượng dính mắc 
hay bị chia lìa khỏi nó. Khi những mong muốn của chúng ta càng trở nên không thực tế hơn, 
chúng ta càng dễ bị thất vọng và cáu giận. 


Sự dính mắc cũng làm phát sinh tốn thương và sợ hãi, mà đến lượt nó, tồn tại dưới sự nóng 
giận. Chắng hạn như, khi chúng ta dính mặc vào một người, chúng ta cảm thấy bị tổn thương 
khi anh ta hay cô ta không đền đáp lại tình cảm của chúng ta. Để cố gắng vượt qua cảm giác 
bất lực khi chúng ta bị tổn thương, chúng ta thường nỗi giận với người đó. Trong trường hợp 
khác, khi chúng ta có được công việc trong mơ mà chúng ta khao khát, chúng ta có thê sợ hãi 
một đồng nghiệp chiếm lấy nó. Không có khả năng thừa nhận sự sợ hãi của chúng ta, chúng 
ta trở nên nóng giận và ghen tị với người đồng nghiệp đó. Vậy là, nóng giận cũng có thê được 
lần ra dấu vết từ sự dính mắc. 


Khi dính mắc một đối tượng nào đó, chúng ta nâng nó hơn giá trị thật của nó. Rồi , chúng ta 
bám víu vào nó, nghĩ rằng chúng ta phải có nó để được hạnh phúc. “Đối tượng” của sự dính 
mắc của chúng ta có thê là một sở hữu vật chất, nơi chốn, người, mục tiêu, hay ý tưởng. 
Chúng ta có thê cũng bị dính mắc với đúng sai, với tốt đẹp, hay làm việc gì theo một sô cách 
nào đó, cũng như với danh tiếng, biểu tượng, tán thành, luật lệ, giáo điều, niềm tin chính trị, 
và vân vân. Trong tất cả trường hợp này, chúng ta “vẽ vời” giá trị những đối tượng vượt quá 
giá trị thật của chúng. 


Không phải tất cả trường hợp của sự mong muốn hay thiện ý về điều gì đó là dính mắc. Với 
một thái độ cân bằng, chúng ta có thể khao khát phát huy lòng từ, lòng bi, trí tuệ và sự kiên 
nhẫn, và chúng ta có thê tìm kiếm một đạo sư, sự giải thoát và giác ngộ. Những ước vọng đạo 
đức này được tìm thấy trên sự hiểu biết chính xác cùng với sự tìm kiếm hạnh phúc từ sự phát 
triển nội tâm. 


Ngược lại, nóng giận và dính mắc được dựa trên những suy đoán không chính xác và vận 
hành trên giả định răng hạnh phúc và khổ đau đến từ bên ngoài-đối tượng và con người, mà 
bản chất của nó, nhất thời và không thể mang đến an bình và hạnh phúc vĩnh hằng mà chúng 
ta tìm kiếm. Quán chiếu về bản chất vô thường của con người hay điều mà chúng ta bám víu 
giúp chúng ta buông xả thất vọng, tốn thương, sợ hãi, và nóng giận do sự dính mắc gây ra. 
Suy nghĩ sâu sắc vê khả năng của con người chúng ta và những ưu tiên lâu dài của chúng ta 
cũng có khả năng làm chúng ta tập trung về điều tích cực trong cuộc sống chúng ta và bỏ qua 
những cảm xúc đau đón này. 


Tiếp Xúc với Các Yếu Tố Bên Ngoài 


22 


Tiếp xúc với những yếu tố bên ngoài đặc biệt nào đó cũng có thể góp phần tạo nên sự nóng 
giận của chúng ta. Trong số những ngoại cảnh được đề cập trong Kinh Phật là “những đối 
tượng” mà trông có vẻ là những người bạn xấu, khó ưa, và một số kích động bằng lời nói và 
văn viết. 


Trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta không tránh khỏi gặp phải “những đối tượng” khó ưa 
hay gây bực mình. Những đối tượng này có thê là con người, ý tưởng, điều kiện (như bệnh 
tật), hay tình huống. Khi chúng ta mới luyện tập kiên nhẫn, nên tránh tiếp xúc với những đối 
tượng này. Làm như vậy không phải là chạy trỗn chúng, mà cho chúng ta một khoảng không 
gian tinh thần để áp dụng các liệu pháp với nóng giận một cách thành công trong thiền tập 
hay giờ quán chiếu của chúng ta. Với một số thực hành vững chắc mà chúng ta đạt được, 
chúng ta có thê tiếp xúc lại với “những đối tượng” này và liên hệ với họ theo cách mới. 


Tránh những người mà chúng ta có khuynh hướng dễ cáu giận không phải lúc nào cũng thực 
hiện được. Trong trường hợp đó, chúng ta cô găng làm tốt nhất như chúng ta CÓ thê. Nếu 
chúng ta cảm thấy bị kích động khi gần một người, chúng ta có thể gác lại, nói rằng chúng ta 
sẽ liên hệ với cô ta sau đó, khi mà chúng ta đã bình tĩnh lại. Theo cách này, chúng ta tránh nói 
năng hay làm những điều làm nghiêm trọng sự việc mà sau đó chúng ta sẽ hối tiếc. 


Chúng ta cần chọn lựa bạn bè cần thận. Những bạn xấu có thê có nhiều ảnh hưởng bắt lợi và 
đôi khi châm ngòi sự nóng giận của chúng ta. Bực mình với một đồng nghiệp, Peter nói 
chuyện đó với bạn anh là Terry, người góp lời rằng, “Người đồng nghiệp đó là tên đều. Bạn 
phải thể hiện cho anh ta thấy ai là đúng và đừng bỏ qua chuyện này với anh ta. Hãy kể với 
mọi người trong văn phòng bạn chuyện đang xảy ra!” Nghe như vậy, cơn giận của Peter càng 
bùng lên hơn và hai người họ vạch kế hoạch để sỉ nhục người đồng nghiệp kia. Mặc dầu 
Terry là một người bạn, thật ra anh ta còn làm gia tăng sự nóng giận của Peter, và bằng cách 
khuyến khích Peter nói xấu sau lưng đồng nghiệp kia, anh ta làm cho mọi người trong văn 
phòng rối lên. 


Chúng ta cần chọn những người bạn giúp chúng ta xử lý cơn giận của chúng ta với tính cách 
xây dựng. Khi chúng ta nói chuyện với những người bạn này về một sự kiện bực bội, chúng 
ta không nên mong họ cùng phía với chúng ta đê chống lại người kia. Nếu chúng ta làm vậy, 
lời nói của chúng ta sẽ gây chia rẽ và chúng ta đang tạo ác khẩu. Thay vì thế, nhận ra cơn 
giận của chúng ta là vẫn đê của chính chúng ta, chúng ta nên nói là, “Mình rất phiền lòng và 
muốn bạn giúp mình xử lý cơn giận của mình”. Điều này là rất khác khi nói là, “Người này 
làm mình phát điên; vậy mình nên làm gì?” Trong trường hợp thứ nhất, mục tiêu của chúng ta 
là chế ngự cảm xúc phiền não của chính chúng ta. Sau đó, khi tâm chúng ta bình tĩnh hơn, 
chúng ta sẽ suy nghĩ ra hành động phù hợp. Trong trường hợp thứ hai, mục tiêu của chúng ta 
là sửa chữa tình huống bên ngoài mà không làm việc với tâm chúng ta trước hay thừa nhận 
vai trò của chúng ta trong cuộc xung đột. Làm việc với tâm chúng ta trước tiên thì quan trọng 
hơn việc nhảy vào và mù quáng sửa chữa một vấn đề với một tâm không kiểm soát được. 


Những thứ kích động bằng lời nói, văn từ, hình ảnh, như sách, tạp chí, truyền hình, Internet 
và radio cũng có thê bùng phát cơn giận của chúng ta. Nghiên cứu cho thấy rằng để ĐIỮ SỰ 
quan tâm của thính giả, phim ảnh và các chương trình phải tạo ra những điểm căng thắng 
thường xuyên. Nếu chúng ta quan sát những phản ứng của chúng ta trong khi xem một sô 
phim và lắng nghe vài loại nhạc, chúng ta sẽ thường thấy sự nóng giận của chúng ta phát sinh 
từ những nhân vật hay sự kiện đặc biệt nào đó. Điều này càng gia tăng đầu óc phán xét và 
cơn giận của chúng ta. 


24 


Gần đây, một trong những tù nhân mà tôi quan hệ thư từ đã viết rằng, “Công nghệ giải trí 
cung câp cho chúng ta một luồng bạo lực liên tục mà chúng ta cảm thấy thoải mái với nó cho 
đến khi, dĩ nhiên là, chúng ta không đồng ý ý với sự lựa chọn của nạn nhân, rồi chúng ta nói đó 
là tội ác. Phương tiện truyền thông không ngừng gia tăng việc sử dụng vũ lực chết người để 
giải quyết những bất đồng. Chúng ta có thật sự ngạc nhiên khi những đứa trẻ xem xong sẽ sau 
đó bộc lộ hành vi bạo lực?” Mặc dầu truyền hình là cách phổ biến để những tủ nhân giết thời 
gian, người tù nhân này không còn xem những buổi trình diễn này nữa. Thay vì thế anh ta 
nghiên cứu sách Phật và thực hành nhiều loại thiền tập khác nhau. Sự thay đổi trong anh ta là 
đáng ghi nhận. 


Các bậc đạo sư Phật Giáo thâm hậu đề nghị quán chiếu những yếu tố kích thích sự nóng giận. 
Ý thức được những nguyên nhân và điều kiện của cơn giận của chúng ta bằng cách xem xét 
những phản ứng giận dữ của chúng ta là có lợi ích. Sự nhận biết này sẽ cho chúng ta khả 
năng xử lý những nguyên nhân và điều kiện này một cách xây dựng. Bằng cách giảm thiểu 
những yêu tố gây ra nóng giận, chúng ta sẽ không cảm nhận hậu quả của nóng giận cùng một 
tầng số hay cường độ như trước nữa, rồi những tương tác của chúng ta với thế giới xung 
quanh chúng ta sẽ tốt hơn. 


25 


Chương Sáu - 
LUYỆN TẬP KIÊN NHÂN 


Đức Thế Tôn đã mô tả nhiều kỹ thuật khác nhau đề xử lý nóng giận bằng cách phát huy sự 
kiên nhẫn. Nhiều kỹ thuật Tẩy CÓ thê được tìm thấy trong Hướng Dẫn về Lỗi Sống Của Bỏ 
Tát (Bỏ Tát Hạnh) do hiền triết người Ân Độ Shantideva (Tịch Thiên), cũng như trong 
lojong, hay chuyên hóa suy nghĩ, những giảng dạy của Phật Giáo Tây Tạng. Những chương 
sau sẽ nêu chỉ tiết một số kỹ thuật này. 


Chiến lược chung để xử lý nóng giận là đầu tiên học và hiểu đúng những kỹ thuật này, mà 
thường liên quan đến việc đóng khung một tình huống để chúng ta quan sát nó theo góc nhìn 
mới. Rồi chúng ta bắt đầu thực hành những kỹ thuật này trong môi trường an bình của một 
buổi thiền tập hay giờ quán chiếu. Điều này làm tâm chúng ta quen thuộc với cái nhìn mới và 
tăng cường sự tự tin của chúng ta trong nhiều cách luân phiên nhau để nhìn vào những tình 
huống đã từng làm chúng ta nổi nóng. 


Huân tập chúng ta trong những kỹ thuật này khi chúng ta không bực bội hay trong tình trạng 
căng thăng là quan trọng. Như khi chúng ta lái xe xung quanh một bãi đậu xe trống dành cho 
những người tập lái xe để làm quen với chân ga, thắng xe và tay lái trước khi chạy trên đường 
cao tốc, vì thế chúng ta bắt đầu thực hành kiên nhẫn trong một môi trường yên tĩnh, không 
phải trong một tình huống xung đột. Trong khi ngồi yên lặng, đầu tiên chúng ta nhớ lại tình 
huống trong đó chúng ta bùng lên cơn giận hay một sự việc đem lại cảm giác tốn thương hay 
thù hận. Rồi chúng ta áp dụng những kỹ thuật cho nó. Chẳng hạn như, chúng ta có thể “chạy” 
lại cuốn phim “quay trong đầu” về sự kiện đó, nhưng thực tập suy nghĩ khác đi trong tình 
huống đó. Bằng cách quan sát tình huống từ một lăng kính mới trong buổi thiền tập của 
chúng ta, chúng ta có thể làm giảm cơn giận của chúng ta và rồi hình dung chính chúng ta 
phản ứng với những người đó khác hăn đi. Loại thực tập này không chỉ giúp chúng ta làm 
tiêu tan những tổn thương và ác cảm của quá khứ, nó cũng làm chúng ta quen thuộc với 
những kỹ thuật mà chúng ta có thể áp dụng trong những tình huống như vậy trong tương lai. 


Một chìa khóa cho việc áp dụng các kỹ thuật khác nhau là tập trung vào thái độ tỉnh thần và 
cảm xúc của chúng ta, không phải vào điều mà chúng ta nói hay làm. Trong nền văn hóa “sửa 
chữa” của người Mỹ chúng tôi, khi chúng tôi có xung đột, chúng tôi thường nghĩ rằng, ° “Tôi 
nên làm gì bây giờ?” Chúng ta ngay lập tức muôn sửa chữa vân đề bằng cách thay đổi các 
yêu tố theo tình huống bên ngoài. Khuynh hướng này xuất phát từ quan niệm thâm căn cô đề 
là vẫn đề đó tồn tại “bên ngoài”, độc lập với chúng ta. Tuy nhiên, như đã đề cập trước đây, do 
vẫn đề bắt đầu với cách mà tâm thức ta diễn dịch và phản ứng với tình huồng đó, thì giải 
pháp cũng bắt đầu trong tâm của chúng ta. Vì thế, thay vì loay hoay cố găng quyết định làm 
gì, thì lúc đó, chúng ta nên khoan hãy sửa chữa vấn đề và tập trung vào việc chuyền hóa thái 
độ và cảm xúc của chúng ta. Một khi điều đó được thực hiện, thì quyết định nói gì hay làm 
thì không có gì khó hết. 


Vai Trò của Thiền Định 


Như đã nêu, để có đủ kỹ năng áp dụng những kỹ thuật để chế ngự nóng giận trong cuộc sống 
hằng ngày, chúng ta trước hết nên làm chúng ta quen dần với chúng trong những thời gian 


26 


thiền tập yên tĩnh. Tuy vậy, mặc dầu từ “thiền” được sử dụng, chúng ta không cần phải ngồi 
tréo chân và nhắm mắt đề chúng ta quen với những kỹ thuật trong quyên sách này. Chúng ta 
chỉ cần ngồi tựa lưng vào một cái ghế thoải mái và quán chiếu. Đức Thế Tôn dạy nhiều loại 
thiền khác nhau đề chế ngự nóng giận và nuôi dưỡng kiên nhẫn, chẳng hạn như, quan sát cơn 
giận, đóng khung lại tình huống, gieo trồng các cảm xúc đối ngược như lòng từ và lòng từ bị, 
và phát triển trí tuệ để nhận diện được hiện thực. 


Thiền tập để quan sát cơn giận của chúng ta liên quan đến việc ngồi yên tĩnh và thay vì chú 
tâm đến câu chuyện đẳng sau nóng giận, thì chỉ cân đề tâm đến cảm xúc tinh thần và thê xác 
khác nhau sinh khởi và biến mất khi nóng giận tuôn chảy trong chúng ta. Chúng ta có thể 
quan sát những cảm giác thân thể như máu chạy lên đầu của chúng ta, tim ta đập, hay một 
cơn đau nhẹ ở bao tử chúng ta. Chúng ta có thể lưu ý tới nỗi đau cảm xúc của những cảm 
giác tôn thương, sự thất vọng và những mong ước không thành. Chỉ cần quan sát những cảm 
xúc này, mà không phản ứng lại chúng bằng cách bám víu vào chúng hay xua đây chúng đi, 
chúng ta trải nghiệm chúng như chúng đang xảy ra trong hiện tại. Khi làm thế, chúng ta thấy 
chúng sinh khởi rồi tiêu diệt một cách hài hòa. 


Một y tá ở trung tâm chăm sóc những bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời có lần nói với tôi cô ấy 
đề ý rằng thậm chí nếu người ta cố găng, họ không thể duy trì một cảm xúc tiêu cực rất lâu. 
Cho dù là phiền muộn, nóng giận, thất vọng, hay oán hận có thê sinh khởi trong tâm chúng ta, 
bản chất của nó là vô thường và nó sẽ trôi qua. Nếu chúng ta quan sát kỹ, chúng ta thậm chí 
thấy là những cảm giác và suy nghĩ của chúng ta thay đổi từng giây. Sự chánh niệm có thể rất 
hiệu quả trong việc buông bỏ những cảm xúc tiêu cực. 


Những kỹ thuật mà chúng ta đóng khung lại tình huống chiếm phần lớn sách này. Chúng 
được phân loại là thiền phân tích, mà trong đó chúng ta xem xét những suy nghĩ, cảm giác và 
nhận thức của chúng ta đề thấy rõ liệu chúng có chính xác và có lợi hay không. Chúng ta 
cũng thực tập nhìn xem các tình huống theo những cách khác nhau. Thay đổi cách chúng ta 
mô tả và diễn giải những tỉnh huống chế ngự được nóng giận bởi vì chúng ta ngừng phóng 
đại và suy diễn tiêu cực về con người, tình huống, và đối tượng. Theo cách này, sự kiện bên 
ngoài, ý nghĩa của nó và vị trí của chúng ta trong đó sẽ xuất hiện với chúng ta khác biệt hắn, 
rồi cơn giận của chúng ta sẽ tan biến. 


Thiền tập về lòng từ và lòng bi gia tăng những cảm xúc tích cực trong tâm và tim chúng ta, 
điều này là lợi ích vì những cảm xúc này không chỉ là liệu pháp cho nóng giận, mà còn là 
những phương pháp ngăn ngừa nó phát khởi. Trí tuệ nhận ra hiện thực chặt đứt sự si mê nằm 
bên dưới sự nóng giận. Trí tuệ này được phát sinh từ một loại thiền tập phân tích đặc biệt, 
được giải thích dưới đây. 


Mỗi người sẽ thấy quen thuộc với một số kỹ thuật nào đó đề xử lý nóng giận. Đối với một số 
người, chánh niệm quan sát những cảm xúc và suy nghĩ của họ cho phép những điều này tự 
nhiên lắng xuống. Đối với những người khác, cân phương pháp phân tích nhiều hơn. Qua 
việc xem xét, họ cần thấy. rõ răng nóng giận là một trạng thái tâm méo mó hiểu sai đối tượng 
của nó. Hoặc họ có thể cần quán chiêu về những bất lợi của nóng giận để đánh thức quyết 
tâm lùi lại và không mù quáng nuông chiều nó. Vì những cách khác nhau phù hợp với mỗi 
người khác nhau, Đức Thế Tôn, một đạo sư khéo léo, đã dạy nhiều kỹ thuật đa dạng để mỗi 
người có thể thiết lập một danh mục phù hợp với chính cô ta. 


Đừng Mong Răng Nóng Giận Biến Mắt chỉ Trong Một Đêm 


27 


Đôi khi khó làm tiêu tan cơn giận của chúng ta ngay khi chúng ta đang trong một môi trường 
an bình, bởi vì chúng ta đã nhốt mình trong những cảm xúc và nhận thức sai lầm đã qua của 
chúng ta. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục cố gắng, chúng ta sẽ dần chinh phục được nó. Rồi, khi 
chúng ta đi làm, đi học hay họp mặt gia đình, chúng ta sẽ ít nhất có một “cơ hội chiến đấu” 
với cơn giận của chúng ta khi nó phát khởi. Với sự thực tập liên tục theo thời gian, chúng ta 
sẽ có khả năng ngăn ngừa sự biểu lộ của nóng giận. Khi chúng ta phát huy trí tuệ nhận ra tánh 
không của sự tồn tại sẵn có (được giải thích ở Chương 18) và thực hiện được những giai đoạn 
cao hơn trên con đường giác ngộ, chúng ta sẽ có khả năng loại trừ nóng giận và hạt giống của 
nó hoàn toàn khỏi dòng tâm thức của chúng ta. 


Sự thực tập của Elizabeth là minh họa tốt cho sự tiễn bộ từ từ này. Giống như nhiều người, cô 
nhạy cảm với chỉ trích và chỉ cần một chút ít ám chỉ là cô liền nồi giận, hoặc đả kích người 
kia hay rút lui và hờn dỗi. Sau khi nghe được những bài giảng về sự kiên nhẫn, cô đã thảo 
luận với những bạn cũng đã được nghe giảng và đặt câu hỏi với giảng viên đề đảm bảo rằng 
cô hiểu đúng những lời dạy. Rồi, trong buổi thiền tập của cô, cô nhớ lại những tình huống 
quá khứ khi cô bị chê bai mà chúng vẫn còn làm cô bức xúc. Cô thực tập nhiều kỹ thuật khác 
nhau liên quan đến những cách nhìn mới về những gì đã xảy ra. Chăng hạn như, đôi khi cô 
nhìn vào chính sự quá nhạy cảm của chính cô và cô gắng buông bỏ những định kiến về nó. 
Lúc đầu, tâm cô phản kháng lại, luôn cho rằng, “Vâng, nhưng mà...” và rôi nghĩ ra nhiều lý 
do hơn tại sao cô đúng và người kia sai. Sau khi bị chỉ trích, cô đã thấy mình vẫn nói xấu sau 
lưng người kia để trả thù. Nhưng khi cô về nhà, vào ban đêm, cô ngồi yên lặng và áp dụng 
những kỹ thuật khác nhau cho đến khi nóng giận giảm đi. Cô thực tập thuần tịnh hóa (sám 
hối), liên quan đến việc ăn năn hành vi của cô và kiên quyết tránh nó trong tương lai và vào 
ngày kế tiếp, cô có gắng sửa chữa tình huống đó với người kia. 


Cô đã tiếp tục sự thực tập của mình, và từ từ những cách mới về đóng khung tình huống trở 
nên quen thuộc và thoải mái hơn trong tâm cô. Trong cuộc sống hằng ngày, cô không thê 
nghĩ ngay đến những liệu pháp trong những tình huống thật nên bên trong cô vẫn nổi giận 
phùng phừng. Nhưng khi cô nhận ra răng cơn giận đang bùng phát, cô có khả năng ngừng 
đốp chát và gây chuyện. Khi cô thực tập nhiều hơn, những liệu pháp trở nên quen thuộc hơn 
và cô có thê nhớ lại và áp dụng chúng vào lúc bị chỉ trích. Hiện giờ, khi một tình huống kết 
thúc, tâm cô an tĩnh và cô không còn đeo mang sự thù oán với cô trong thời gian còn lại trong 
ngày. Sự kiên nhãn, lòng từ, lòng bi và tính vị tha đang hiện diện vững chắc hơn trong tâm 
cô. Không cần nói, những mối quan hệ của cô với người khác cải thiện đáng kể, cảm giác vui 
tươi bên trong cô cũng thê. 


Khi sự thiền tập của Elizabeth tiến triển nhiều năm (và cả đời cô!), cô sẽ đạt được sự thiền 
định nhất tâm bất loạn, và như vậy những cảm xúc hủy diệt hiển nhiên sẽ không còn sinh 
khởi trong tâm cô. Cô sẽ tiếp tục nghiên cứu Giáo Pháp (những lời dạy của Đức Phật, con 
đường dẫn đến giác ngộ), quán chiếu nó và thiền quán vê nó cho tới khi cô trực tiếp nhận ra 
tánh không. Rồi cô sẽ sử dụng trí tuệ này đề tẩy rửa nóng giận và hạt giỗng của nó hoàn toàn 
khỏi dòng tâm thức của cô. 


Chinh phục sự nóng giận là một tiễn trình chậm và chắc. Đừng mong đợi nó biến mất qua 
đêm. Phản ứng nóng giận là một thói quen thâm căn có đề, và giông như. tất cả thói quen xâu, 
nó cần thời gian đê quên những điều đã học. Phát huy sự kiên nhẫn cần nhiều nỗ lực - và 
nhẫn nại nữa! 


28 


Bây giờ hãy xem xét một số kỹ thuật-thường gọi là “liệu pháp” bởi vì chúng làm bão hòa sự 
độc hại của những cảm xúc tiêu cực, trong trường hợp này là nóng giận. 


Hiểu Được Những Nhu Cầu và Những Mối Quan Tâm Của Nhau 


Hai phe khi xung đột thường là “ông nói gà, bà nói vịt”. Mỗi bên chắc chắn rằng anh ta nghĩ 
ra vẫn đề chính là gì, động cơ mà anh ta hướng về người kia, và cách mà một tình huống biểu 
hiện với anh ta là chính xác. Tuy nhiên, những lời giải thích này là khiếm khuyết. Một vài ví 
dụ sẽ làm sáng tỏ điểm này. 


Lúc mười bảy tuổi, Sarah chắc là cha mẹ cô bảo vệ cô quá mức.Họ luôn muốn biết chính xác 
cô ở đâu, với ai và lúc nào thì về tới nhà. Nếu cô thậm chí bị trễ mười phút, cô phải điện thoại 
về báo cho cha mẹ cô để họ không lo lắng là cô bị tai nạn xe hơi. Cha mẹ cô, trái lại, yêu 
thương Sarah và muốn bảo đảm là cô được an toàn. Họ lo là cô bé chưa có khả năng đánh giá 
và xử lý những tình huống khó. Sarah và cha mẹ cô bé thường chống trái nhau về chuyện 
này, làm cuộc sông của họ không vui. Sarah càng có găng khăng định rằng cô có khả năng 
đưa ra quyết định, cha mẹ cô bé dường như càng có găng hạn chế sự cử động của cô, và khi 
cha mẹ cô càng làm vậy, cô lại càng khẳng định mình hơn nữa. Họ bị kẹt trong vòng lần quần 
phiên não. 


Nhiều năm sau đó, Sarah gặp được Giáo Pháp và bắt đầu thiền tập. Khi sự gay cần với cha 
mẹ cô thường làm cô xao lãng buổi thiền tập của mình, cô biết răng cô phải nhìn kỹ nó hơn. 
Khi làm như vậy, Sarah thấy cô và cha mẹ cô đang “cô nói gà và cha mẹ cô nói vịt” và cãi 
nhau về hai vấn đề khác nhau. Đối với cô, sự xung đột là về sự tự quản và độc lập. Cô cảm 
thấy cô là người trưởng thành và biết cách đưa ra những quyết định sáng suốt. Cô đã oán hận 
điều mà cô cho là cha mẹ cô thiếu tin tưởng cô, sự can thiệp của họ vào đời cô và họ cố găng 
kiểm soát cô. Rồi cô nhận ra rằng đối với cha mẹ cô, sự xung đột là về sự an toàn của cô. 
Nhìn vấn đề theo quan điểm của họ, cô bắt đầu hiểu rằng cha mẹ cô đã không có gắng kiêm 
soát cuộc đời cô. Thay vì vậy, họ đã yêu thương cô, họ đã muốn cô được an toàn. Một khi cô 
hiểu được điều này, Sarah có khả năng buông bỏ sự oán hận của cô và không cãi vã với cha 
mẹ cô nữa. Một khi một người trong cuộc tranh luận đã từ bỏ, thì việc tranh luận không còn 
xảy ra nữa, nên cha mẹ cô cũng được nhẹ nhõm. 


Trong ví dụ này, chính Sarah nhận thức được rằng những nhu cầu và những mối quan tâm 
của các bên xung đột là khác nhau. Có thể cha mẹ cô cũng đã nhận ra. Giá mà họ nhận ra 
rằng con gái họ có những công cụ đề đi đến quyết định và đơn giản là không hỗn xược và nổi 
loạn, thì họ đã có thê nói chuyện với đứa con tuổi thành niên của họ một cách tôn trọng hơn, 
như vậy sẽ gợi ra một sự phản hồi khác từ cô bé. 


Mặc dầu đôi khi cha mẹ của Sarah, dường như quá quan tâm đến cô, Sarah không còn bực 
mình nữa. Một sự cố giữa bà của cô và cha cô đã củng có sự hiểu rõ của cô về những quan 
tâm của cha mẹ cô và sự ngớ ngân của việc nóng giận với họ. Một ngày kia, lúc cha cô sáu 
mươi lăm tuổi, mẹ của ông nhắc ô ông mặc áo âm trước khi ra ngoài. đề ông không bị cảm lạnh. 
Sarah cười khúc khích và nhận ra răng cha mẹ cô cũng có thê kiểm tra cô cả đời cũng theo 
cách như vậy, dù cô có bao nhiêu tuổi đi nữa. 


Nhiêu năm sau, khi Sarah vào khoảng độ tuôi ba mươi, mẹ cô yêu câu cô mặc một áo đâm 
nào đó đên buôi tiệc Giáng sinh của gia đình vào một buôi tôi. Sarah vui vẻ tuân theo. Em họ 
cô, người nghe được cuộc trò chuyện, sau đó nói với cô, “Em thật kinh ngạc là mẹ chị kêu chị 


29 


mặc đồ gì khi chị đã ba mươi lăm tuổi, và em còn ngạc nhiên hơn khi chị không bùng nỗ với 
mẹ chị khi kêu chị làm vậy.” Sarah giải thích với em họ rằng, “Không giống như khi chị còn 
dưới tuôi thành niên, bây giờ chị tự tin về bản thân mình, một người trưởng thành và độc lập. 
Lời nói của mẹ chị đâu có đe dọa gì đến sự tự tin hay sự tự quản của chị. Thật ra, bây giờ chị 
hạnh phúc khi làm điều gì nho nhỏ để làm hài lòng mẹ, vì cha mẹ chị đã chăm sóc chị với tất 
cả sự trìu mến khi chị còn bé.” 


Do sự hiểu lầm về những nhu cầu và những mối quan tâm của nhau, sự truyền thông lệch lạc 
cũng xảy ra trên bình diện quốc tế nữa. Trong suốt thời gian Chiến Tranh Vùng Vịnh, Tôi đã 
ở Malaysia, một đất nước chủ yếu là Đạo Hồi. Ở đó tôi đã nghe tin tức của đài BBC và đọc 
báo tiếng Anh phát hành ở Malaysia. Sau cuộc chiến, tôi trở vê Mỹ và ở nhà cha mẹ tôi xem 
tin tức tường thuật về chiến tranh. Họ dường như bàn về hai cuộc chiến tranh khác nhau. Từ 
quan điểm của người Mỹ, chiến tranh là về một vấn đề và từ quan điểm của nhiều quốc gia 
Hồi giáo, thì nó lại là một vấn đề khác. Tôi đã có một kinh nghiệm tương tự như vậy khi 
viếng thăm Gaza Strip vào cuối những năm 1990. Những người Palestine ở đó coi Arafat như 
một nhà thương thuyết và người Mỹ lại có cách nhìn khác. 


Trong tất cả những tình huống này-cá nhân và quốc tế- giải phóng chúng ta khỏi sự hiểu biết 
hạn hẹp về một tình huống bằng cách xem xét nó từ quan điểm của người khác là một 
phương thuốc hiệu quả cho nóng giận. Chúng ta có thể hỏi chính chúng ta, “Nếu tôi đã và 
đang lớn lên trong gia đình của người đó, xã hội đó, thời điểm của lịch sử và những điều kiện 
văn hóa đó, thì những nhu cầu và mối quan tâm của tôi là gì trong tình huống này?” 


Khi chúng ta nhìn vào tình huống đó từ quan điểm của người khác, đôi khi chúng ta thấy rằng 
cô ấy nhận thức nó khác hắn. VỚI điều chúng ta nghĩ cô ấy nhận thức. Có những lúc, chúng ta 
nhận ra rằng. chúng ta biết rất ít về cách một tình huống xuất hiện với một người khác hoặc 
những nhu câu và mỗi quan tâm của cô ấy là gì. Vì thế, chúng ta cần hỏi cô ấy; rồi khi cô ây 
trả lời, chúng ta cần /ống nghe, mà không chen vào. Điều này là quá dễ dàng, khi ai đó giải 
thích quan điểm của cô ta với chúng ta để góp ý cho cô hay nói với cô là cô không nên cảm 
thấy như vậy. Điều này chỉ làm người kia kích động, rồi thuyết phục cô ấy với lý lẽ hợp lý là 
chúng ta chưa thấu hiểu được. Thay vì thế, chúng ta cần lắng nghe từ trái tim của chúng ta 
điều cô ấy muốn nói là gì. Sau khi cô ấy đã tự bộc bạch tất cả, chúng ta có thể chia sẻ quan 
điểm của chúng ta, và từ đó sẽ có một cuộc thảo luận hiệu quả. 


Hãy Tự Hỏi Chúng Ta Liệu Người Kia Có Hạnh Phúc Không 


Một kỹ thuật khác để xử lý nóng giận là hãy hỏi chính chúng ta, “Liệu người làm hại tôi có 
hạnh phúc không?” Giả sử ai đó nạt nộ chúng ta và phản nàn về gần như tất cả mọi điều 
chúng ta làm. Liệu anh ta hạnh phúc hay đau khổ? Hãn nhiên là anh ta đau khổ. Đó là lý đo 
tại sao anh ta hành động như vậy. Nếu anh ta hạnh phúc, anh ta đã không gây gỗ như vậy. 


Tất cả chúng ta đều biết buồn phiền là như thế nào, và đúng là những gì mà người đó cảm 
thấy ngay bây giờ. Hãy ngừng việc xem xét một tình huống từ quan điểm bản ngã của chúng 
lát và hãy đặt chúng ta ở vị thế của anh ta. Khi chúng ta buồn rầu và “để tất cả điều đó phát 

'„ thì chúng ta muốn những người khác phản ứng thế nào? Thông thường, chúng ta muốn 
Hộ Tiểu Ta Và giúp chúng ta. Đúng là những gì người kia cảm thấy. Giả sử là anh ta phiền 
muộn và cần giúp đỡ, làm sao chúng ta có thể giận anh ta chứ? Anh ta đáng lẽ là mục tiêu của 
lòng từ bi của chúng ta, không phải là sự nóng giận của chúng ta. Nếu chúng ta suy nghĩ như 
vậy, chúng ta sẽ thấy là tim mình tràn ngập sự kiên nhẫn và lòng trìu mến đối với người khác, 


30 


cho dù người ấy đối xử với chúng ta thế nào đi nữa. Thật ra, chúng ta có thê thậm chí cảm 
thây phân chân khi giúp anh ta. 


Làm thế nào chúng ta có thê giúp ai đó đang nổi giận với chúng ta? Mỗi tình huống thì khác 
nhau và phải được xem xét từng trường hợp một. Tuy nhiên, một số nguyên tắc chung có thể 
áp dụng được. Trước tiên, chúng ta có thê tạm dừng, lắng nghe, và xem xét liệu những lời 
phản nàn của người khác vê chúng ta có hợp lý không. Nếu hợp lý, chúng ta có thể xin lỗi và 
sửa chữa tình huống đó. Điều này làm anh ta không giận nữa. Kế tiếp là, khi người ta buồn 
bực và giận dữ, chúng ta có thê cỗ gắng bình tĩnh và không tranh cãi lại, vì trong tình trạng 
tâm thức hiện tại của họ, họ không có khả năng lắng nghe chúng ta. Điều này là có thê hiểu 
được, bởi vì chúng ta, cũng không lắng nghe người khác khi chúng ta đang giận dữ. Cho nên, 
tốt hơn là giúp họ bình tĩnh lại và sau đó hãy nói chuyện lại. 


Khi chúng ta thảo luận những bất đồng, dự phần vào quán chiếu, hay chủ động, thì lắng nghe 
sẽ có ích. Ở đây, chúng ta tóm lược lại sự hiểu biết của chúng ta về một tình huống xuất hiện 
trong mắt của người khác thế nào và những cảm giác, nhu câu, và những quan tâm của cô ây 
mà không bình phẩm gì về những điều này. Điều này cho phép chúng ta kiểm tra những diễn 
giải của chúng ta vê điều mà cô ấy đang suy nghĩ và cảm thấy là chính xác, và nó cũng cho 
cô ây biết là chúng ta đã hiểu được những cảm giác, nhu câu, và mối quan tâm của cô ây. Cô 
ấy sẽ nhẹ nhõm khi cô ấy cảm thấy chúng ta hiểu điều cô đang nói. Rồi, chúng ta kế lại cho 
cô ấy tình huống đó xuất hiện đối với chúng ta thế nào, và những cảm giác, nhu cầu và quan 
tâm của chúng ta. Cuộc đối thoại có thê tiếp diễn. 


3l 


l Chương Bảy : 
ĐÓI PHO VƠI SỰ CHÍ TRÍCH 


Từ thời xa xưa đã là như vậy 
Rằng những ai nói quá nhiều thì bị chỉ trích, 
Và những người nói quá ít cũng vậy 
Luôn cả những ai không nói gì hết 
Mọi người trong thế giới này đều bị chỉ trích hết. 
Kinh Pháp Cú 


Khi bị chỉ trích thì thật khó chịu và tất cả chúng ta thường xuyên trải nghiệm điều này. Trong 
khi chúng ta làm việc cật lực để có được một vài thứ- như tiền bạc, tình yêu, và vân vân- sự 
chỉ trích đến mà đâu có xin phép chúng ta đâu chứ! Khi nó đến, phản xạ tự nhiên của chúng 
ta thường là tổn thương và giận dữ. Chúng ta có thể hướng cơn giận vào trong, nghi ngờ và 
trách cứ chính chúng ta, hay chúng ta quay ra ngoài và chỉ trích người khác hay phá hủy danh 
tiếng của cô ta bằng cách nói xấu cô ta. 


Khi chúng ta nhận sự chỉ trích, chúng ta thường cảm thấy rằng chúng ta là người duy nhất bị 
đối xử bất công một cách rõ ràng: “Tôi đã cô gắng hết mức, nhưng sếp tôi luôn bỏ qua lỗi 
lầm của người khác và chắc chăn để ý lỗi của tôi. Mọi người lúc nào cũng xen vào chuyện 
của tôi!” Tuy vậy, khi chúng ta đối chiếu với những người khác, chúng ta thấy rằng hầu hết 
mỌI người cảm thấy là họ bị chỉ trích khá là bất công hoặc quá đáng. Không may, chúng ta 
phải thừa nhận rằng, vì chúng ta chấp vào bản ngã, sự bất công và nỗi đau của sự chỉ trích mà 
chúng ta nhận được dường như lớn hơn của mọi người khác. Khi chúng ta đặt mình trong 
hoàn cảnh đó và nhận ra răng vào lúc này hay lúc khác mọi người đều bị chỉ trích một cách 
bất công (hay là phải chịu trách nhiệm!), sự buồn khổ về tình huống của riêng mình sẽ giảm 
đi. Chắng hạn như, tôi đang bực bội một lời bình phẩm quở trách tôi một điều gì đó mà tôi 
không có làm một cách không công bằng. Rồi bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong tâm tôi, 
“Hàng triệu người bị chỉ trích mỗi ngày. Đó đâu phải là một kinh nghiệm gì lạ đâu. Hơn nữa, 
đây không phải là lần đầu mà ai đó quở trách tôi không công bằng và nó sẽ không phải là lần 
cuôi đậu. Tôi nên làm quen với điều này, bởi vì những kinh nghiệm bất như ý là bản chất của 
luân hồi.” Trước khi tôi biết được điều đó, thì sự căng thăng và nóng giận đã tan biến mắt. 


Khi ai đó chỉ trích chúng ta, phản ứng tức thì của chúng ta là thường giận dữ. Cái gì khiến 
chúng ta phản ứng như vậy? Quan niệm của chúng ta vê một tình huống. Mặc dầu chúng ta 
có thể không nhận thức vê điều này, một phần trong tâm chúng ta có quan niệm là “Tôi là 
người tốt. Nếu tôi lầm lẫn và phạm lỗi, thì đó là chuyện nhỏ. Người này đã hoàn toàn hiểu sai 
vệ tình huống đó. Anh ta đang làm to chuyện về cái lỗi nhỏ xíu của tôi và rêu rao nó cho cả 
thế giới kìa! Anh ta sai rồi!” Sự mô tả này được quá đơn giản hóa, nhưng nêu chúng ta thành 
thật với chính mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta suy nghĩ theo cách này. Những suy 
tưởng này có đúng đắn không? Chúng ta có hoàn hảo không hay gần như hoàn hảo? Đương 
nhiên là không tồi. 


Thừa Nhận Những Sai Lầm của Chúng Ta 


S2 


Hãy xem xét một tình huống trong đó chúng ta _phạm lỗi và ai đó thấy được. Nếu người đó 
đến và nói với chúng ta là chúng ta có một cái lỗ mũi trên mặt chúng ía , thì chúng ta có giận 
không? Không. Tại sao không? Vì lỗ mũi của chúng ta là đễ thấy. Nó để cho cả thế giới thấy 
được. Có ai đó chỉ đơn thuần thấy nó và bình phẩm nó thôi. Những sai sót và lỗi lầm của 
chúng ta cũng tương tự vậy. Chúng là rõ ràng, nên người ta nhìn thấy chúng. Một người trông 
thấy chúng chỉ đơn thuần là bình phẩm điều rõ ràng với mọi người thôi. Vậy tại sao chúng ta 
lại giận đữ? Nếu chúng ta không phiền não khi ai đó nói là chúng ta có một cái lỗ mũi, tại sao 
chúng ta bực tức khi anh ta nói chúng ta có sai sót? 


Chúng ta sẽ nhẹ nhõm hơn nếu chúng ta thừa nhận, “Vâng, bạn đúng đó.Tôi đã phạm lỗi.” 
hay là “Vâng, tôi có một thói quen xấu.” Thay vì thể hiện vai diễn “Tôi hoàn hảo, vậy sao 
anh đám nói như vậy!” chúng ta có thể chỉ thừa nhận sai sót của chúng ta và xin lỗi thôi. Có 
sai sót nghĩa là chúng ta bình thường, chứ đâu phải là vô vọng. Thường là, thừa nhận lỗi của 
chúng ta và xin lỗi sẽ giải tỏa tình huống đó. 


Thật khó cho chúng ta nói là, “Tôi xin lỗi,” phải vậy không? Sự kiêu hãnh của chúng ta sẽ 
ngăn chúng ta thừa nhận lỗi lầm, mặc dầu cả chúng ta và người kia đều biết chúng ta đã phạm 
lỗi. Chúng ta cảm thấy chúng ta sẽ mất mặt khi xin lỗi, hay chúng ta sẽ trở nên kém quan 
trọng hay ít có giá trị hơn. Chúng ta sợ người khác sẽ có quyên thế với chúng ta nếu chúng ta 
thừa nhận lỗi lâm của chúng ta. Để bảo vệ chính chúng ta, chúng ta tấn công lại, chuyên 
hướng chú ý từ chúng ta qua người kia. Chiến lược này- không giải quyết được xung đột- 
thường được sử dụng trong các sân chơi mẫu giáo, cũng như trong chính trường quốc gia và 
quôc tê. 


Ngược lại với sự nhận thức sai lầm đáng sợ của chúng ta, xin lỗi biểu lộ sức mạnh nội tâm, 
không phải sự yêu hèn. Chúng ta có đủ sự thành thật và tự tin rằng chúng ta không giả vờ là 
chúng ta không có lỗi. Chúng ta có thể thừa nhận lỗi lầm của mình. Nên nhiều trường hợp 
căng thăng có thê được giải tỏa chỉ bằng những lời đơn giản “Tôi xin lỗi.” Thường thì tất cả 
những gì người kia muốn là chúng ta thừa nhận sự đau khổ của anh ta hay cô ta và vai trò của 
chúng ta trong đó. 


Học Từ Những Lời Chỉ Trích 


Khi người khác chỉ trích chúng ta, chúng ta nên xem xét liệu có sự thật nào trong lời họ nói 
không. Đừng quan tâm đến øliọng nói và cách dùng từ của họ, chúng ta có thê nghĩ về nội 
dung của lời nói của họ. Nếu nó chứa đựng sự thật, thì những người này thật ra đang giúp 
chúng ta tiến bộ hơn đó. Chúng ta thường nói, “Tôi muốn mình tốt hơn. Tôi muốn loại trừ sự 
yêu điểm của tôi và trở thành người tử tế hơn.” Tuy nhiên, khi người ta khuyên ta-đặc biệt 
khi với giọng to tiếng hay mỉa mai-chúng ta đâu có muốn nghe! Chúng ta khóc lóc, “Thôi đi! 
Bạn có thê nói cho tôi biết cách làm thế nào để tốt hơn chỉ khi tôi muốn nghe nó, chỉ với một 
thái độ tử tế và giọng nói dễ nghe, và chỉ khi nào tôi có thê xử lý nó được vào lúc đó.” Vậy là 
quá nhiều mong đợi từ người khác rồi! Vì chúng ta không thể kiểm soát được khi nảo, cái gì, 
tại sao và họ nhận xét tiêu cực về chúng ta thế nào, chúng ta sẽ có lợi từ việc củng cố những 
khả năng của chính chúng ta khi xử lý nó một cách xây dựng. Chúng ta có thể làm điều này 
bằng cách tập trung vào nội dung thích hợp của điều họ nói và sử dụng nó để chúng ta tốt 
hơn. Rồi chúng ta có thể chân thành cảm ơn họ về những lời bình phẩm của họ, dù chúng có 
được thể hiện như thế nào chăng nữa. 


SE, 


Thật ra, những hành giả xuất sắc thậm chí còn tìm kiếm lời chỉ trích. Vì lý do này, Togme 
Sangpo trong 8a Mươi Bảy Pháp Thực Hành của Các Bồ Tái nói như vây: 


Dù ai đó có thể chế nhạo và nói xấu 
Về bạn giữa đám đông, 

Hãy xem anh ta như vị đạo sư, 

Cúi đầu chào anh ta với sự tôn kính- 
Đó là sự thực hành của các vị bồ tát. 


Nói tóm lại, khi chúng ta chuyên tâm một cách chân thật vào việc cải thiện chính chúng ta, 
chúng ta coi những ai chỉ lỗi chúng ta như những vị thầy hướng dẫn chúng ta đến hướng mà 
chúng ta đã chọn lựa. Thậm chí nếu họ chỉ trích chúng ta không công bằng, chúng ta coi như 
họ chỉ ra cách chúng ta phòng thủ không cần thiết khi bị vu oan. 


Bình Tĩnh Xử Lý Những Lòi Chỉ Trích Sai 


Giả sử chúng ta bị chỉ trích về điều gì mà chúng ta không làm hay bị vu oan đã phạm một lỗi 
lớn khi chúng ta chỉ phạm lỗi nhỏ. Cho dù thế, cũng không có lý do để nổi giận. Điều này 
giống như có ai đó nói là trên đầu chúng ta có sừng. Chúng ta biết là chúng ta đâu có sừng. 
Người nói như vậy rõ ràng là nhằm lẫn rồi. Tương tự như vậy, nêu ai đó đỗ lỗi cho chúng ta 
một cách không hợp lý, không có lý do để nổi nóng hay chán nản, vì điều mà cô ta nói đâu có 
đúng. 


Dĩ nhiên điều này không có nghĩa là chúng ta nên chấp nhận một cách thụ động lời nói không 
đúng của ai đó mà không cô găng làm sáng tỏ sự hiểu lầm. Bằng cách sử dụng trí tuệ phân 
biệt của chúng ta, chúng ta cần xem xét từng trường hợp một. Đôi khi sẽ tốt hơn là bỏ qua lời 
nhận xét đó và không cần cố gắng sửa chữa nó sau đó. Nếu là chuyện nhỏ nhặt, người kia có 
thể sau đó sẽ nhận ra lỗi lầm của cô ta. Cho đù cô ta không nhận ra đi nữa, cô gắng giải thích 
chuyện đã xảy ra chỉ có thê bắt đầu cho một cuộc tranh cãi lớn hơn. Chăng hạn như, nếu bạn 
cùng phòng của chúng ta đang ở tâm trạng xấu và nhằm lẫn trách móc chúng ta đã đề lại mấy 
cái đĩa không rửa, mà thật ra mấy cái này là mấy cái đĩa dơ của anh ta, nên tốt hơn cứ để mây 
lời buộc tội không đúng của anh ta qua đi. Nếu chúng ta cố gắng giải thích quan điểm của 
chúng ta khi anh ta đang bực bội, thì có thể anh ta cảng giận hơn. Tương tự như vậy, sửa lỗi 
mọi người mỗi lần anh ta hay cô ta đã nói bất kỳ điều gì không chính xác sẽ là một phiền toái. 
Không ai sẽ thích ở gần chúng ta đâu! 


Khi chúng ta quyết định không phản ứng lại một lời chỉ trích, chúng ta phải quan sát tâm 
chúng ta để xem chúng ta có thật sự buông bỏ không. Nếu chúng ta buông được, sẽ không 
còn sự oán hận chồng chất xảy ra nữa. Nếu chúng ta chưa buông được, một sự cáu kỉnh nào 
đó vẫn còn trong tâm chúng ta đó. Sớm hay muộn gì, sự phẫn nộ của chúng ta sẽ đến cực 
điểm và chúng ta sẽ bùng phát. Thật sự buông bỏ có nghĩa là chúng ta đã xử lý cơn giận của 
chúng ta và tâm chúng ta an bình. 


Giao Tiếp Tốt 


Trong một số tình huống, chúng ta cần giải thích những hành động của chúng ta và sự tiến 
triển của sự hiểu lầm cho người kia, ngay cả khi chuyện đó làm đau khổ. Chăng hạn như, khi 
hành vi của chúng ta làm tôn thương một người bạn thân, chúng ta cần giải thích hành động 


34 


và động cơ của chúng ta và cố găng nhất làm dịu cơn giận của anh ta. Tuy nhiên, tốt hơn là 
không bàn về những hiểu lầm và bất đồng đó cho đến khi cả chúng ta và người kia không còn 
trong sự nóng bức của cơn giận. Cố gắng làm ngược lại chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn, vì 
chúng ta không diễn đạt tốt khi chúng ta đang giận. Do vậy, trước hết chúng ta cần bỏ qua 
tình huống đó và bình tâm lại, thật lý tưởng khi thực hành một số kỹ thuật làm nguôi nóng 
giận. Nếu người kia đang giận, chúng ta cần cho anh ta không gian và tiếp cận anh ta sau đó 
khi tâm anh ta cởi mở hơn. Sau đó, khi chúng ta giải thích những hành động và tiến trình hiểu 
nhằm với người kia, nói nhẹ nhàng, đừng chống báng, thì có hiệu quả hơn. Chúng ta đâu có 
mắt mát gì khi mình khiêm hạ và chia sẻ một lời giải thích chân thành. 


Đôi khi sự kiêu hãnh ngăn cản chúng ta nói thành thật với người kia về chuyện đau buồn giữa 
chúng ta. Chúng ta có thể muốn lờ anh ta đi hay đuổi khéo anh ta đi bằng cách nói là, “Cơn 
giận của bạn là chuyện của bạn mà.” Hành vi như thế là kiêu ngạo và độc ác và phát khởi từ 
sự tốn thương và sợ hãi. Chúng ta cần dừng lại và hỏi chính chúng ta, “Trong tôi đang có 
chuyện gì vậy? Làm sao tôi có thể mở lòng để thừa nhận sự đau khô của chính tôi cũng như 
sự đau khổ của người kia?” Trong những tình huống như vậy, chúng ta sẽ mở lòng nêu chúng 
ta nhớ là cả chúng ta và người kia đều muốn hạnh phúc như nhau và tránh khổ đau. Rồi, 
chúng ta có thể mong ước được hạnh phúc và thoát khỏi khổ đau cho cả hai. 


Có lẽ là không có sự bất đồng công khai nào xảy ra, tuy vậy, chúng ta không thoải mái với 
những lời dường như chỉ trích hay cử chỉ khiếm nhã của người kia. Những sự kiện như vậy 
thường phát sinh tự nhiên khi chúng ta chia sẻ phạm vị sinh hoạt và sở hữu với những người 
khác. Chúng ta cần giao tiếp với người khác và cho họ những lời phản hồi mà có thê họ nghe 
khó ưa. Nhưng để thật sự có hiệu quả, chúng ta phải làm điều này với động cơ tử tế, không 
phải giận dữ. Mặc dầu đôi khi sự bùng nỗ cơn giận của chúng ta có thể tỉnh thức người khác 
và tạo cảm hứng cho việc thảo luận, nó cũng có thể làm tình hình tôi tệ hơn hay ngăn cản sự 
đối thoại. Do đó, tốt nhất nêu trước tiên chúng ta có thể sử dụng những kỹ thuật được mô tả 
dưới đây đề chế ngự sự hung hãng của chúng ta và rồi hãy tiếp cận với người kia và giải thích 
với anh ta tình cảnh xuất hiện với chúng ta thế nào và chúng ta cảm thấy thế nào, mà không 
trách cứ anh ta về những cảm giác của chúng ta. Chúng ta có thể chia sẻ những mối quan tâm 
và lo lắng, lắng nghe anh ta, rồi có gắng tìm giải pháp càng có lợi càng tốt cho tất cả các bên. 


Nếu Cần Thiết Cứ Bỏ Qua Tình Huống Đó. 


Đôi khi khó mà tìm được giải pháp ưng ý. Có lần có người nói với Đức Đạt Lai Lạt Ma là, 
“Có người ở văn phòng con làm việc thường xuyên chưởi bới. Con đã cố găng thực hành 
hạnh kiên nhẫn, và con cũng cố găng thảo luận vấn đề với người kia, nhưng con vẫn giận và 
tình hình đó làm con quá căng thắng. Con nên làm gì?” Đức Đạt Lai Lạt Ma đã trả lời răng, 
“Nếu con thấy tình hình vượt quá sức bây giờ con có thê xử lý; vậy con hãy thay đổi việc làm 
đi!” 


Học Cách Đánh Giá Chính Bản Thân Chúng Ta 


Một lý do tại sao những lời chỉ trích của người khác lại ảnh hưởng sâu đậm đến chúng ta như 
vậy là do chúng ta sợ rằng đó là sự thật. Điều này xảy ra vì chúng ta chưa bao giờ học cách 
đánh giá những hành động của chúng ta. Từ khi ấu thơ, chúng ta đã dựa vào người khác để 
nói cho chúng ta nghe những gì chúng ta làm là tốt hay xấu. Khi còn bé, chúng ta cần làm 
thế, nhưng bây giờ, là những người lớn, chúng ta cần phát huy khả năng đánh giá những hành 


35 


động của chính chúng ta. Tuy nhiên, nêu chúng ta chỉ dựa vào người khác đê nói chúng ta là 
ai, chúng ta sẽ trở nên bôi rôi vì ý kiên của họ khác nhau. 


Điều này càng rõ hơn với tôi vào một buổi sáng nọ cách đây nhiều năm khi tôi đã là giám đốc 
một tu viện. Một sư cô đến gặp tôi và than phiền, “Ni sư quá cứng nhắc và nghiêm khắc trong 
việc giữ giới. Con mong sao Ni Sư nới lỏng một chút.” Vài phút sau khi sư cô đó đi khỏi, một 
sư cô khác đến gặp tôi và nói, “Ni sư quá dễ dãi trong việc giữ giới. Là gương xấu cho những 
người khác. Ni sư cần phải nghiêm túc hơn.” Tất cả những gì tôi có thể làm là cười thầm về 
chuyện ngớ ngắn này. Nếu tôi đã phụ thuộc vào người khác để cho tôi biết tôi là ai, chắc tôi 
đã lạc lòng vì họ có những quan điểm khác nhau mài! 


Tất cả chúng ta hẫn đều có trải nghiệm được khen ngợi vì một hành động nào đó, nhưng bên 
trong vân không cảm thấy vui sướng gì về điều đó. Tại sao không? Thường là, mặc dù hành 
động đó có thể đáng ngưỡng mộ nhìn từ bên ngoài, động cơ của chúng ta là ích kỷ hay tự cao 
tự đại. Chúng ta biết sự thật của động cơ bên trong của chúng ta, và chúng ta phải sống với 
chính chúng ta. Tắt cả lời khen ngợi trên đời này không thê chữa trị được điêu đó. 


Tương tự thế, chúng ta có thê đã trải nghiệm về hành động với một động cơ tốt đẹp và tích 
cực, nhưng lại nhận được sự chỉ trích vê hành động của chúng ta. Nếu chúng ta tự tin về sự 
trong sáng của động cơ của chúng ta và đã làm tốt nhất chúng ta có thể trong tình huống đó, 
thì sau đó không có lý do gì mà chúng ta phải tự nghỉ ngờ mình hết. 


Do đó, nhận thức càng rõ ràng về động cơ của chúng ta và quyết tâm gieo một động cơ tích 
cực là quan trọng đối với tâm an bình của chúng ta. Bằng cách làm này, chúng ta sẽ tránh 
hành động hủy hoại, và nêu chúng ta hành động như thế bởi vì chúng ta bỏ qua việc kiểm tra 
động cơ của chúng ta, chúng ta sẽ có khả năng thừa nhận và sửa chữa sai lầm của chúng ta. 
Tương tự vậy, nêu những người khác hiểu lầm những hành động của chúng ta, chúng ta thoát 
khỏi việc tự nghi ngờ và vân vững chải. Học cách đánh giá và sửa chữa động cơ và hành 
động của chúng ta cần có thời gian và nỗ lực trong sự quán xét nội tâm, và đó là việc đáng 
làm. 


Cho Phép Người Khác Có Ý Kiến 


Chúng ta làm gì khi người ta chỉ trích những niềm tin tôn giáo và chính trị của chúng ta? 
Chúng ta biết răng người khác có quyền có ý kiến của riêng họ, thậm chí chúng bất đồng với 
ý kiến của chúng ta, nhưng một phần tâm thức của ta sẽ nói là, “Mọi người phải đồng ý ý VỚI ý 
kiến của tôi!” Nếu phần đó của tâm chúng ta đặc biệt thủ thế và chủ động, chúng ta cân hỏi 
là, “Cái gì bên trong tôi cảm thấy bất an về chuyện người khác không cùng niềm tin với tôi?” 
Rồi chúng ta cần lắng nghe một cách cởi mở với chúng ta,và nêu chúng ta đang bối rối, 
chúng ta cần hướng chúng ta trở lại với một quan điểm hợp lý. 


Chúng ta có thê sai lầm đặt ngang hàng việc những người khác không đồng ý với niềm tin 
của chúng ta như là chỉ trích chúng ta. Không cân thiết phải như vậy, vì có nhiều người vẫn 
bao dung được với người khác về những quan điểm khác nhau. Có ý kiến khác nhau không 
hàm ý xung đột và tranh cãi. Do đó, không đúng khi cho là người khác bất đồng hay trái 
nghịch với chúng ta vì ý kiến của chúng ta không trùng với họ. 


JïII, một hành giả Phật giáo, đã trở nên thủ thế khi chú của cô bình phẩm là cô đang thực hành 
một “tôn giáo Đông phương kỳ lạ”. Rôi cô nhớ lại những lời chê bai đâu có làm tôn thương 


36 


Phật, Pháp hay Tăng. Con đường dẫn đến giác ngộ tồn tại cho dù người khác có nhận ra nó 
như vậy hay không. Cô thấy ra rằng sự cáu kỉnh của cô bắt nguồn từ sự cố chấp với niềm tin 
của cô. Vì liên quan đến bản ngã của cô, cô cảm thấy bắt buộc phải chứng minh là những 
niềm tin của cô là đúng. Thư giãn, cô biết là cô không cần người khác tán thành việc thực 
hành niềm tin của cô. Cô đã nghiên cứu kỹ những lời dạy của Đức Phật và do đó cô có một 
niềm tin vững chãi, vậy tại sao lời chỉ trích của chú cô lại não loạn tâm an bình của cô? Lời 
chỉ trích của ông ta đâu có nghĩa là niềm tin của cô là sai và cũng không có nghĩa cô ngu 
ngốc hay tồi tệ. Ông ta chỉ có ý kiến khác, vậy thôi. 


Đôi khi chúng ta có thê cho người khác tin tức và sửa chữa những quan niệm sai của họ, 
nhưng đôi khi người ta không cởi mở nên khó lắng nghe những quan điểm khác của họ. 
Chúng ta không thể làm gì ngoại trừ duy trì thái độ tử tế với họ. 


Đừng Xem Xét Những Lời Chỉ Trích Khi Chúng Không Tôn Tại 


Chúng ta đã thảo luận khuynh hướng của tâm chúng ta trong việc tham gia viết những vở 
kịch sáng tạo mà vai chính là Tôi. Một cách mà điều này biểu hiện là chúng ta bịa ra lời chỉ 
trích khi chúng không có. Chăng hạn như, _Betsy vừa sinh em bé và đã bay tới Vermont để 
øặp em gái lần đầu tiên sau khi sinh. Cô ấy đã nói với tôi, “Con chắc là giây phút mà con 
bước xuông máy bay, em gái con sẽ nhìn con rồi nói “Trời, chị lên cân rồi] Con không thể 
chịu được ý kiến như vậy của em con!” Tôi đã cố gắng giải thích là cô ấy trông được và 
người mẹ mang thai thì phải lên cân chứ. Betsy không muôn nghe điều gì cả, và tôi buồn bã 
nghĩ là, “Thậm chí nếu em cô ấy nói chân thành là “Chị nhìn xinh lắm,' Betsy sẽ nghĩ là em 
cô ấy đang chế giễu cô ấy!” 


Tâm chúng ta giỏi chuyện suy tưởng sai lầm lắm. Một tối nọ khi tôi rời khỏi thiền đường, 
Susan bước đến và nói với tôi, “Những bông hoa trên bàn thờ là trách nhiệm của mấy sư cô. 
Mấy bông đó trông lộn xộn, nên con chắc là thầy của chúng ta không vui vì điều này.” Lời 
bình phẩm của cô làm tôi ngạc nhiên, và mặc dầu tôi không nói gì hết, bên trong tâm bực bội 
của tôi đang thầm thì, “Đợi một chút! Ai nói là mấy bông hoa là trách nhiệm của các sư cô? 
Tôi chưa bao giờ nghe như vậy! Dù sao, chúng vẫn trông được mà. Và thậm chí nếu chúng 
không gọn, thì giảng viên của chúng ta cũng không phàn nàn về chúng đâu,” Chúng tôi bước 
đi vài bước. Cô ta đang nói gì đó, nhưng lúc đó hệ thống phòng thủ bên trong tôi đã bị khởi 
động rồi. “Cô ta làm tôi cảm thấy tội lỗi! Những bông hoa này đâu phải trách nhiệm của tôi 
hay cô ta, những người trong tổ chức này thường nói những chuyện xấu xa như vậy, vờ như 
là bình phẩm vô tội mà thực ra đang buộc tội. Trong quá khứ chuyện này đã xảy ra với tôi 
nhiều lần rồi!” Rồi tôi bắt đầu nhớ lại những lần như vậy. Lúc đó tôi mệt mỏi rời khỏi thiền 
đường, giờ đây tôi đã tỉnh ngộ : rồi. Mặc dầu chúng tôi chia tay ở giao lộ của hai con đường , 
mà cơn giận của tôi vẫn tiếp diễn. 


Nhưng lúc đó khuya rồi và tôi không muốn mắt đi giấc ngủ quý giá, nên tôi để cơn giận sang 
một bên, thẻ rằng sẽ trở lại với nó ngày hôm sau. Rốt cuộc thì tôi đâu có thật sự giận dữ. Tôi 
đã đúng! Tuy nhiên, vào sáng hôm khi tôi đã sẵn sàng tăng cường những thủ thê của tôi, tôi 
chợt nghĩ là cảm giác tội lỗi không xuất phát từ lời nói của cô ta. Chính xác hơn, tâm tôi đã 
áp đặt một ý nghĩa nào đó về những lời nhận xét của cô ta. Nhìn thấy rõ ràng như vậy, tôi 
thấy sự nóng giận vơi đi và tan biến, cũng như những bông hoa vào thời điểm đó. 


Khuynh hướng của chúng ta khi suy diễn sự chỉ trích đến từ những thói quen cảm xúc không 
có lợi của chúng ta. Nó cũng là kêt quả của nghiệp báo chỉ trích và phán xét người khác trong 


37 


quá khứ. Khi tâm thức ta quen việc thấy lỗi người khác, chúng ta sai lầm cho là họ cũng sẽ 
làm y vậy với chúng ta. Tại đây, chúng ta có hai thói quen vô ích cân làm mất tác dụng là:một 
là phán xét người khác và hai là cho răng người khác đang phán xét chúng ta. 


Làm Mắt Tác Dụng Thái Độ Phán Xét, Chê Bai 


Trong chương này, chúng ta đã bàn cách xử lý cơn giận của chúng ta khi người khác chỉ trích 
chúng ta. Chúng ta cũng cần làm việc với khuynh hướng chỉ trích người khác của chúng ta. 
Khi chúng ta quan sát kỹ tâm chúng ta, đa sô chúng ta thấy là chúng ta có ý kiến về mọi 
người và mọi thứ. Thậm chí khi chúng ta đang xêp hàng trong cửa hàng, tâm chúng ta như 
một người bình luận thể thao với lời bình phẩm liên tục về mọi người xung quanh chúng ta. 
“Người này quá Ôn ào. Người kia quá yên lặng. Tại sao người kia lại rẻ tóc như Vi Kỳ dị 
thật! Người phụ nữ kia mặc đồ không vừa gì hết. Quần của người đàn ông đó dơ quá, ˆ và vân 
vân. Điều này có thể thật sự buồn cười nếu chúng ta không liên quan gì trong việc tin tất cả 
điều đó hết! 


Thái độ phán xét, chê bai này, suy diễn tiêu cực về người khác, được hỗ trợ bởi cảm giác bất 
mãn. Nó cũng là một nguyên nhân gián tiếp của cơn giận của chúng ta. Đầu tiên, nó xúi giục 
chúng ta là người khác đang chỉ trích chúng ta khi họ đâu làm vậy. Kế là, nó làm chua chát 
những quan hệ của chúng ta và khiến người khác chỉ trích ngược lại chúng ta. 


Tại sao chúng ta phán xét người khác như vậy? Một phân thông tin sai lệch của tâm chúng ta 
nghĩ răng nêu chúng ta chỉ trích người khác, thì chúng ta phải trên cơ họ. Vì lý do này, chúng 
ta tụ họp bạn bẻ và bàn tán vê người khác trong công sở. Tâm chúng ta nghĩ là, “Nêu người 


1?? 


này và người kia đều có khuyết điểm, thì chúng ta là những người tuyệt vời duy nhất! 


Tuy nhiên, cách suy nghĩ và liên hệ này với người khác không làm chúng ta hạnh phúc. Quá 
nhiều người kế cho tôi nghe thái độ phán xét của họ làm họ khổ sở thế nào. Cần làm gì? Hãy 
ấn nút dừng bình luận tin tức đi. Tóm lại, khi chúng ta nhận ra tâm chúng ta bị bao trùm bởi 
với những lời chỉ trích tiêu cực và không tử tế, chúng ta có thể dừng ngay. Tập trung vào hơi 
thở. Nhắc nhở chúng ta là tắt cả chúng sanh đều tử tế với chúng ta, và tất cả cũng giống như 
chúng ta đều chỉ mong muốn hạnh phúc và không muốn có vấn đề. Bằng cách điều chỉnh lại 
cách chúng ta nhìn người khác, chúng ta sẽ nhìn thấy họ theo cách khác và tử tế hơn. Kết quả 
là, sự nóng giận của chúng ta sẽ giảm đi. 


38 


Ộ Chương Tám ; 
TRO CHƠI TRÁCH CỮ 


Hãy Xem Xét Cách Chúng Ta Cùng Tạo Ra Những Tình Huống 


Một kỹ thuật khác để làm mắt tác dụng của nóng giận là xem xét chúng ta đã dính líu vào 
những tình huống khó khăn đó như thế nào. Thường chúng ta cảm thấy chúng ta là nạn nhân 
vô tội của những hoàn cảnh bất công hay COn người bất công. “Tôi thật tội nghiệp! Tôi vô tội. 
Tôi đã không làm gì hết, và bây giờ người xấu xa này đang lợi dụng tôi!” 


Những người khác không biến chúng ta thành một nạn nhân. Bằng cách nóng giận, tự chúng 
ta biến mình thành nạn nhân. Chúng ta có thể là đối tượng của cơn giận hay sự ngược đãi của 
người khác, nhưng chúng ta không phải là nạn nhân của nó. AI đó có thê trách cứ hay hãm 
hại chúng ta, nhưng chúng ta có trở thành một nạn nhân và mắc kẹt trong tình trạng tâm lý 
của một nạn nhân chỉ khi chúng ta nhận thức tình huống theo một cách nào đó và nỗi giận. Ý 
nghĩa của điều này rất uyên thâm. Hãy nhìn vào nó sâu hơn, trước tiên hãy sử dụng ví dụ của 
hai người lớn đang xung đột nhau. 


Giả sử đối tác của chúng ta bực mình về hành vi của chúng ta và xỉ vã chúng ta. Chúng ta 
thường phản ứng với cảm giác là, “Tôi đã không làm gì hết. Tôi bị đồ lỗi một cách bất công.” 
Liệu sự diễn giải này về kinh nghiệm đó có chính xác không? Thay vì ngay lập tức mất bình 
tĩnh và trách cứ người kia, hãy nhìn nhận rằng sự tồn tại của tình huống đó tùy thuộc vào 
nhiều yêu tố, trong đó có người kia và chúng ta nữa. 


Trước hết, hãy nhìn xem chúng ta đã làm gì trong cuộc sông này, đề dẫn đến hậu quả là chúng 
ta bị ngược đãi. Làm thế nào chúng ta có thể đồng tạo ra tình huống này? Có phải chúng ta đã 
làm gì khiến cho người kia phát cáu hay tôn thương khiến anh ta hành động với chúng ta như 
vậy? Nhìn vào nội tâm, chúng ta phải thành thật với chính mình. Có lẽ chúng ta thật sự không 
vô tội đâu. Có thể chúng ta đang dùng mưu kế với người kia mà anh ta không bị mắc lừa. 
Thay vì thế, anh ta bực bội, rồi chúng ta hành động do bị tổn thương và bị xúc phạm. Nhưng 
thật ra, hành vi của bản thân chúng ta đã góp phân tạo nên tình huống như vậy. 


Một số người có thể lo lắng rằng điều này là đang trách cứ nạn nhân và khuyến khích người 
ta chịu trách nhiệm cho hành vi của người khác. Không phải vậy. Chăng hạn như, một phụ nữ 
có thể làm điều gì đó một cách vô tình hay cố ý quấy nhiễu chồng cô ta, nhưng đó đâu phải là 
lỗi của cô ấy nếu anh ta đánh cô ấy. Hành vi hung ác và không thê chấp nhận được của anh ta 
là trách nhiệm của anh ta. Tuy thế, nêu cô ấy có thể xem xét tình huống đó từ một tầm nhìn 
rộng mở, cô có thê thấy rằng trong một số trường hợp, những hành vi của cô khơi mào cho 
hành vi của anh ta. Điều này khiến cho cô tự tin để tránh bớt những hành vi đó và tránh rơi 
vào những tình huống buồn phiền tương tự như vậy trong tương lai. Trong nhiều trường hợp, 
chồng cô có thể phản ứng một cách bạo lực cho dù cô có làm gì đi nữa. Trong những trường 
hợp như vậy, cô có thể nhận ra rằng sự luyến ái và sự lệ thuộc của chính cô khiến cô ở mãi 
trong tình trạng bị hãm hại. Điều này làm cô mạnh dạn để ngăn ngừa và giải thoát cô khỏi 
một quan hệ nguy hại. Bằng cách thừa nhận những động cơ lệch phương hướng của mình, cô 
sẽ ý thức hơn khi thiết lập những quan hệ và, trong khả năng tốt nhất có thể, sẽ tạo ra các mối 
quan hệ lành mạnh hơn trong tương lai. 


39 


Xem xét vai trò mà hành vi của chúng ta diễn trong tiến trình của một tình huống xấu không 
có nghĩa là trách cứ chính chúng ta về những việc mà không phải là trách nhiệm của chúng ta 
và kết cuộc là cảm thấy tội lỗi. Thất vọng với chính chúng ta thật ra là một cái kế khác của 
thái độ chấp ngã. Nó thôi phông sự quan trọng của chính chúng ta bằng cách nghĩ là, “Nếu tôi 
không là người giỏi nhất, vậy ít ra tôi không là người tệ nhất.” 


Chúng ta thường đóng khung những tình huống không nà hoặc đau buồn bằng sự trách Cứ. 
Chúng ta hoặc đối tượng kia đều bị trách cứ. “Lỗi lầm” và “trách cứ” là những từ gay gất 
trong nền văn hóa của chúng ta: chúng hàm ý độc ác và tôi lỗi Nhìn nhận những tình huống 
theo cách này dẫn đến đường cùng. Nếu chúng ta trách cứ người khác, chúng ta trở nên nóng 
giận, thịnh nộ, rồi báo thù. Nếu chúng ta trách chúng ta, chúng ta trở nên chán nản và tự hủy 
hoại mình. Không thể nào chữa lành khi chúng ta bị kẹt trong sự trách cứ. 


Ngoài ra, sự trách cứ đơn giản hóa quá mức một tình huống phức tạp. Trong khi mỗi tình 
huống phát sinh từ nhiều nguyên nhân và điều kiện, trách cứ khiến nó như chỉ có một nguyên 
nhân tồn tại mà thôi. Nếu chúng ta trách người kia, chúng ta cho anh ta nhiều quyền hơn anh 
ta thật có, vì chính một mình anh ta, anh ta không thê gây ra sự tổn thương như vậy được. 
Anh ta chỉ có thể làm như thế trong bối cảnh của một tình huống mà nhiều người, kể cả 
chúng ta, tham gia vào. Tương tự vậy, nếu chúng ta trách cứ chúng ta, chúng ta làm chúng ta 
quan trọng hơn chúng ta thật sự. Người ta thường làm Đo, bằng cách nói là, chẳng hạn như, 
“Cuộc hôn nhân đã thất bại vì tôi không đủ tình yêu,” hay là “Dự án thất bại vì tôi đã làm 
hỏng nó.” Không may thay, chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta không đủ sức mạnh để 
chúng ta có thê gây ra mọi chuyện đều sai sót bởi do chúng ta! 


Đóng khung lại những tình huống theo cách trách cứ thì vừa không chính xác vừa vô ích. 
Thay vì thế, trong từng tình huống, chúng ta cần đánh giá những yêu tố nào là trách nhiệm 
của chúng ta và cái nào là trách nhiệm của người khác. Điều này liên quan rõ ràng đến việc 
suy tư về tình huống đó, mà không thổi phồng sức mạnh hay sự quan trọng của chính chúng 
ta hay người khác. Bằng cách này, chúng ta sẽ quan sát những yêu tố chúng ta đã góp phần, 
sửa chữa chúng, rồi có găng tránh chúng trong tương lai. Chúng ta cũng sẽ phân rõ những 
yêu tố nào người khác góp phần, và mặc dù chúng ta không thê tha thứ hành động của họ, 
chúng ta có thê cảm thấy thông cảm cho sự rối rắm của họ. 


Sự quán chiếu như vậy bộc lộ cho chúng ta sự phức tạp của một tình huống, do chúng ta nhận 
ra răng những yếu tố tạo nên nó xuất phát từ nhiều nguồn. Chẳng hạn như, chúng ta muốn 
dành nhiều thời gian hơn cho một người bạn, nhưng cô ta đang bận tâm nhiều chuyện khác. 
Cảm thấy bị phớt lờ, chúng ta càu nhàu về chuyện đó. Điều đó làm người bạn của chúng ta 
phát bực rồi tránh né chúng ta. Trong trường hợp này, chúng ta không cần trách cứ chính 
chúng ta về việc phàn nàn hay trách cứ bạn chúng ta không nhạy cảm. Thay vì thế, chúng ta 
có thê nhận ra rằng tình huống đó phát sinh theo duyên. Một trong những nguyên nhân đến từ 
chúng ta, một sô là do bạn chúng ta. Cả hai chúng ta đang hành động theo thói quen tự nhiên 
hơn là phân biệt được chúng ta đang cảm giác như thế nào và cỗ găng giao tiếp theo cách lịch 
sự và đúng đắn với người khác. Nhận ra điều này, chúng ta có thê thương yêu cả chính chúng 
ta và bạn bè chúng ta. Sau khi rõ ràng hơn về những cảm giác của chính chúng ta, chúng ta có 
thê đề khởi sự bàn thảo về tình huống đó với cô ấy. 


Nhìn Nhận Theo Quan Niệm Cởi Mở Hơn 


40 


Chúng ta có thể nhìn vào những sự kiện không may theo một quan niệm cởi mở hơn — bằng 
cách xem xét nhiều kiếp sống. Điều này liên quan đến chủ đề nghiệp báo, hay hành động có 
tác ý. Như đã đề cập trước kia, từ quan điểm của Đạo Phật, những hành động từ thân, khẩu, ý 
của chúng ta để lại những dấu vết trong ý thức chúng ta. Những dấu vết này sau đó sẽ chín 
muỗi và ảnh hưởng đến những kinh nghiệm của chúng ta. Điều mà chúng ta trải qua bây giờ 
là kết quả của những suy nghĩ, cảm giác, lời nói và hành động trong quá khứ. Chẳng hạn như, 
nếu ai đó đánh chúng ta, chúng ta chắc hắn đã từng làm điều gì đó trước kia, trong trường 
hợp này, là đã làm tôn "thương thân thể người khác. Nghiệp báo giống như bomerang — một 
dụng cụ mà thổ dân ở Úc dùng đề săn bắt và được chế tạo đề dội trở về người ném. Chúng ta 
ném nó ra, và nó dội ngược trở lại chúng ta. Nếu chúng ta đối xử người khác theo một cách 
nào đó, chúng ta tạo ra một năng lượng đặc biệt, khiến điều tương tợ sẽ xảy ra với chúng ta 
sau đó. 


Hiểu ra điều này cho phép chúng ta chấp nhận một số trách nhiệm trong những tình huống 
khó khăn. Chúng ta không phải là nạn nhân; chúng ta là đồng tác giả. Chúng ta thâu gặt 
những kết quả của những gì chúng ta đã gieo. Trong quá khứ chúng ta đã làm hại người khác, 
thậm chí ngay trong đời này. Khi còn bé chúng ta đánh lộn với bạn cùng chơi trên sân chơi; 
khi trưởng thành chúng ta đã tồn thương tình cảm của người khác. Rồi khi người khác làm 
hại chúng ta, sẽ có ích khi nhớ rằng chúng ta đang nhận lãnh hậu quả của những hành động 
gây hại trước kia của chúng ta. 


Chúng ta không nên ngạc nhiên khi những dấu vết của những hành động tiêu cực này chín 
muôi. Rốt cuộc là, khi chúng ta gieo hạt xuống đất, một ngày kia chúng sẽ lớn lên khi tất cả 
những điều kiện như-ánh sáng mặt trời, nước và các chất dinh dưỡng-hiện diện. Tương tự thế, 
khi chúng ta gieo những hạt giống nghiệp báo có hại trong dòng tâm thức chúng ta, chúng sẽ 
chín muồi khi những điều kiện thuận lợi có mặt. Nếu chúng ta chấp nhận điều này, chúng ta 
sẽ thấy là không có lý do để trách cứ người khác vì sự bất hạnh của chúng ta. Họ chỉ là một 
điều kiện tương tác thôi. Chính chúng ta đã gây ra nguyên nhân chủ yếu để lâm vào bất cứ 
tình huống khó khăn nào. 


Tuy vậy, chúng ta không nên diễn giải sai lệch điều này khi trách cứ nạn nhân và bào chữa 
cho người phạm tội. Chúng ta không nên tự hành hạ và trách cứ chính chúng ta, nghĩ là, “Tôi 
đáng bị như vậy khi người ta làm khổ tôi”. Chẳng hạn như, Joan đã tin là vì cô ta đã ngược 
đãi người khác trong những đời trước, nên nghiệp báo của cô khiến cô tái sinh vào một gia 
đình hung ác nơi cô ta đã phải chịu sự khổ đau cô đáng phải chịu như là hình phạt cho những 
hành vi ác độc của cô trong quá khứ. Sự hiểu sai lệch về nghiệp báo ngăn cô không tiến hành 
việc trị liệu. Khi cô bàn về viên ảnh của cô với nhà trị liệu và chuyên gia tự vân tâm linh của 
cô, Joan đã nhận ra rằng cô đang kéo dài sự khổ đau của cô bằng những niềm tin tôn giáo sai 
lệch để trách cứ chính cô về điều mà cô không thể kiểm soát được khi còn bé. Khi cô sửa 
chữa quan điểm của cô, cô có khả năng tiếp tục tiến trình chữa lành bệnh của cô và cải thiện 
đáng kể cuộc đời cô. 


Khi chúng ta trải nghiệm những vấn đề hay đau khổ, chúng ta nên thừa nhận, “Vâng, tôi đã 
làm hại người khác trong quá khứ. Kết quả là bây giờ tôi đang nhận lãnh nó. Điều này không 
có nghĩa tôi là người xấu. Nó đơn giản có nghĩa là dưới ảnh hưởng của chính sự sĩ mê chấp 
ngã của tôi, tôi đã hành động sai lầm và hại người khác trong quá khứ. Nếu tôi không thích sự 
trải nghiệm đó, thì tôi nên cần thận cách tôi cư xử với người khác để tôi không còn tạo ra 
những nguyên nhân đưa đến những tình huống đau khổ tương tự trong tương lai.” 


4 


Chẳng hạn như, Ken đang làm việc cùng một dự án với Pat, là người đường như thường phá 
hỏng những nỗ lực tốt đẹp của anh ta bằng cách chỉ trích anh ta và kích động người khác cản 
trở công việc của anh. Lúc đầu, Ken cảm thấy thối chí rồi phàn nàn về Pat, sau đó anh ta cảm 
thấy tồi tệ hơn và Pat càng chống đối anh ta hơn. Cuối cùng, Ken dừng lại, quán chiếu về 
nghiệp và quả báo của nó, nghĩ rằng, “Chắc là tôi đã phá hỏng những nỗ lực của người khác 
trong quá khứ, trong đời này hay trong những đời trước.” Ken nhớ lại mình đã làm cùng dự 
án với một người bạn hồi đại học rồi dành lấy gần hết thành tích về mình. “Nếu tôi đã hành 
động theo cách đó trong đời này, có thể trong những đời trước tôi còn làm tệ hơn nữa. Hơn 
nữa, thay vì thực hành những thực tập sám hối, tôi đã dành nhiều thời gian xem TV. Nên việc 
đó xảy ra là hắn nhiên rồi. Tôi đã tạo ra nguyên nhân chính cho điều đó bằng những hành 
động vị kỷ của chính tôi. Pat chỉ là điều kiện tương tác thôi. Suy nghĩ theo cách này, anh ta 
dừng việc nỗi giận với Pat và quyết định khuyến khích người khác làm việc thiện và hợp tác 
với nhau tốt hơn trong tương lai. 


Bằng cách xem xét những tình huống theo cách này, chúng ta sẽ học được từ lỗi lầm của 
chúng ta. Nhớ lại chính xác hành động mà chúng ta đã làm trong đời này hay đời quá khứ đã 
gây ra vấn đề hiện tại của chúng ta thì không quan trọng. Chỉ cân có cảm giác chung đối với 
phân loại của những hành động chúng ta có thể đã làm trong quá khứ mà đã kết tụ những sự 
có hiện thời là đủ rồi. Rồi chúng ta có thể quyết tâm không làm những hành động đó trong 
tương lai nữa. 


Chương về nghiệp và quả báo của nó trong bất cứ sách nào về lamrim, con đường tiệm thứ 
(từ thấp lên cao) dẫn. đến giác ngộ, có nhiều dữ kiện hữu ích về những cách vận hành của 
nghiệp. Nó nêu chi tiết mười hành động hủy hoại và hệ lụy của chúng, mười hành động thiện 
lành và kết quả của chúng, những yếu tô làm cho một hành động nặng hay nhẹ, những 
phương pháp đề “trong sạch hóa” những dấu vết tiêu cực, bảo vệ những dấu ấn tích cực khỏi 
bị phá hỏng, và vân vân. Ngoài ra, một tập sách nhỏ có tựa đề Vòng Xoay của Những Vũ Khí 
Sắc Bén do Dharmarakshita (Ngài Pháp Hộ) giải thích những tiếp nối giữa những kinh 
nghiệm hiện tại của chúng ta với những hành động trong quá khứ của chúng ta. Nó cũng 
khuyến khích chúng ta từ bỏ thái độ chấp ngã và sự si mê tham đắm thúc đây chúng ta hành 
động tiêu cực. 


Bằng cách tự huấn luyện chúng ta nghĩ theo cách này, chúng ta có thể chuyển hóa những tình 
huống xấu thành con đường dẫn đến giác ngộ bằng cách nghĩ về chúng theo những cách xây 
dựng. Chúng ta dừng việc đóng khung những tình huống theo cách trách cứ, xấu đở và tội lỗi. 
Chúng ta xem xét sự tiến triển của vấn đề đó và trách nhiệm của chúng ta trong việc đồng tạo 
ra nó. Bằng cách này, chúng ta hiểu ra điều gì chúng ta có thể làm đề thay đổi nó, rồi chúng 
ta học được từ những kinh nghiệm của chúng ta thay vì bị mắc kẹt trong tâm lý của một nạn 
nhân. 


Xử Lý Tật Bệnh Một Cách Sáng Suốt 


Chúng ta giận dữ không chỉ với những người khác khi họ dường như can thiệp vào hạnh phúc 
của chúng ta, mà còn với những bệnh tật làm chúng ta khổ sở. Nhìn thấy bệnh tật của chúng 
ta như một sự hiên lộ của nghiệp quá khứ tiêu cực của chúng ta có thể giúp chúng ta buông 
bỏ sự tự thương hại và nóng giận và chuyển hóa một tình huống đau khổ thành con đường 
giác ngộ. 


42 


Một người bạn của tôi ấn cư ở một tu viện ở Nepal bị một mụt nhọt phát ra trầm trọng trên 
má cô. Buồn bực về sự đau nhức cũng như sự bất tiện, tâm cô tìm kiếm ai đó hay điều gì đó 
đề trách cứ-người mà đã lây cho cô vi trùng đó, những điều kiện sống tồi tệ làm suy yếu hệ 
thống miễn dịch của cô, bất cứ điều gì. Trên đường đi bộ chung quanh sân, cô ấy gặp được 
Thầy của chúng tôi, là người mà cô mong được cảm thông và an ủi cô. Thay vì thê, Ông nhìn 
vào cái mụt nhọt và la lên, “Điều này thật tuyệt! Con may mắn làm sao!” Rồi Ông giải thích 
là, “Đây chắc chắn là hậu quả của những hành động hủy diệt mà con đã làm trong quá khứ. 
Tốt hơn nhiều khi dấu ấn nghiệp báo này chín mui bây giờ, theo cách này, hơn là chín muỗi 
sau này trong sự kéo dài hơn hoặc là đau khổ khốc liệt hơn nữa. Bằng cách trải nghiệm sự 
đau khổ tương đối nhỏ này, dấu ấn của hành động đó được tiêu trừ và không còn che mờ 
dòng tâm thức của con nữa.” Trở về phòng mình, cô ấy nghĩ về điều đó, và hiểu ra tình huống 
theo cách đó. Cô vẫn đi khám bệnh, nhưng với tinh thân tốt hơn, sự tự thương hại và oán hận 
đã tan biến. Sau khi chấp nhận tình cảnh của mình và ngừng chống lại “sự bất công của nó”, 
cô ấy đã nhẹ nhõm đề quan tâm người khác và thương yêu họ. 


Ai đó có thể hỏi, “Điều này có nghĩa là khi chúng ta làm người ta khổ sở, đây là một hành 
động nghiệp tích cực, vì chúng ta đang giúp người đó tịnh hóa những nghiệp bất thiện của 
họ? Không, không phải khi tâm chúng ta hiếu chiến và trả thù. Kỹ thuật coi sự bị hại như sự 
tịnh hóa của nghiệp bất thiện được sử dụng để giúp chúng ta xử lý khổ đau mà chúng ta 
không thê ngăn cản được. Chúng ta không được đảo ngược nó, bào chữa những toan tính căn 
bản và hành vi gây hại của chúng ta. Mà ngược lại, chúng ta nên huân tập tâm chúng ta trong 
trạng thái từ bi. 


43 


_ChươngChn - 
KHI NHỮNG CÁI NÚT CỦA CHÚNG TA BỊ ÁN 


Nhận Biết Những Cái Nút Của Chúng Ta Là Gì 


Mỗi người trong chúng ta đều có “những cái nút”-những chỗ mà chúng ta nhạy cảm. Khi 
những cái nút của chúng ta bị nhắn vào, chúng ta nổi khùng, đồ lỗi cho người khác làm chúng 
ta bực mình. Nhưng việc chúng ta bực mình là một quá trình duyên khởi. Chúng ta tạo ra 
mấy cái nút đó và người kia chỉ nhân chúng mà thôi. Nếu chúng ta không có mấy cái nút đó, 
thì người khác đâu có thê nhắn chúng. 


Những cái nút đó là trách nhiệm của chúng ta. Chừng nào chúng ta còn có chúng, thì ai đó sẽ 
nhấn chúng, đặc biệt khi chúng lớn, đỏ và nhấp nháy. Những cái nút của chúng ta khá nhạy 
cảm, thậm chí nếu một người đi ngang qua, làn gió từ lỗi đi của anh ta cũng khiến máy đò tìm 
nút của chúng ta hoạt động và hệ thống báo động của chúng ta reo lên, “Người đó đang làm 
tôi bực mình (hãm hại, chê bai, lừa gạt, thủ đoạn, gian lận vân vân)!” Mặc dù nhiều lần người 
ta không có ý định hại chúng ta, mấy cái nút của chúng ta bị ấn chỉ vì chúng quá nhạy cảm. 


Chẳng hạn như, Helen tự hào cô là một người mẹ tốt. Cô rất thương yêu con cô, chu đáo với 
sự an toàn của cô bé và bảo đảm răng cô bé có nhiều cơ hội chơi và học. Vì trường mẫu giáo 
chỉ cách nhà vài chung cư, cô thỉnh thoảng nhờ bạn cô đón con gái cô khi họ đi ngang qua. 
Thậm chí nếu một người bạn không có một ghế ngồi xe hơi dành cho trẻ em, Helen cũng 
không lo lắng vì đường đi quá ngắn. Một ngày nọ, khi bạn cô là Carleen đến thăm cô, Helen 
nhờ cô ấy đón con mình trên đường tới chơi. Carleen nói là, “Mình không thể vì mình không 
có ghế xe hơi cho trẻ em. Chúng ta những người mẹ phải hiểu biết, và một người mẹ hiểu biết 
thời biết là một đứa bé không bao giờ được chở đi trong một xe hơi mà không có ghế xe hơi 
cho trẻ em.” 


Helen diễn giải “người mẹ hiểu biết” nghĩa là “người mẹ tốt” và bị xúc phạm bởi lời nói bóng 
gió của Carleen. Cô buồn bã nhiều ngày, cho tới khi cô nhận ra sự quá nhạy cảm của cô chịu 
trách nhiệm cho tâm trạng của cô. Cô nghĩ là, “Carleen và tôi có nhiều ý kiến khác nhau, như 
vậy là tốt. Không phải ai đều có ý kiến giống nhau. về ghê ngồi xe hơi. Tôi cảm thấy là tôi có 
hiểu biết, và quyết định của tôi là hợp lý. Tôi biết rằng tôi chăm sóc con tôi đúng mức. Không 
có lý đo gì để bụng về nhận xét của Carleen, nghĩ rằng một sự khác biệt về ý kiến có nghĩa là 
tôi là một bà mẹ câu thả.” Cô ta buông bỏ sự buôn bã và cảm thấy tự tin lại. 


Chúng ta cần nghiên cứu bên trong ta, hỏi chúng ta xem những cái nút của chúng ta là gì và 
tại sao chúng ta lại quá nhạy cảm trong một số lãnh vực mà thôi. Sự nhạy cảm của chúng ta 
thường liên quan đến sự dính mắc. Trong ví dụ trên, Helen bị dính mắc về sự chấp thuận. 
Nếu chúng ta có khả năng nhận diện và giảm bớt sự dính mắc của chúng ta, thì mấy cái nút 
của chúng ta sẽ thu nhỏ lại. Thậm chí nếu ai đó muốn nhắn chúng cũng sẽ khó khăn hơn. 
Những bậc đã giác ngộ không còn mắy. cái nút để nhân, nên dù người khác đối xử với họ như 
thế nào đi nữa, họ cũng chăng buôn phiên. 


44 


Chúng ta có thể nghĩ rằng nếu ai đó thắng thừng lăng mạ chúng ta, thì nóng giận là đúng. Tuy 
nhiên, suy nghĩ như vậy là không hợp lý. Chúng ta sẽ trao quyền cho người khác, trong 
trường hợp này là ý định của anh ta- mà chúng ta không thể kiểm soát được-sẽ khống chế sự 
hạnh phúc và khổ đau của chúng ta. Cho dù người khác mong chúng ta gặp chuyện không 
may đi nữa cũng không sao cả. Chúng ta vẫn có sự chọn lựa để bị xúc phạm hay không. 
Chúng ta càng ít dính mắc, chắng hạn như, với lời khen và danh tiếng, chúng ta càng trở nên 
ít phật ý, vì tâm chúng ta sẽ không diễn giải những tình huống như những sự công kích cá 
nhân. 


Đóng Cửa Phòng Xử Án Bên Trong Chúng Ta 


Khi chúng ta cảm thấy ai đó đối xử xấu với chúng ta, chúng ta có thê nghĩ mãi về nó trong 
hàng giờ, nhiều ngày, nhiều tuần, và thậm chí nhiều năm, cứ diễn tới diễn lui tình huống đó 
trong tâm chúng ta. Bên trong của chúng ta là một công tố viên, một quan tòa, và bồi thẩm 
đoàn, và tất cả đều đồng ý là người kia thì sai và chúng ta là đúng. Phòng xử án nội tâm này 
rất vui vẻ khi làm thêm giờ. Nó làm việc giờ này đến giờ khác cô găng khởi tố một người. Sự 
đối thoại nội tâm này chỉ dừng lại khi chúng ta ngủ và rồi bắt đầu trở lại sáng sớm ngày kế 
tiếp. Ngoài phòng xử án nội tâm này, tất cả bạn bè của chúng ta có thê nhất trí là người kia đã 
vượt quá giới hạn. Nhưng mặc dầu có tất cả sự cảm thông này, chúng ta vẫn khô sở. 


Tại sao? Vì được cho là đúng không có liên quan gì với được hạnh phúc. Chúng ta có thể đi 
lên, xuống và ngang dọc, nhưng chừng nào chúng ta còn nóng giận, thì chúng ta không có an 
bình trong nội tâm. Đôi khi, người kia xin, lỗi chúng ta nhưng chúng ta vẫn đau khổ. Đề được 
hạnh phúc, chúng ta phải từ bỏ mong muốn chứng minh trường hợp của chúng ta, từ bỏ nhu 
cầu cần nói lời cuối cùng, từ bỏ ham muốn được bào chữa. 7ớm Bài Kệ Chuyển Hóa Suy 
Nghĩ nói rằng: 


Khi người khác, do ghen tỊ, 

Ngược đãi tôi với sự lạm dụng, vu oan và vân vân, 
Tôi sẽ thực hành chấp nhận thất bại 

Và dành chiến thắng cho họ. 


Bài kệ này không có nghĩa là chúng ta ngây thơ đầu hàng trong mọi cuộc xung đột. Ngược 
lại, thấy rõ nhu câu cho mình đúng chỉ là một cái nút, chúng ta chọn cách đóng cửa phòng xử 
án bên trong và cho quan tòa, ban bồi thẩm và công tố viên về nhà. Chúng ta từ bỏ sự nóng 
giận vì chúng ta thấy rằng nó chí làm hại chúng ta. “Hãy dành chiến thắng cho họ” đơn giản 
có nghĩa là chúng ta làm teo mấy cái nút quá nhạy cảm của chúng ta lại và thôi ám ảnh về sự 
cô đó. 


Trong bảy năm Heather đã không gặp Ed, chồng trước của cô, và cũng chưa bao giờ gặp vợ 
mới của chồng mình là Gloria. Họ đến từ một thành phố khác đề tham dự lễ tốt nghiệp của 
con gái của Heather và Ed. Một tuần trước khi họ tới, Heather, là người luôn trách cứ Ed việc 
ly hôn của họ, biết rằng anh ta đã phàn nàn rằng anh ta mắc nợ vì nuôi hai đứa trẻ mà anh ta 
đã có với Heather. Heather đã nỗi sửng, vì cô cảm thấy rằng, là một người mẹ đơn thân, cô đã 
hy sinh quá nhiều và Ed đã chu câp cho cô quá ít và cho một cách miễn cưỡng. Nhận ra rằng 
nhiều nút của cô đã bị ấn, Heather điện thoại cho bạn cô nhờ khuyên giải. Bạn cô giới thiệu 
cho cô đọc một tập sách nhỏ do một trung tâm Phật giáo xuất bản, tên là “Xử Lý Nóng Giận”, 
và lắng nghe băng ghi lại những cuộc nói chuyện về chủ đề đó. Người bạn đó đã mắt một lúc 
mới thuyết phục được Heather viết tên tập sách và mấy cuốn băng, vì Heather liên tục ngắt 


45 


lời, “Vâng, nhưng mình cần nói chuyện thăng thắn với Ed ngay lập tức. Mình không chịu nổi 
những lời nói đôi của anh ta!” 


Tuy nhiên, sau khi đọc tập sách nhỏ đó và lắng nghe băng giảng, Heather cảm thấy là cô đã 
có những công cụ để xử lý tình huống đó, mặc dù cô chưa hoàn toàn tự tin rằng cô có khả 
năng tránh sự tránh giận dữ và gây chuyện khi Ed và Gloria đến nhà cô. Như đã xảy ra, tại 
sân bay Gloria đã làm đồ gì đó trên áo đầm của cô ta. Con gái của Heather đem áo đó về và 
giặt nó, và khi thấy nó bị nhăn, Heather đã ủi lại nó trước khi con gái cô trả chiếc váy lại cho 
Gloria. Một sự tử tế nho nhỏ có thê thay đổi đáng kể một tình huống. Heather cảm thấy vui 
về việc ủi chiếc váy và Gloria cảm động bởi sự rộng lượng của cô. Khi hai người phụ nữ gặp 
nhau vào ngày hôm sau, họ hạnh phúc khi gặp nhau và ôm choàng nhau, làm mọi người ngạc 
nhiên quá chừng. Trong khi đó, Heather đã từ bỏ sự oán hận của cô và đã nghĩ rằng, “Chuyện 
ly dị là khó khăn cho cả Ed và tôi. Cả hai chúng tôi phải điều chỉnh và hy sinh cho con cái. 
Nhưng tôi chắc rằng anh ta hạnh phúc như tôi bây giờ khi nhìn con gái chúng tôi tốt nghiệp 
đại học.” Với sự vui thích của mọi người, buổi tiệc lễ tốt nghiệp diễn ra tốt đẹp. 


Buông Bỏ “Những Quy Luật của Vũ Trụ” 


Tất cả chúng ta đều có “những quy luật của vũ trụ”- những định kiến trong tiềm thức điều 
khiển cách chúng ta nhìn cuộc đời. Những điều này bao gồm “Mọi chuyện nên xảy ra theo 
cách mà tôi muôn nó,” “Mọi người nên thích và trân trọng tôi,” và “Mọi người nên nhất trí 
với ý kiến của tôi và làm theo cách của tôi.” Khi chúng ta quan sát người khác và thế giới 
chung quanh bằng những định kiến đó, chúng ta không tránh khỏi xung đột với mọi người và 
mọi chuyện. Chúng ta cảm thấy không được coi trọng, không được yêu thương và bị phân 
biệt đối xử. Điều này không phải do người khác, mà do quan điểm của chúng ta về họ. Một 
khi chúng ta nhận ra những định kiến sai lầm của chúng ta là những cái nút và bắt đầu trung 
hòa chúng, chúng ta sẽ thấy rằng thế giới là một nơi tốt đẹp hơn. Chúng ta có khả năng quí 
trọng người khác và làm việc vì lợi ích của họ, mà không bất đồng hay đối nghịch với họ. 


Cách đây nhiều năm, một nhóm người tôi quí kính và tin tưởng đã phá vỡ “những quy luật 
của vũ trụ của tôi” và bất ngờ can thiệp vào một dự án mà tôi đã cặm cụi làm việc nhiều 
tháng trời. Kết quả là, tôi bất mãn quá chừng khi dự án đó bị hủy bỏ. Tôi phải thừa nhận tôi 
ác cảm nhóm người đó. Tôi đã sử dụng những kỹ thuật Phật giáo để xử lý cơn giận và theo 
thời gian nó giảm đi, nhưng thỉnh thoảng nó vân còn bùng lên, và “những quy luật vũ trụ” 
của tôi trỗi lên, làm tôi rất khổ sở. Một ngày kia, giữa lúc đang bùng phát, tôi đang bước về 
phòng tôi và bỗng nhiên suy nghĩ này mủi lòng tôi, “Hành tinh này có sáu tỷ con người, và 
không có ai buồn bực về tình huống đó như tôi. Thật ra, đa số mọi người không biết chuyện 
đó và những ai biết cũng chăng quan tâm gì nhiều hết. Nếu sự kiện này không quan trọng với 
tất cả chúng chúng sanh, vậy tại sao tôi dành quá nhiều thời gian quan tâm về nó?” Kê từ khi 
tôi thấy rõ sự ngớ ngắn của việc suy nghĩ kéo dài trong chính tôi càng lâu và những quan tâm 
của tôi, sự hiềm thù của tôi biến mắt. 


Khám Phá Vân Đê Thật Sự 
Vì sự chấp ngã diễn giải các sự kiện theo sự tương quan với “tôi”, chúng ta không những chỉ 
trở nên bực bội với lời bình phâm của người khác mà còn khuếch đại sự quan trọng của nó. 


Chăng hạn như, Martin và Karen đã đồng ý rằng anh chồng sẽ đi mua thực phẩm và đồ dùng 
còn cô vợ thì rửa chén. Một ngày nọ vào bữa ăn sáng, Karen tìm bơ đậu phộng đê trét lên 


46 


bánh mì nướng mà không tìm thấy bơ, đã hỏi, “Anh yêu, anh đã quên mua bơ đậu phộng phải 
không?” 


lệ còn ngáy ngủ, Martin lầm bằm gì đó và cảm thấy là chồng mình đã không quan tâm, cô 
“Việc của anh là mua đồ mà. Chúng mình đã đồng ý với nhau vậy rồi.” 


Anh chồng mộ lời, “Anh biết,”, “nhưng đâu có gì to tát đâu. Tuần tới anh sẽ mua bơ khi anh 
đi mua săm.' 


Nhưng Karen cảm thấy bị chồng phớt lờ, vì cô đã ăn bơ đậu phộng hầu như mỗi sáng và 
Martin biết điều này. “Chuyện này cũng. xây ra hồi tuần rồi. Anh cũng đợi mãi cho tới khi 
chúng ta hết sạch mấy cái bánh mì tròn rồi mới mua thêm. Và tháng trước, anh đã đi mua đồ 
mà quên mua bơ thực vật. Anh biết là chuyện này cứ xảy ra hoài với chúng ta. Anh không 
chú tâm đến nhiệm vụ của anh và rồi, khi em nói gì đó, anh lại gạt đi. Thật ra, đây là dấu hiệu 
của toàn bộ cuộc hôn nhân của chúng ta. Anh không quan tâm đến em và hoàn toàn vô trách 
nhiệm. Thật ra, em thắc mắc không biết anh còn yêu em hay không và cuộc hôn nhân này sẽ 
đi về đâu!” Vào lúc đó, Karen đang nổi sùng và rời khỏi bữa ăn sáng trong sự nóng giận. 
Trong khi đó, Martin ngồi đó chết lặng đi, nghĩ là, “Trời ơi, chỉ là bơ đậu phộng thôi mà!” 


Câu chuyện này- sự đa dạng của nó cũng không may thường xuyên lặp lại- biểu lộ rõ ràng 
rằng tâm chúng ta tạo ra sự trải nghiệm của chúng ta như thế nào. Khi những cái nút của 
chúng ta bị ân, chúng ta có thể khiến một sự kiện hay một chuỗi thành biêu tượng của toàn bộ 
môi quan hệ. Tâm chúng ta xây dựng nên một sự kiện nhỏ bé, biến nó thành một chuyện lớn 
mà chúng ta tin chắc răng là đúng. Bực mình, tâm chúng ta nhảy từ kết luận đến kết luận 
khác với tốc độ sửng sốt. Ngoài ra, chúng ta vẽ ra một kho vũ khí gồm những kinh nghiệm 
đau thương để bắn vào người kia. Chúng ta đã sưu tập kho vũ khí này theo thời gian, tích 
chứa tất cả những chuyện nhỏ nhặt mà bạn của chúng ta đã làm mà chúng ta không thích. 
Thay vì vứt đi hay xóa sạch chúng khi chúng xảy ra, chúng ta tích chứa chúng trong bộ nhớ 
của chúng ta để sử dụng như đạn dược vào lần tới khi tranh cãi xảy ra. Rồi chúng ta tấn công 
người kia với những chuyện quá khứ mà anh ta hay cô ta có thê không nhớ ra. 


Làm thế nào chúng ta tránh được chuyện này? Trước hết, hãy ý thức về những cảm giác của 
chúng ta, chúng ta sẽ nhận ra nóng giận khi nó mới nhen nhúm và áp dụng những liệu pháp 
để an tâm chúng ta. Rồi, tùy thuộc vào tình huống, chúng ta có thể quyết định tìm hiểu vân đề 
đó với người kia. Bằng cách này, chúng ta tránh chồng chất những kinh nghiệm tôn thương 
mà có thê tích tụ oán hận và dẫn đến sự bùng nô. 


Kế tiếp, bằng cách ý thức những cảm giác của chúng ta, chúng ta sẽ học cách nhận diện vấn 
đề thật sự trong cuộc xung đột, thay vì bị mấy cái nút sai lạc dẫn lệch hướng, trong trường 
hợp này là không có bơ đậu phộng. Chúng ta có thể hỏi chúng ta liệu chúng ta có thật sự 
phiền lòng bởi vần đề lấy cớ (rằng không có bơ đậu phông) hay liệu chúng ta thật sự phiền 
lòng bởi chính vẫn đề đẳng sau nó (là chúng ta cảm giác rằng chúng ta đang bị cuốn trôi khỏi 
đối tượng mà chúng ta quan tâm). Theo cách này, chúng ta sẽ biết liệu chúng ta cần bàn vấn 
đề đó ngay (bổ sung thực phẩm thêm cho mấy kệ trong nhà bếp) hay một chuyện gì đó sâu xa 
hơn (sự tôn trọng và quan tâm nhau). Rồi, chúng ta có thê thảo luận tình huống đó, chắc rằng 
hãy lắng nghe cần thận và diễn đạt theo cách mà người kia có thể hiểu được. 


47 


___ Chương Mười 
SỰ CHÁP NHẠN VÀ TRAO QUYN 


Bên dưới sự nóng giận, chúng ta thường tìm cách từ chối việc chấp nhận sự thật của một tình 
huống và cảm giác bất lực khi đối điện nó. Những cảm giác này có liên quan với nhau, vì sự 
nhằm lẫn phát sinh từ việc tranh đấu với sự thật của một sự kiện khiến chúng ta cảm giác vô 
dụng và không có khả năng ảnh hưởng nó. Một khi chúng ta chấp nhận điều đang xảy ra, 
chúng ta có thể quyết định rõ ràng những hướng dẫn cho một hành động có thể và cảm thấy 
có quyền hành động. 


Chấp Nhận Chuyện Đang Xảy Ra 


Thường là, chúng ta trở nên giận đữ vì chúng ta nghĩ rằng ai đó không nên suy nghĩ, làm, hay 
nói những chuyện như vậy hay những điều không nên xảy ra theo cách như thế. Nói cách 
khác, tâm chúng ta không chấp nhận sự thực của việc gì đang xảy ra và mong muốn nó khác 
đi. Chúng ta có thể tạo nhiều lý do tại sao những điều đó nên khác đi, nhưng điều đó không 
thay đôi được sự thực của chúng là gì. 


Jackie đang theo chế độ ăn kiêng lành mạnh và tập thể dục, tuy nhiên cô bị chẩn đoán là bị 
ung thư vào tuổi bốn mươi hai. Tâm cô mệt lữ trong chuyện không tin được, “Tôi đã chăm 
sóc sức khỏe tôi rất tốt. Chuyện này không thê nào xảy ra cho tôi!” Giả định trước chuyện tôi 
tệ nhất, cô bị suy sụp tinh thần và làm rất ít để xử lý tích cực bệnh tật của cô. Bằng cách tham 
gia một nhóm hỗ trợ ở Trung Tâm Wellness, Jackie bắt đầu chấp, nhận là cô bị ung thư. Hơn 
nữa, cô còn gặp nhiều người bị ung thư và vẫn còn sống. Những tắm gương của họ đã khuyên 
khích cô, và cảm thấy cô có thê kiểm soát được tình huống này hơn, cô đã bất đầu nghiên cứu 
nhiều cách trị liệu khác nhau đề đưa ra quyết định sáng, suốt. Cảm thấy rằng cô có khả năng 
xử lý được tình huống này, cô bắt đầu chăm sóc mình tốt hơn về thể xác cũng như tỉnh thần. 
Khi tôi gặp cô nhiều năm sau đó, cô vẫn có sức khỏe tốt và kể cho tôi nghe là bệnh ung thư 
khiến cô trưởng thành theo cách mà cô trước đó không tưởng tượng nôi. “Thật kỳ lạ làm 
sao,” cô nói, “Bây giờ tôi thấy bệnh ung thư như một món quà.” 


Một số người nghĩ rằng chấp nhận có nghĩa là không có găng thay đổi một tình huống và sợ 
rằng thái độ như vậy có thê được dùng để hỗ trợ cho sự lạm dụng hay ức chế. Tuy nhiên, 
không phải như vậy. Chấp nhận chỉ có nghĩa là hoàn toàn chấp nhận chuyện đang xảy ra bây 
giờ thì thật sự đang xảy ra, ngay cả khi chúng ta không thích nó như vậy. Chúng ta ngừng 
chiến đấu với sự thật của giây phút hiện tại và buông bỏ sự nóng giận của chúng ta. Tuy vậy, 
chúng ta có thể có mong ước và làm việc để cải thiện tình trạng đó trong tương lai.Thật ra, 
chấp nhận hiện tại có khả năng làm chúng ta suy nghĩ rõ ràng về những phương cách hiệu 
quả có ảnh hưởng đến chuyện xảy ra trong tương lai. 


Hành Động Hay Thư Giãn 
Hiền triết nổi danh Shantideva người Ấn Độ đã nói rằng: 


Tại sao lại buôn râu về điêu gì đó 
Nêu như ta có thê cứu vẫn nó? 


48 


Và có ích gì khi khôn khô về điêu gì đó 
Nêu như ta không thê cứu vẫn nó? 


Nếu chúng ta đối diện một tình huống bực mình và có thê thay đổi nó, thì tại sao lại nồi giận? 
Chúng ta có thể hành động và giải thoát chúng ta hay cải thiện tình huống đó. Mặt khác, nêu 
chúng ta không thê thay đổi tình huống đó, tại sao lại nổi giận? Nếu chúng ta không thê làm 
gì có hiệu quả được, thì tốt hơn là chúng ta thư giãn đi. Bức xúc chỉ làm khổ đau của chúng ta 
tăng lên. 


Kỹ thuật này cũng có ích nếu chúng ta lo lắng nhiều. Chúng ta có thể hỏi chúng ta là, “Tôi có 
thể làm gì cho tình huống này không?” Nếu câu trả lời là có, thì cần gì phải lo. Chúng ta có 
thể hành động. Nếu câu trả lời là không, thì đâu có ích gì khi lo lắng. Chúng ta có thê thư 
giãn, nhìn xem chuyện gì xảy ra, và xử lý tình huống đó cách tốt nhất mà chúng ta có thê. 


Ben, một giáo viên trung học, đã chuẩn bị cho các học trò của anh cho những kỳ thi tiêu bang 
sắp đến tốt như anh có thê. Khi kỳ thi đến gần, anh ta bắt đầu lo lắng về kết quả thi cử của 
học trò mình. Những học trò cảm nhận được sự lo sợ của anh ta và chúng trở nên lo lắng. 
Nhận ra sự ảnh hưởng không hiệu quả về sự không thoải mái của anh với những học trò của 
mình, anh ta đã tự nhủ là, “Trong suốt học kỳ chúng tôi đã làm việc chăm chỉ với nhau. 
Chúng là những trò giỏi và sẽ làm tốt thôi. Tôi tin tưởng chúng và dành cho chúng sự hỗ trợ 
đầy quan tâm của tôi.” Anh ta hít thở sâu, thư giãn, và trải qua những ngày cuôi trước kỳ thi 
phần chắn khuyên khích học trò của mình. Những học trò của anh ta thấy thoải mái và làm tốt 
trong kỳ th1. 


Khám Phá Năng Lực 


Cảm giác bất lực thường là đề khởi của sự nóng giận: một đứa trẻ trở nên nóng giận khi cô bé 
cảm thấy bất lực trong việc đáp ứng các mong đợi của cha mẹ cô; một người bệnh dễ cáu gắt 
khi anh ta không thể kiểm soát môi trường xung quanh anh ta; một nhân viên đả kích một 
cách thủ thế khi sếp anh ta không hài lòng với công việc của anh ta. Trong tất cả những tình 
huồng này, một người không có khả năng kiểm soát những tình huống chắc chắn nào đó đồ 
lỗi người khác một cách phẫn nộ về những cảm giác buồn khổ do sự bất lực của cô ta. 


Thú vị là, trong đa số những tình huống xung đột, cả hai bên đều cảm thấy bên kia có quyền 
hơn. Trong những ví dụ trên, cha mẹ cảm thấy bắt lực khi con họ tức giận; các thành viên 
trong gia đình cảm thấy ° “quá tải” bởi lời gay gắt của người bệnh; người quản lý lo lắng là 
không kịp thời hạn cuối của dự án, cô ấy sẽ phải bào chữa cho sự thiếu năng lực của câp dưới 
của cô. Bởi vì chúng ta phụ thuộc lẫn nhau, mỗi người đều ảnh hưởng đến những người khác 
trong một hoàn cảnh. Tuy nhiên, chúng ta ít khi nhận ra người mà chúng ta cho là có quyền 
cũng phụ thuộc vào người khác và có thể đôi khi cũng cảm thấy bất lực. Chỉ cần ý thức về 
điều này có thể kiềm chế cơn giận của chúng ta và làm cho tình hình có thể xoay sở được, bởi 
vì chúng ta sẽ nhìn thấy chúng ta không phải là những nạn nhân bất lực mà là những người 
trong cuộc lệ thuộc nhau. 


Ngoài ra, nhận ra rằng những cảm giác bất lực có thể nằm ẩn dưới sự nóng giận, chúng ta có 
thê giúp người khác khởi xướng hành động hay chính chúng ta khởi xướng hành động mà sẽ 
ảnh hưởng đến tương lai theo cách tích cực. Điều này, cũng vậy, có thê chế ngự nóng giận. 
Chăng hạn như, khi Shara, là đứa bé từng vul vẻ, dễ tính, bắt đầu nỗi cơn tam bành, cha mẹ 
của bé nhìn nhận nghiêm túc về mỗi quan hệ của họ với cô. Họ nhận ra rằng họ đã đặt ra 


49 


những tiêu chuẩn quá cao đối với cô bé và cô bé bị áp lực phải đáp ứng những điều đó. Họ 
giảm dần những kỳ vọng của họ và giao cho cô bé những nhiệm vụ mà cô bé có thê hoàn 
thành. Thay vì so sánh cô bé với những đứa trẻ “giỏi hơn”, họ củng cô lại những tài năng độc 
đáo của cô bé. Rồi, thấy rằng cô bé có thê làm những điều mà cha mẹ cô trân trọng, Shara trở 
nên tự tin hơn, và ít tức giận hơn, cô bé không còn cư xử ngõ nghịch. 


BỊ đau đớn bởi ung thư giai đoạn cuối, Rod giận dữ rung cái nút để kêu suốt ngày đêm và yêu 
cầu những y tá và những thành viên gia đình của anh cho anh thuốc giảm đau mạnh hơn, 
thậm chí ngay cả khi anh ta mới uống. Mệt mỏi với điều này, một y tá giúp Rod có thê tự xử 
lý được thuốc giảm đau của anh ta bằng cách nhắn một cái nút khi anh ta cảm thấy cần thêm 
thuốc giảm đau. Bỗng nhiên, sự phàn nàn chấm dứt. Nhìn lại điều này, mọi người nhận ra 
rằng hành vi khó chịu của Rod là do anh ta đã không thể kiểm soát được một khía cạnh nào 
trong hoàn cảnh của anh. Một khi anh ta đã kiểm soát được thậm chí một khía cạnh-thuốc 
giảm đau của anh ta- cảm giác bất lực của anh ta giảm đi, và anh trở nên thư giãn hơn và 
cộng tác đề nhận sự giúp đỡ theo nhiều cách khác. 


Sếp của Dale đã gọi anh ta vào để nói là cô ta thất vọng với công việc của anh ta. Trong khi 
các sếp khác giúp đỡ cấp dưới của mình làm tốt hơn trong những tình huống. như vậy, người 
này lại đe dọa anh ta với sự đánh giá tiêu cực nếu anh ta không thể làm tốt hơn. Trở nên 
phòng thủ, Dale muốn nói gì đó thô tục, nhưng anh ta nhận ra rằng làm vậy chỉ làm cho công 
việc của anh ta cảng nguy hiểm hơn. Thay vì đắm mình trong cảm giác của sự thất vọng và 
khổ sở vô ích; anh ta đã nghĩ về những bước tích cực anh ta có thê làm để cảm thấy có hiệu 
quả hơn trong tình huống đó. Anh ta biết chính sách của công ty anh ta liên quan đến việc 
cảnh cáo, thưởng phạt và đánh giá. Rồi anh ta đến gặp lại người quản lý của mình, và họ cùng 
nhau giải quyết và viết ra chỉ tiết những gì liên quan đến công việc của Dale và phương pháp 
và tiêu chuẩn mà công việc của anh ta được đánh giá theo. Theo cách này, họ lên lịch gặp lại 
lần nữa để xem anh ta tiến bộ thế nào. Ngoài ra, khi Dale cảm thấy cần thể hiện sự uất ức về 
tình trạng làm việc của anh ta, anh ta đã nói chuyện với bạn bè ngoài giờ làm việc, là những 
người đưa ra những đề nghị hữu ích. Bằng cách này, anh ta tránh được việc trút giận trước 
mặt các đồng nghiệp của anh ta, mà điều này chỉ khiến họ bực bội, tạo thêm căng thắng. trong 
văn phòng. Vì vậy, cơn giận ban đầu của Dale xuất phát từ cảm giác bất lực, đã tan biến khi 
anh ta có những bước tích cực đề cải thiện tình huống của anh ta. 


Có Một Trái Tim Từ Bi 


Khi thỉnh thoảng chúng ta có thê nắm quyền kiểm soát hơn trong một tình huống nào đó, có 
những lúc chúng ta không thể. Nên việc chuyên hóa tỉnh thần là cực kỳ quan trọng. Sau khi 
cộng sản Trung Quốc xâm chiếm Tây Tạng, hàng ngàn người Tây Tạng bị bỏ tù. Thật là một 
tình huống bắt lực, bị làm một tù nhân chính trị đã khiến tan vỡ cuộc đời của nhiều người. 
Tuy vậy, một nhà sư, đã được phóng thích sau nhiều năm, cuối cùng đã vượt thoát đến cộng 
đồng Tây Tạng đang lưu vong ở An Độ. Tại đó Đức Đạt Lai Lạt Ma đã hỏi vị Ấy, “Điều gì 
làm con sợ hãi nhất khi ở tù?” Vị sư trả lời, “Mất đi lòng từ bi của con” Thay vì đầu hàng với 
những cảm giác bị đàn áp và luồn cúi, vị sư này đã nuôi dưỡng lòng từ bi không chỉ đối với 
những người sĩ quan trẻ của Trung Quốc đã kiểm soát mọi mặt của cuộc đời sư, mà còn đối 
với chính quyền cộng sản đã ra lệnh họ làm vậy. Lòng từ bi của sư đã giúp sư chịu nổi một 
tình huống không thê nào chịu đựng theo cách khác được và lại khiến cho sư có khả năng 
vươn lên từ đó với trái tìm tử tế mà sư có thể dành cho người khác. 


50 


Tương tự vậy, tôi nhận được những lá thư từ những tù nhân ở Mỹ mà họ quan tâm đến việc 
học cách thực hành đạo Phật. Mặc dù những điều kiện tại các nhà tù ở Mỹ tốt hơn ở Tây 
Tạng, trong một số khía cạnh nào đó, chúng lại nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, nhiều tù nhân 
thực tập thiền thường xuyên kể tôi nghe rằng họ hạnh phúc với cơ hội được thực hành trong 
môi trường nhà tù. “Luôn có ai đó đề chúng ta phát khởi lòng từ và lòng bi. Chúng tôi được 
bao quanh bởi những người mà chúng tôi có trách nhiệm giúp đỡ nhiều hay ít,” họ nói như 
vậy. Thậm chí một số tù nhân mà chính sách của việc kết án tối thiểu theo lệnh đã bị oan 
uống một cách bất công, đành chấp nhận tình huống của họ và sử dụng nó để thực hành. 


Bệnh tật ở giai đoạn cuối là một tình huống khác mà trong đó chúng ta mất kiểm soát và dễ 
TơI vào cảm giác bất lực, trầm cảm, và giận dữ. Như một kết cuộc tự nhiên của cuộc đời, cái 
chết sẽ xảy ra cho mỗi chúng ta, và chấp nhận, thay vì phản kháng, về điều này tạo dễ dàng 
cho một tiến trình lâm chung dễ chịu và một cái chết an bình với chúng ta. Một trong những 
thầy giáo của tôi, Lạt Ma Thubten Yeshe đã minh họa điều này. Ngài có một lỗ hở trong tim 
và bác sĩ của Ngài không thể nào tin nổi Ngài đã sống thọ đến như vậy. Mặc dù tình trạng 
bệnh tật trầm trọng của mình, Ngài luôn vui cười và giúp đỡ nhiều học trò của mình. Những 
ai đã chăm sóc cho Ngài sau khi Ngài quá yêu để giảng dạy đã nói rằng Lạt Ma vẫn tập trung 
chú ý vào sự an lạc của người khác. Ngài chấp nhận tình trạng ngày càng yêu dần của mình 
và sự phụ thuộc tăng dần vào người khác đề giúp Ngài trong mọi mặt của cuộc sống một cách 
nhã nhặn. Mặc dầu Ngài ít kiểm soát được điều kiện thể xác của mình, tâm Ngài vân an bình 
đến mức không chỉ Ngài hạnh phúc mà Ngài còn đem lại niềm vui cho những ai chăm sóc 
Ngài. 


Chấp Nhận Rằng Tầm Kiểm Soát của Chúng Ta Có Giới Hạn 


Mong muốn được hạnh phúc và được đối xử công bằng, chúng ta cảm thấy chúng ta cóthê 
kiểm soát được hay nên kiêm soát đối với tất cả những gì xảy ra với chúng ta. Nhưng thật ra, 
sự kiểm soát của chúng ta có giới hạn. Trên bình diện cơ bản, mặc dù chúng ta có thê kiểm 
soát một số chức năng của cơ thể, nhưng đa phần chúng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng 
ta. Chúng ta trở nên già, bệnh và chết mà không có chọn lựa nào khác. Tương tự thế, chúng ta 
ít kiểm soát được tâm chúng ta. Năm phút cô gắng tập trung về hơi thở của chúng ta nhanh 
chóng tiết lộ là tâm chúng ta đi lang thang đây đó, và chúng ta ít có khả năng kiểm soát được 
nó. Nếu chúng ta không thể kiểm soát những thành phần cơ bản nhất của kinh nghiệm của 
chúng ta-tâm và cơ thê của chúng ta-làm thế nào chúng ta có thể kiểm soát được chuyện 
người khác nói và làm? Tuy thế chúng ta sai lầm nghĩ là chúng ta có khả năng làm được. 


Nuôi dạy một đứa bé là một minh họa tốt cho cách chúng ta có khả năng ảnh hưởng như thế 
nào, mà không thể kiểm soát một người khác. Mỗi cha mẹ làm những gì họ có thê để nuôi 
dạy con cái của họ có những đức tính tốt, thiên tính vui tươi và cư xử khiến cho chúng có khả 
năng hoà hợp tốt với những người khác. Tuy nhiên, trẻ con không phải là vật sở hữu của cha 
mẹ. Cha mẹ không thể đảm bảo rằng con mình sẽ trở nên theo cách mà họ muốn. 


Giả định của chúng ta là chúng ta có khả năng kiểm soát người khác cũng được lộ ra một 
cách sai lầm như khi một người họ hàng hay bạn thân có vần đề với lạm dụng chất nghiện. 
Chúng ta cảm thấy là mình có khả năng đối chất với người đó về hành vi tự hủy diệt của anh 
ta và khiến anh ta thay đổi. Nhưng, buồn thay, không phải như vậy. Chúng ta phải ở đó và 
giúp đỡ theo cách khôn khéo mà chúng ta có thể, nhưng chúng ta không thể bò vào trong 
người đó và kéo một vài cái công tắc đề thay đổi hành vi của anh ta và những thái độ thúc 
đây nó. 


51 


Theo quan điểm Phật giáo, tất cả chúng ta đều bị mắc kẹt trong luân hồi do chính sự sỉ mê, 
nóng giận và dính mắc của chính chúng ta. Si mê hiểu sai về bản chất của hiện thực bằng 
cách bám chặt vào chúng ta và vào tất cả những hiện tượng như tồn tại sẵn có và độc lập. 
Điều này làm phát sinh sự bám víu của chúng ta với cái đem đến hạnh phúc cho chúng ta và 
với sự thù nghịch của chúng ta hay với bất cứ gì can thiệp đến nó. Những cảm xúc tiêu cực 
này, đến lượt nó, thúc đây những hành động rỗi ren làm hại chính chúng ta và người khác. 
Theo tình trạng hiện tại này, thế giới của chúng ta không hoàn hảo và chúng ta từng trải sự 
bất hạnh. Mặt khác, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn nếu chúng ta dừng than trách gay gắt “sự bất 
công của tất cả” và thay vì thế phát huy khả năng bao dung đề chịu đựng đau khổ, khi những 
nguyên nhân của nó còn tồn tại. Mặt khác, chúng ta không, cần trông mong có nhiều vấn đề 
hơn trong cuộc sống, bởi vì nêu chúng ta phát triển sự quyết tâm và khả năng loại bỏ những 
nguyên nhân của chúng-si mê, nóng giận và đính mắc-chúng ta có thê đạt đến trạng thái hạnh 
phúc vĩnh hằng-niết bàn. Nhiều người đã đạt được điều này trước chúng ta. Con đường và 
những hướng dẫn có sẵn đó; chúng ta chỉ cần theo họ thôi. 


52 


Chương Mười Một 
GẶP GỠ KE THÙ 


Ngày nay nhiều người nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chăm lo cho bản thân chúng ta mà 
thôi. Theo quan điểm Phật giáo, có cả những hình thức vị kỷ tích cực và tiêu cực. Phân biệt 
chúng là thiết yêu cho sự an lạc của chúng ta. Hình thức vị kỷ tích cực mong muốn điều tốt 
nhất cho chúng ta và những người khác trên cơ sở lâu dài. Thấy rằng chúng ta có khả năng 
thành Phật và những hạt giỗng của tất cả phẩm chất tốt đẹp trong dòng tâm thức của ta, nó 
mong muốn chúng ta thoát khỏi tất cả khổ đau mãi mãi và đạt được hạnh phúc vĩnh cữu của 
sự giải thoát hay giác ngộ để chúng ta có thể giúp đỡ tất cả người khác một cách tốt nhất đề 
họ cũng nhận ra điều đó. Sự vị kỷ này là cơ sở cho sự tự tin chính đáng và vững chãi. Nó 
khiến tâm chúng ta can đảm trong việc chịu đựng những khó khăn ngắn hạn nhằm đạt được 
hạnh phúc sâu xa và vĩnh hằng cho chính chúng ta và người khác. 


Hình thức vị kỷ tiêu cực, trái lại, nghĩ là “Sự hạnh phúc của tôi quan trọng hơn bất cứ ai khác. 
Tôi phải chăm lo cho chính tôi trước đã, vì trong thế giới (a bà này, nêu tôi không quan tâm 
cho sự an lạc chính tôi thì ai sẽ làm điều đó?” Mặc dầu đa số chúng ta quá lịch sự để công 
khai tuyên bố điều này, nếu chúng ta kiểm tra nội tâm chúng ta, chúng ta sẽ thấy là chúng ta 
thường sông theo suy nghĩ “tôi và của tôi trước đã”. Suy nghĩ đầu tiên của chúng ta vào buổi 
sáng-thường là “Cà phê của tôi đâu rồi?”- quan tâm đến niềm vui ngăn hạn của chính chúng 
ta. Cả ngày trời, chúng ta tìm kiếm hạnh phúc của riêng chúng ta trước hết, rồi trước khi đi 
ngủ, chúng ta nghĩ là, “Ôi, giường ơi. Mình mệt quá đi thôi!” Chúng ta không đến nỗi tệ vì 
chúng ta chấp ngã, nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ lại, chúng ta sẽ thấy là quan điểm này gây ra 
cho chúng ta vô số vấn đề, vì chúng ta quá nhạy cảm với mọi thứ liên quan đến bản ngã. Bởi 
vì hình thức quan tâm cho bản thân này giả vờ là bạn của chúng ta và tìm kiếm hạnh phúc 
cho chính chúng ta, nhưng thật ra nó gây ra nhiều khó khăn cho chúng ta, nên chúng ta gọi nó 
là tiêu cực. 


Chúng ta thường coi người khác là nguồn cội của những khó khăn của chúng ta và nói rằng, 
“Tôi có nhiều vấn đề vì đối tác của tôi không lắng nghe, cha mẹ tôi xen vào chuyện của tôi, 
con của tôi không trân trọng tôi, chính quyền thì bất công, còn sếp tôi khó khăn quá,” và vần 
vân. Tuy nhiên, theo quan điểm Đạo Phật, những vấn đề của chúng ta chủ yêu không phải 
đến từ những chúng sinh khác, mà từ sỉ mê, nóng giận, dính mặc, và vị kỷ trong chính tâm 
của chúng ta. Những người khác, nhờ sự tử tế của họ, giúp chúng ta tồn tại, thực hành con 
đường tâm linh của chúng ta và được hạnh phúc. Chỉ nhờ sự tỉnh cần của họ mà chúng ta có 
được những thứ giúp chúng ta duy trì sự sống và mang niềm vui đến cho chúng ta-thực phẩm, 
quân áo, xe hơi, máy vi tính, thiết bị thể thao, sách vở và truyền hình. 


Do vậy, trong khi chúng ta thường coI sự chấp ngã của mình là một tài sản để bảo vệ chúng ta 
và thường nhìn người khác như những rắc rôi, nêu chúng ta nhìn kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy 
rằng những vai trò này bị đảo lộn: những chúng sanh khác thì tử tế, và chính sự chấp ngã của 
chúng ta mới là “kẻ thù”. 


Hãy Cho Đi Sự Đau Đớn đến với Sự Chấp Ngã của Chúng Ta 


S3 


Khi chúng ta ý thức rõ hơn những suy nghĩ và hành động của chúng ta và ảnh hưởng của 
chúng đối với chúng ta và người khác, chúng ta sẽ nhận thấy là sự chấp ngã của chúng ta gây 
ra nhiều vấn đề. Nó thúc đầy chúng ta nói và làm nhiều việc gây tổn thương cho người khác. 
Nó đi vào tất cả xung đột của chúng ta với người khác: chúng ta muốn theo cách chúng ta; 
chúng ta được thuyết phục là ý kiến của chúng ta là đúng. Hơn thế, thái độ ích kỷ của chúng 
ta là một trong những chướng ngại lớn nhất cho việc đạt được những giác ngộ tâm linh bởi vì 
nó khiến chúng ta lười nhác trong việc thực hành của chúng ta. Nếu chúng ta quán chiếu sâu 
xa theo thời gian, chúng ta sẽ chắc chắn bị thuyết phục rằng “kẻ thù” thật sự của chúng ta, 
điều làm cản trở hạnh phúc và an lạc của chúng ta, là thái độ chấp ngã của chúng ta. 


Mặc dù là thế, sự chấp ngã không phải là phần sẵn có của chúng ta. Nó giống như kẻ trộm 
trong ngôi nhà của chúng ta, chúng ta có thể đuổi nó ra một khi chúng ta nhận ra sự nguy 
hiểm của nó. Theo lăng kính đạo Phật, có thê tách rời một người ra khỏi thái độ tự kỷ không 
lành mạnh của cô ta. 


Một khi chúng ta trở nên tin chắc rằng sự chấp ngã hoặc là không có lợi hoặc không phải là 
một phần không thể tách rời của chúng ta, chúng ta có thể chịu được bất kỳ đau đớn nào và 
trao nó cho thái độ ích kỷ. Chăng hạn như, khi chúng ta không thích lắng nghe những nhận 
xét cay độc của người khác, chúng ta có thể nghĩ là, “Tuyệt vời! Tôi sẽ trao những cảm giác 
khó chịu và đau đón tới thái độ ích kỷ của tôi. Nó là “kẻ thù” thật sự, nên hãy để nó là mục 
tiêu.” Không nên nhằm lẫn kỹ thuật này với việc trách móc chính chúng ta hay quy trách 
nhiệm cho những chuyện mà chúng ta không làm. Ở đây, chúng ta đang phân biệt giữa chúng 
ta và kẻ gây rối thật sự, thái độ chấp ngã của chúng ta. Rồi thì, vì chúng ta mong muốn được 
hạnh phúc, chúng ta trao phiền toái đó cho sự chấp ngã của chúng ta. 


Nếu chúng ta thực hành điều này đúng cách và chân thành, thì khi ai đó chỉ trích hay trách cứ 
chúng ta, chúng ta sẽ hạnh phúc, không phải vì chúng ta bất bình thường, mà vì chúng ta đã 
gởi sự phá hoại đến “kẻ thù” thật sự, sự chấp ngã của chúng ta. Khi đó, ai đó càng làm hại ta, 
chúng ta sẽ thấy hạnh phúc hơn! Thật ra, chúng ta sẽ nghĩ là. “Tiếp tục đi, chê bai tôi thêm đi, 
Tôi muốn thái độ tự tôn của tôi bị tổn thương.” Đây là một kỹ thuật huân tập suy nghĩ thâm 
thúy. Lần đầu tiên khi tôi nghe nó, tôi đã nghĩ răng, “Điều này là chuyện không thể nào! Bạn 
hàm ý điều gì rằng tôi phải nên hạnh phúc khi ai đó chê bai tôi ư? Làm thế nào tôi có thê thực 
hành điều này được chứ?” 


Nhưng một lần tôi đã thực hành nó, và kết quả thật đáng kế. Tôi trên đường đi hành hương ở 
Châu Á, di chuyên trên lưng ngựa đến một điểm xa xôi. Một ngày nọ, có gì đó trục trặc với 
con ngựa của người bạn đồng hành với tôi - Henry và anh ta phải đi bộ, dẫn con ngựa bằng 
dây cương. Henry đói lã và mệt mỏi vì cuộc hành trình dài, nên đi bộ là một gánh nặng đối 
với anh ta. Vì tôi cảm thấy ôn, tôi đã đề nghị anh ta cưỡi con ngựa của tôi. 


Tôi không hiểu tại sao, nhưng điều này làm Henry bực. Và như thường xảy ra khi một người 
nỗi giận, Henry nhớ lại nhiều việc tôi đã làm sai trong nhiều năm. Anh nêu ra những lỗi lầm 
của tôi từ nhiều năm trước và những vấn đề tôi đã gây ra cho người khác. Nơi đây chúng tôi 
đang có mặt tại một chỗ phong cảnh hữu tình, và trên đường hành hương đến một thánh tích, 
rồi anh ta tiếp tục ca câm, “Bạn đã làm điều này và điều kia. Nhiều người than phiền về bạn 
lăm đó.” 


Tôi thường rất nhạy cảm với sự chỉ trích và dễ bị tốn thương, nên tôi quyết định là, “Tôi sẽ 
gởi đi tât cả sự khô sở này đên thái độ tự tôn của tôi.” Tôi đã thiên tập như vậy khi chúng tôi 


54 


đang đi bộ, và rất ngạc nhiên, tôi bắt đầu suy nghĩ. “Thật là tốt! Tôi thật sự chào đón lời chê 
bai của bạn. Tôi sẽ học được từ nó. Cám ơn bạn đã giúp tôi tiêu trừ nghiệp xấu bằng cách nói 
những lỗi của tôi. Tất cả đau đớn này gởi tới thái độ ích kỷ của tôi vì đó là “kẻ thù” thật sự 
của tôi. Xin hãy nói tiếp đi”. 


Cuối cùng khi chúng tôi dựng lều trại cho buổi tối và pha trà, tâm tôi hoàn toàn an bình. Tôi 
nghĩ đây là phước lành của chuyên hành hương vì nó đã chứng minh cho tôi là chúng ta vẫn 
có thể vui vẻ với những chuyện không mong muốn xảy ra. Tôi đã không rơi vào thói quen cũ 
của tôi là “Tội nghiệp tôi.” 


Xem Xét “Kẻ Thù” Có Lợi cho Chúng Ta Thế Nào 


Đề vượt qua sự chấp ngã và nóng giận của chúng ta, chúng ta có thê học cách coi “kẻ thù” 
như một người bạn mang lại lợi ích cho chúng ta. Chúng ta sẽ sử dụng từ “kẻ thù” ở đây để 
mô tả bất kỳ ai mà chúng ta không hòa hợp vào một thời điểm nào đó. Thậm chí với người 
mà chúng ta có thể quan tâm sâu sắc, lúc đó, cũng thành “những kẻ thù” khi họ hành động 
theo cách trái ngược với những quan tâm, sự hạnh phúc, hay an lành của chúng ta. Vì thế, 
chúng ta nhìn lại trong cuộc sông của chúng ta một người là bạn hôm nay có thể trở thành “kẻ 
thù” ngày mai nếu anh ta làm gì đó mà chúng ta không tán thành. Anh ta có thể trở lại thành 
bạn bè vào ngày hôm sau, một khi chúng ta đã giải tỏa sự hiểu nhằm này. 


Làm thế nào chúng ta có thể coi một “kẻ thù” như một người bạn? Thứ nhất, do hãm hại 
chúng ta một “kẻ thù” cho chúng ta cơ hội thực hành cho đi sự khổ sở đến sự chấp ngã của 
chúng ta, như đã đề cập trên đây. Thứ hai, vì hãm hại chúng ta một “kẻ thù” khiến nghiệp bất 
thiện của chúng ta chín muôi, để rồi một nghiệp cụ thê bây giờ chấm dứt. Thứ ba, “kẻ thù” 
buộc chúng ta xem xét những ưu tiên và hành động của chúng ta vàquyết định những điều gì 
chúng ta muốn làm trong tương lai. Do vậy, một người hại chúng ta giúp chúng ta trưởng 
thành. Thật ra, thời điểm mà những trưởng thành cá nhân mạnh mẽ nhất thường xảy ra khi 
cảm giác an lành và an toàn của chúng ta bị lung lay bởi người hại chúng ta. Chúng ta tồn tại 
qua những tình huống khó khăn đó và vươn lên mạnh mẽ và sáng suốt hơn như là một kết 
quả. Mặc dù những tình huống như vậy và người gây ra chúng là phiền toái, chúng khiến cho 
ta có khả năng khám phá ra các nguồn lực-như là trí tuệ và lòng từ bi-trong bản thân chúng ta 
mà chúng ta đã không biết là chúng ta có. Theo cách nhìn này, ai hại chúng ta thì tử tế với 
chúng ta hơn là một người bạn không cho chúng ta những thử thách như vậy! 


Thật ra, một “kẻ thù” tử tế với chúng ta hơn một người có lòng từ bị nhất mà chúng ta có thể 
tưởng tượng, chẳng hạn như, Đức Thế Tôn. Điều này nghe có vẻ như không thê tưởng tượng 
được: “Bạn có ý gì khi “kẻ thù” của tôi tử tế với tôi hơn là Đức Thế Tôn? Đức Thế Tôn có 
lòng từ bị hoàn hảo dành cho tất cả mọi người. Đức Thế Tôn còn không hại một con ruồi 
nữa! Làm thế nào “kẻ thù” của tôi là kẻ ngớ ngắn như thế lại tử tế hơn Đức Thế Tôn được cơ 
chứ?” 


Chúng ta có thể xem xét nó theo cách này: để trở thành những vị Phật, chúng ta cần thực 
hành hạnh kiên nhẫn và khoan dung. Làm điều này là thiết yêu; không có cách nào khác đề 
thành Phật đâu. Bạn đã có bao giờ nghe đến một Đức Phật cáu kinh hay không khoan dung 
chưa? Nhưng với ai mà chúng ta có thể thực hành kiên nhẫn? Không phải là với Đức Phật, vì 
Ngài không có làm phiền chúng ta. Cũng không phải với bạn bè chúng ta, vì họ dễ thương 
với chúng ta. Ai cho chúng ta cơ hội thực hành kiên nhẫn? Ai tử tế và giúp chúng ta phát huy 
phẩm chất tốt đẹp vô hạn của sự kiên nhẫn? Chỉ có người hại chúng ta mà thôi. Chỉ là “kẻ 


55 


thù” của chúng ta. Đó là lý do tại sao “kẻ thù” của chúng ta tử tế với chúng ta hơn là Đức 
Phật. 


Thây tôi giảng điều này rất rõ với tôi khi tôi còn là trợ lý giám đốc của một viên nghiên cứu. 
Vị Giám đốc tên Sam, và tôi đã không hòa hợp chút nào. Thật ra, một phụ nữ Mỹ độc lập làm 
việc chung với một nam nhân “hùng tính” người Ý tạo ra gì đó na ná như Los Alamos. Trong 
ngày, tôi đã nỗi giận với anh ta, và vào buổi tối khi tôi trở về phòng tôi và nghĩ, “Tôi lại bùng 
nô nữa rồi,” và cần sự giúp đỡ nên lấy ra quyền sách của Ngài Shantideva tên là Hướng Dân 
về Cách Sống của Vị Bồ Túi. Cuối cùng tôi nghỉ việc và đi đến Nepal, nơi tôi gặp được thầy 
tôi, Ngài Rinpoche Zopa. Chúng tôi đã ngồi trên mái nhà của Thây, nhìn dãy Hy Mã Lạp 
Sơn, thật an bình và bình thản, khi Rinpoche hỏi tôi, “Ai tử tế hơn đối với con, Sam hay là 
Đức Phật?” 


Tôi nghĩ rằng, “Thầy nói đùa rồi! Không thể so sánh vậy được. Đức Phật hắn nhiên là quá tử 
tê, còn Sam lại là chuyện khác!” Tôi đã trả lời như vây, “Dĩ nhiên là Đức Phật, thưa Thây.” 


Rinpoche nhìn tôi như thể muốn nói, “Trời! Con vẫn chưa hiểu ra vấn đề!” và nói, “Sam đã 
cho con cơ hội thực hành tính kiên nhẫn. Đức Phật đâu có. Con không thể thực hành hạnh 
kiên nhẫn với Đức Phật, và con cần hoàn thiện đức tính kiên nhẫn đề đạt giác ngộ. Cho nên, 
Sam tử tế với con hơn là Đức Phật.” 


Tôi đã ngồi đó chết lặng, có gắng tiêu hóa Rinpoche đã nói gì. Tôi đã mong Ngài nói điều gì 
khác hơn, chăng hạn như, “Ta biết Sam là người khó khăn, và con đã làm tốt khi chịu đựng 
anh ta suốt thời gian đó.” Nhưng không, không có sự an ủi và khen ngợi cho bản ngã của tôi. 
Thay vì thế, thầy tôi đã bắt tôi đương đâu với sự không khoan dung của tôi. 


Dần dần, khi nhiều năm trôi qua, ý nghĩa của điều thầy tôi nói đã ăn sâu vào và đã thay đổi 
tôi. Bây giờ khi nhìn thấy Sam, tôi trân trọng điều tôi đã học được từ anh ta và hối tiếc là, vào 
lúc đó, tôi không thể nhận ra lợi ích từ khi làm việc chung với anh ta. Điều xảy ra sau đó với 
tôi là có lẽ tôi không phải là người đễ chịu nhất đề làm việc cùng! 


Bồ Tát, những vị phát tâm thành Phật để lợi lạc cho tất cả chúng sanh một cách hiệu quả 
nhất, thì hạnh phúc khi ai làm hại họ, vì họ hăng hái thực hành kiên nhẫn và bây giờ có cơ hội 
để làm vậy. Nhưng tràn đầy lòng từ và lòng bi, Bồ Tát khó tìm ra bất kỳ ai có vẻ khó ưa hay 
cảm thấy thù địch với họ. Chúng ta những con người phàm piu, trái lại, thường thấy người 
khác đáng ghét và tìm kiếm những ai đối xử với chúng ta đễ thương. Mặc dù vậy, nhiều 
người cảm thấy là, “Tôi không thể tìm thấy ai thương yêu tôi hết.” Tuy nhiên, những Bồ Tát, 
lại cho là, “Tôi không thể tìm thấy ai ghét tôi hết trơn!” 


Nhớ lại Bản Chất Thiện Lành của Kẻ Thù 


Đề ngăn chặn nóng giận phát sinh khi phản ứng với hãm hại chúng ta cũng có thê hỏi chúng 
ta, “Có phải bản tánh của người này muốn hại chúng ta không?” Theo một cách, chúng ta có 
thể nói là đó là bản chất con người ngược đãi người khác khi có dịp. Tất cả chúng ta những 
chúng sanh bị kẹt trong cái lưới của sự luân hồi, nên hắn nhiên tâm chúng ta bị che khuất bởi 
s¡ mê, nóng giận và dính mắc. Nếu đó là tình trạng hiện tại của chúng ta, tại sao lại mong mỏi 
chúng ta và người khác thoát khỏi những quan niệm sai lầm và những cảm xúc hủy hoại? 
Nếu một người bản tánh hay gây hại, thì nôi giận với anh ta là vô ích. Giống như nỗi giận với 
lửa vậy vì bản chất của nó là đốt cháy mà. Đó là bản chất của lửa mà; đó là cách của người 


56 


kia mà. Trở nên phiên muộn về nó là vô nghĩa vì điêu đó không thê thay đôi nguyên nhân của 
sự tôn hại. 


Ngược lại, nêu một người có bản chất không phải là gây hại, không có ích gì nổi giận với anh 
ta. Hành vi thiếu quan tâm của anh ta không có liên hệ gì; đó không phải là bản chất của anh 
ta. Theo quan điểm Phật giáo, bản chất sâu thăm của ngay những người đã hành động khủng 
khiếp nhất thì không gây hại. Họ, cũng có Phật tánh (khả năng thành Phật), bản tâm thuần 
tịnh của họ, đó mới là bản chất thật sự của họ. Hành vi hủy hoại của họ cũng như mây dông 
tạm thời che khuất bầu trời quang đãng. Hành vi đó không phải là bâm sinh trong họ, thì tại 
sao lại làm chúng ta khổ sở bằng cách giận dữ với cái không thật sự là họ? Suy nghĩ theo 
cách này thì cực kỳ hữu ích đó. 


Chúng ta phải tách rời một người với hành vi của cô ta. Chúng ta có thể nói là một hành vi cụ 
thể, như là gian lận hay nói. dối, là gây hại, nhưng chúng ta không thể nói là người làm điều 
này là độc ác. Người đó, giống như mọi người khác, đều có Phật tánh. Cô ta có thể, vào một 
ngày, sẽ trở thành một vị hoàn toàn giác ngộ. Hành động tiêu cực của cô ta bị thúc đây bởi 
những thái độ phiền não và những cảm giác hủy diệt, chúng như những đám mây làm mờ bản 
tâm thuần tịnh của cô ta. Chúng không phải là bản chất của cô; không phải chúng hay những 
hành động của cô xác định cô là ai như một con người. 


Đôi khi một phần của chúng ta cảm thấy thoải mái khi phân loại con người: Adolf Hitler thì 
độc ác. Chấm dứt bàn luận. Nhưng chúng ta cảm thấy bên trong chúng ta ra sao khi chúng ta 
gán cho người khác vốn dĩ độc ác? Rồi điều đó nói gì cho chúng ta khi chúng ta phạm lỗi và 
hãm hại người khác? Có phải lúc đó chúng ta cũng trở nên độc ác không thể cứu vãn được? 


Biến cố Rodney King cách đây nhiều năm khiến tôi nhận ra điều này. Tôi nghĩ, “Nếu tôi 
được nuôi lớn như King, người đã lái xe nhanh vô cùng nguy hiểm trên cao tốc để tránh bị 
cảnh sát bắt dừng lại bên lề đường, tôi có thê đã hành động như anh ta đã làm. Nếu tôi được 
nuôi lớn như những viên chức cảnh sát đã đánh anh ta, tôi có thể đã hành động như họ. Nếu 
tôi được nuôi lớn như những người bán tạp hóa người Đại Hàn, tôi cũng đã hành động tương 
tự vậy, và nếu tôi sống trong hoàn cảnh của những người đã nổi loạn, tôi cũng có thể làm 
điều đó. Khi tôi thành thật nhìn vào chính mình, đặt trong những điều kiện phù hợp, tôi cũng 
có thể nghĩ như bất kỳ những người đó và làm những hành động đó. May mắn thay, tôi đã 
chưa rơi vào những tình huống như vậy, nhưng tôi không hoàn toàn thoát khỏi khả năng hành 
động như họ đã làm. Tôi không thể tự hào lên án họ là xấu ác nếu tôi chưa loại bỏ được 
những hạt giống của những cảm xúc và hành vi như vậy trong tôi. Vì lý đo này, lòng từ bi với 
chính chúng ta và người khác là cần thiết và thích đáng. 


Khi lòng từ bi không chấp nhận hay tha thứ cho những hành động gây hại, nó có một thái độ 
tử tế với những chúng sanh phạm lỗi một cách nhằm lẫn. Nó không bỏ sót bất kỳ một ai trong 
phạm vi của nó, cho dù anh ta có làm gì chăng nữa, vì dưới sự khổ sở và mơ hồ của anh ta, 
mỗi chúng sanh cũng giống như chúng ta-anh ta chỉ mong muốn hạnh phúc và thoát khỏi khổ 
đau. Hơn thế nữa, lòng từ bi là lạc quan. Nó biết là người ta không phải vốn dĩ độc ác, họ có 
thê cải thiện mình và những hành động dễ sợ của họ có thể dùng lại. 


Hãy Hoàn Trả Sự Ác Cảm bằng Sự Tử Tế 


Một cách khác để xử lý cơn giận của chúng ta với “kẻ thù” là làm ngược lại những điều 
chúng ta cảm thây thích làm. Trong khi tâm nóng giận của chúng ta thường muôn trả thù 


7 


bằng cách hại người khác, hãy thay đổi thái độ của chúng ta và thê hiện sự tử tế thì có lợi hơn 
cho chính chúng ta và người khác. Chúng ta có thê tử tê mà không đâu hàng với những yêu 
câu vô lý của những người khác. 


Ngày xửa ngày xưa, một con quái vật yêu cầu được gặp hoàng đề. Bị các vị cận thần của 
hoàng để quở trách, con quái vật xông vào phòng tiếp khách của hoàng để, nơi các quan 
thượng thư đã tập trung, chờ đợi hoàng đề. Các quan thượng thư hoảng sợ và bắt đầu lăng mạ 
con quái vật đề bắt buộc nó rời khỏi phòng. “Mày thật xấu xí!” một người chế giễu thế. “Mày 
thật vô dụng,” một người khác lăng mạ. “Mày thật độc ác,” người thứ ba kết tội. Với mỗi lời 
lăng mạ, con quái vật trở nên to lớn hơn và dữ tợn hơn cho tới khi thân hình kỳ quái và năng 
lượng tiêu cực của nó tràn ngập căn phòng, làm các vị thượng thư hoảng sợ. 


Vào lúc đó, hoàng đế bước vào. Là một người thông thái, ông biết rằng sử dụng lời thô ác 
châm ngòi sự tức giận của một người và ít khi đe dọa được người khác; thật vậy nó thường 
làm anh ta kích động mạnh. Lúc đó, hoàng đề dịu dàng nói với con quái vật, “Bạn được chào 
đón ở đây. Hãy ngồi xuống và dùng trà. Bạn có thích ăn bánh quy không?” Với mỗi lời tử tế, 
con quái vật thu nhỏ lại và bớt đe dọa, cho tới khi anh ta khá ngoan ngoãn và dễ thương. Vào 
lúc đó, hoàng để hỏi anh ta, “Bạn đến đây để nói điều gì với tôi phải không?” và họ đã 
chuyện trò thân mật với nhau. Các vị thượng thư lúc ấy đứng bên cạnh, ngạc nhiên bởi sự 
chuyền hóa của con quái vật và hối hận vì sự ngớ ngần của họ khi phản kháng anh ta. 


Chúng ta cũng cần nói tử tế với những ai chúng ta sợ hãi hay cảm thấy ghê tởm. Như Tớ 
Bài Kệ Chuyên Hóa Suy Nghĩ nói răng: 


Bắt cứ khi nào tôi gặp một người xấu, 

Bị lấn át bởi năng lượng tiêu cực và khổ đau, 
Tôi sẽ ôm lấy người hiếm hoi đó thật quý mến, 
Như thê tôi đã tìm ra một kho tàng quý giá. 


Một sáng nọ, Joe phát hiện là xe hơi của anh, đậu trước nhà anh, bị trầy xước. Sơn trên vết 
trầy giống sơn của xe hơi người hàng xóm của anh, nhưng khi anh hỏi người hàng xóm về 
chuyện đó, người đàn ông già phủ nhận đầy phẫn nộ không dính dáng gì hết. Joe đem xe đi 
sửa, nhưng vài tuần sau đó lại thấy một vết trầy khác cùng màu đó, người hàng xóm lại phủ 
nhận một cách phòng thủ về việc không liên quan gì. Joe không biết phải làm gì nữa. Anh 
không muốn xe hơi của mình liên tục bị làm trầy mà cũng không thích sống cạnh một người 
khó ưa như vậy. 


Thảo luận chuyện đó với vài người bạn vào một buổi tối nọ, anh xin họ cho anh lời khuyên. 
Họ vạch ra nhiều kế hoạch nhưng không có cái nào có vẻ làm vơi đi những cảm giác tiêu cực 
của Joe. Cuối cùng, một người nói rằng, “Sư phụ của chúng ta sẽ làm gì trong tình huỗng 
này?” và một người khác trả lời, “Thầy chúng ta sẽ tặng cho người đàn ông đó một món 
quà.” 


Sau khi lầm bầm một chút, Joe xem xét kỹ lại ý kiến trên và quyết định thử làm vậy. Biết 
người đàn ông lớn tuổi đó là một người mê chơi golf, anh đã mua cho ông ta mấy trái banh 
golf mới và được gói lại làm quà. Người hàng xóm miễn cưỡng mở cửa nhà ông khi Joe bắm 
chuông, nhìn ngờ vực khi Joe mỉm cười chân thành nói là, “Cháu tặng ông món quà này,” và 
đã đóng sầm cửa khi Joe đi khỏi. 


58 


Nửa giờ sau, người đàn ô ông lớn tuổi đó xuất hiện tại cửa của nhà Joe, mặt ông ta hoàn toàn 
thay đổi. Hớn hở, ông ta nói với Joe, “Ông đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc đời ông và Ít có 
hạnh phúc. Cám ơn cháu là người đã góp phần đem hạnh phúc đến cho ông.” 


Một minh họa khác về giá trị của sự thay đổi thái độ của chúng ta và thê hiện sự tử tế khi tôi 
đang hướng dẫn một khóa tu vào cuối tuần của Ngày của Mẹ. Hôm thứ bảy, một cặp Vợ 
chồng đến xin tôi lời khuyên. Họ than phiền là con trai họ mới đây đã ly dị vợ-là người rất 
cay đắng về chuyện chia tay này. Họ sợ răng, con dâu cũ của họ, đề trả thù, sẽ từ chối không 
cho họ quyền được thăm hai đứa cháu nội của họ, mà họ rất thương chúng. Họ đã xem xét 
việc kiện cô ra tòa nếu cần và xin lời khuyên của tôi. Tôi đã đề nghị là, “Trước khi quyết định 
làm gì, trước hết có găng. xả bỏ sự nghĩ ngờ và không thiện ý của ông bà đối với cô ầy. Cô â ấy 
đã bị tổn thương rồi,và nếu ông bà muốn đến tranh cãi với cô, cô ấy sẽ phát hiện ra điều đó từ 
ông bà và sẽ phản ứng lại tương ưng thôi. Ông bà đã biết là sẽ có một cảnh tượng xấu xảy ra, 
và tôi chắc rằng ông bà không muốn cháu nội của mình trải qua nhiều năm của sự đối kháng 
giữa mẹ chúng và ông bà nội chúng.” Cặp vợ chồng đó gật đầu. Họ đồng ý với tôi, nên tôi nói 
tiếp là, “Ông bà có hai đứa cháu nội xinh đẹp là nhờ sự tử tế của con dâu ông bà. Không có 
cô ây, chúng đâu có được sinh ra. Cô â ấy đã nuôi dạy chúng và giúp chúng nên người, và vì tất 
cả điều đó ông bà phải cám ơn cô ấy. Ngày mai là Ngày của Mẹ. Ông bà có thê xem xét việc 
gửi hoa tặng cô ấy và nói là, “Cám ơn con là mẹ của những đứa cháu nội của chúng tôi.” Hãy 
cho cô ấy biết là ông bà trân trọng cô ấy về điều đó, và xem chuyện gì sẽ đến.” 


Cặp vợ chồng ngạc nhiên bởi lời đề nghị, và tôi hy vọng họ làm theo. Tôi đoán là con dâu của 


họ sẽ phản ứng tích cực, nhưng thậm chí nếu cô ấy không như vậy, thái độ của họ đã thay đổi 
và trở nên tích cực hơn với cô, khiên họ thoát khỏi áp lực của ý nghĩ trả đũa. 


S3 


¬- Chương MườiHai  - l 
XÁ BÓ NHỮNG ÁC CẢM VÀ OÁN THỦ 


Đề chuyên hóa cơn giận của chúng ta, chúng ta phải áp dụng những kỹ thuật này cho những 
tình huống thật. Trong thời gian thiền tập hay quán chiếu của chúng ta, chúng ta có thể nhớ 
lại những kinh nghiệm đau thương và xem xét chúng theo quan niệm của những kỹ thuật này. 
Tất cả chúng ta đều có một kho chứa những ác cảm mà chúng ta vẫn nắm giữ đối với người 
khác. Thay vì đè nén chúng, chúng ta có thê lôi chúng ra và chỉnh sửa lại. Bằng cách này, 
chúng ta sẽ có khả năng buông xả sự tôn thương và oán hận kéo dài. Nếu chúng ta không làm 
điều này, chúng ta sẽ năm giữ những ác cảm hàng nhiều năm trời, và đôi khi chết còn mang 
theo chúng. Chúng ta làm chúng ta khốn khổ bằng cách canh giữ một cách cần thận những 
hồi tưởng này, không bao giờ quên được sự tổn thương mà chúng ta tiếp nhận . 


Nắm giữ những ác cảm không đem lại một mục tiêu ích lợi gì. Nó gặm nhắm chúng ta như 
căn bệnh ung thư tinh thần. Người khác đã hại ta một hay hai lần-một số lần cố định-trong 
quá khứ. Tuy nhiên mỗi ngày, khi chúng ta nhớ lại sự tôn thương và trở nên đau khổ hay 
nóng giận vỀ nó, chúng ta lại tự hại chính mình. Theo cách này, nắm giữ những ác cảm trở 
thành một hình thức tuyệt vời của sự tự hành hạ. 


Thêm vào đó, nắm giữ những ác cảm có thể dẫn đến việc chúng ta trả thù người khác. Nếu 
chúng ta thành công trong việc trả thù và khiến ai đó đau đớn đề đáp trả, chúng ta sẽ gặp khó 
khăn trong việc tôn trọng chính chúng ta sau này. Chúng ta không cảm thấy vinh dự như là 
những con người khi chúng ta vui thích trong việc cố tình hại người khác. 


Có thể cần một thời gian mới buông xả được những ác cảm trong tâm mà chúng ta đã năm 
giữ trong nhiều năm. Thay thế sự oán hận theo thói quen bằng sự kiên nhẫn theo thói quen 
cần có thời gian và nỗ lực liên tục. Đương nhiên, phòng ngừa là phương thuốc tốt nhất. Thay 
vì phải xả bỏ sự nóng giận chồng chất theo thời gian, là sáng suốt hơn khi bình tâm chúng ta 
lại và liên lạc với người kia sớm hơn và như thế dừng lại việc nây sinh nhiều hiểu lầm nhau. 
Nếu chúng ta cho phép cơn giận của chúng ta chồng chất theo thời gian, làm thế nào chúng ta 
có thê đỗ lỗi việc nóng giận của chúng ta cho người kia chứ? Chúng ta có trách nhiệm xử lý 
ngay lập tức cơn giận của chúng ta một cách hiệu quả. 


Tránh Nuôi Dưỡng Ác Cảm 


Nhiều gia đình, cũng như nhiều người ở trong những cộng đồng gắn bó với nhau, nỗi trội 
trong việc nắm giữ ác cảm. Tôi biết có một đại gia đình đã mua hai ngôi nhà dành để nghỉ hè 
trên một mảnh đất. Một ngày nọ, những người bà con trong một ngôi nhà cãi lộn với những 
người trong ngôi nhà kia, và những gia đình của họ- gôm cả những ai chưa sinh ra vào thời 
điểm của cuộc cãi lộn đầu tiên-đã không nói chuyện với nhau kế từ dạo đó. Tuy nhiên, họ đến 
ở những ngôi nhà này vào mùa hè để “thư giãn và hưởng thụ”. Nếu chúng ta hỏi những người 
này liệu họ có. muốn con cái của họ hòa hợp với nhau sau khi họ, những bậc cha mẹ, đã qua 
đời, tôi chắc rằng họ sẽ trả lời- là có. Tuy nhiên, hành vi của họ với những người bà con của 
họ đã cho thấy một hình mẫu trái ngược đã xảy ra. Do năm giữ các ác cảm đối với nhau, 
những người này đã gửi thông điệp cho con cái họ là thái độ và hành vi này là chấp nhận 


60 


được. Kết quả là, trong mỗi thê hệ kê tiếp, những người anh em bà con này đã cãi nhau và 
không trò chuyện với nhau nữa. 


Hãy xem xét những ác cảm mà chúng ta lưu giữ hàng năm trời: một sự cố nhỏ đã xảy ra-ai đó 
đã không dự đám cưới hay lễ tang, hay ai đó làm chúng ta xấu hồ trước người khác-và chúng 
ta đã thề là không bao giờ nói chuyện hay giữ lễ độ với người đó nữa. Chúng ta giữ những lời 
thề như vậy một cách hoàn hảo, trong khi chúng ta lại đễ lung lay với những thệ nguyện tránh 
ăn cắp và nói dối khi nó hợp với quyên lợi của chính ta. 


Tương tự như vậy, những ác cảm nào đó và chấp nhận sự tây chay những ai mà chúng ta gần 
gũi được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác trong những nhóm thiểu số di dân và quốc gia 
nhỏ. Một chuyện đùa kế về một Mẹ Bè Trên đã gửi những nữ tu ra ngoài để gây quỹ cho ni 
viện. Khi họ trở về, người gây quỹ thành công nhất được Viện trưởng hỏi làm sao cô làm 
được điều đó. Cô đã trả lời là, “Mẹ Bề Trên ơi, Con xin thú nhận, con đã trở thành một cô gái 
điểm.” Nghe như vậy, Viện trưởng đã ngất xỉiu. Khi bà ấy tỉnh lại, bà hỏi lại, “Con đã trở 
thành ai chứ?” và một nữ tu trẻ hơn đã nói, “một gái điểm.” Viện trưởng thở dài nhẹ nhõm và 
nói là, “Úi chà! Mẹ nghĩ con đã nói là một Người Theo Đạo Tin Lành!” May thay, hiện nay 
sự oán thù giữa Đạo Công Giáo và Đạo Tin Lành đã giảm bót, nhưng chuyện cười đó minh 
họa cho một ác cảm đã ảnh hưởng đến Nền Văn Minh Tây Phương trong nhiều thế kỷ. 


Trong những năm gần đây không một ai đã từng ra tay giết người ở nước trước đây là 
Yugoslavia(Nam Tư), còn sống vào thời điểm nhiều đảng phái khác nhau khởi đầu xung đột 
từ nhiều thế kỷ trước. Sự thảm sát vô số con người đã xảy ra do những ác cảm truyền từ đời 
cha đến đời con trong nhiều thế hệ. Quán chiều về cuộc đời của chính họ, các bậc cha mẹ 
phải nên suy nghĩ cân thận, “Tôi muôn truyền lại điều gì cho con cái của tôi?” Rồi họ nên 
kiểm tra thái độ và hành động của chính họ để xem liệu họ có đang là kiểu mẫu cho điều họ 
thật sự mong muốn con cái họ học được. 


Tìm Hiểu Tại Sao Người Khác Hại Chúng Ta 


Khi ai đó hại chúng ta, thay vì năm giữ ác cảm hay tìm cách trả thù, chúng ta phải hiểu rằng 
họ hại chúng ta vì họ muôn hạnh phúc và tránh đau khổ. Họ có thê sử dụng những phương 
pháp lầm lẫn đề thực hiện điều này, nhưng trong bối cảnh của sự khổ đau và bối rối của chính 
họ, họ chỉ đang tìm kiếm một cách đơn giản để được hạnh phúc. Ngẫm lại cuộc đời của chính 
chúng ta, chúng ta thấy chúng ta đã hành động tương tự như vậy. Đó là, ước mong hạnh phúc 
nhưng cảm giác đau đớn, chúng ta đã sử dụng những phương cách vô ích đã làm hại người 
khác để mưu cầu hạnh phúc. Tất cả chúng ta đã có những chỉ trích cay độc với người khác 
trực tiếp cũng như sau lưng họ, và chúng ta thậm chí còn nói dối trong nỗ lực đưa thông tin 
sai lệch để được hạnh phúc. Nhìn lại những tình huống đó, chúng ta có thê cảm thông cho 
người mà chúng ta đã từng là trong quá khứ khi chúng ta làm điều đó, bởi vì chúng ta biết 
chúng ta đã bị tổn thương nhiều như thế nào vào thời điểm đó. Rồi chúng ta có thể có cùng 
mức độ hiểu biết và thông cảm cho tất cả những ai đã hại chúng ta. 


Người ta làm hại người khác chỉ khi họ bất hạnh. Không có ai thức dậy vào buổi sáng và nói, 
“Hôm nay tôi cảm thấy tuyệt vời làm sao! Tôi nghĩ tôi sẽ ra ngoài và hại ai đó!” Khi chúng ta 
có thể cho phép chúng ta biết được chiều sâu của sự đau đớn và bối rỗi mà những người đã 
hại chúng ta cảm thấy, lòng bi-ước muốn họ thoát khỏi sự khổ đau như vậy- có thê đễ dàng 
phát sinh. Suy nghĩ theo cách này không có nghĩa là tây sạch hay phủ nhận sự hãm hại đã 


61 


được thực hiện. Trái lại, chúng ta thừa nhận nó, nhưng vượt lên sự oán hận chồng chất, bởi vì 
chúng ta biệt răng những ác cảm không có giúp gì cho chúng ta hay người khác hết. 


Hãy Nhớ Lại Sự Tương Đồng của Chúng Ta Với Người Khác 


Đa số những ác cảm của chúng ta liên quan đến những biến cố lớn trong cuộc đời của chúng 
ta, như là bị lạm dụng, bị đánh đập, ly dị, bội tín, hay là lừa gạt tiền bạc. . Những ác cảm cũng 
có thê liên quan đến những người nhận chịu thành kiến về chủng tộc, sắc dân, tôn giáo, giới 
tính, kỳ thị người đồng tính hay là giai cấp. Những sai trái này tồn tại; chúng ta phải xử lý 
chúng. Chúng ta cũng phải xem coi chúng ta phạm những điều này với người khác thế nảo. 
Tôi nhận ra là chúng ta thường để ý một cách tinh tường về những định kiến bất công của 
người khác với chúng ta và mù mờ như thế về những thành kiến của chúng ta với người khác. 
Nếu như lòng từ bi không thúc đây chúng ta từ bỏ những định kiến của chúng ta, việc tìm 
hiểu sự vận hành của nghiệp và quả báo của nó sẽ giúp chúng ta có khả năng thấy rằng mỗi 
lần chúng ta hại người khác về mặt tinh thần, lời nói, hay thể xác, chúng ta thật ra đang mang 
đến sự khổ sở cho chính chúng ta. 


Tuy vậy, không phải tất cả sự oán hận của chúng ta liên quan đến những vấn đề lớn. Đa phần 
nó đính líu đến những sự kiện nhỏ hơn mà chúng ta cụ thể hóa và nắm giữ. Khi chúng ta quán 
chiếu kỹ hơn và trở nên ý thức rõ hơn về điều đang diễn ra trong tâm và trái tim ta, chúng ta 
phát hiện những mức độ oán hận vi tế hơn. Tôi đã phải bật cười khi mà, trong một khóa tu, 
tôi đã nhận ra rằng tôi vẫn không vui với giáo viên dạy lớp hai của tôi bởi vì cô ấy đã không 
cho tôi tham gia vở kịch của lớp. 


Chúng ta có thể không nhận ra rằng chúng ta đang nuôi ác cảm cho tới khi chúng ta để ý là có 
gì đó bên trong chúng ta dội lại khi chúng ta nghe một người nào đó được ca ngợi hay được 
biết là chúng ta hôm nay sẽ gặp anh ta. Thường là, tâm chúng ta nhìn những phản ứng như 
vậy là hợp lẽ vì chúng ta quyết định là người kia thật sự cũng không đáng tin cậy hay có năng 
lực nên chúng ta không nhìn kỹ nó hơn nữa. Chúng ta đơn giản nói với chính mình, “Tôi chỉ 
là không thích người đó!” Tuy nhiên, ngay cả những ác cảm nhỏ thu hẹp trải tim chúng ta và 
làm chúng ta khôn khổ. Nghĩ về nó- chúng ta có thể có nhiều lý do tốt về việc không thích ai 
đó và nhiều người có thê đồng ý với chúng ta-nhưng làm như vậy chúng ta có hạnh phúc hay 
không? 


Chúng ta không cần phải thích tất cả mọi người; họ có những khuynh hướng và tính cách 
khác nhau và chúng ta có thể có những sở thích chung với ai đó hay cảm thấy gần gũi với họ 
hơn là với những người khác. Tuy vậy, chúng ta cân khám phá tại sao chúng ta chặn vài 
người đến với tim chúng ta, cảm thấy khó ưa, ghen tị hay không thoải mái khi ở gần họ, tất cả 
đều góp phần tạo nên cách mà họ như thế, như thể nó không dính dáng gì đến chúng ta và 
cách chúng ta quan sát họ thế nảo. 


Khi chúng ta nhìn bên trong chúng ta, chúng ta có thê tìm thấy nhiều ý kiến và định kiến hơn 
là chúng ta muốn thừa nhận. Chúng ta không cần phải đồng ý hay là thích bất kỳ điều gì 
người khác làm, nhưng phán xét hay thù địch không giúp ích gì cho chúng ta hay người khác 
cả. Khi người khác không làm những việc mà tôi thích, tôi tự nhắc chính mình là “chúng sanh 
làm những việc của chúng sanh”. Nói tóm lại, đây là những chúng sanh. muốn hạnh phúc, 
không muốn đau khổ và bối rối làm thế nào để đạt được điều này, cũng giống như tôi. Giống 
như việc tôi nên dung thứ cho chính tôi, cũng như vậy, tôi nên nhẫn nhịn với họ. 


62 


Khi nhớ rằng mọi người không có ngoại lệ đều mong muốn hạnh phúc và tìm cách thoát khỏi 
đau khổ khiên chúng ta quan tâm đến người khác cho dù chúng ta có thích họ hay không. Khi 
chúng ta nhìn vào tim người khác với sự tỉnh thức này, những ưa ghét và định kiến vụn vặn 
biến mắt. Thay vào đó, chúng ta cảm thấy có một mối liên hệ chung quan trọng với họ, vì 
chúng ta hiểu được gì đó thiết yếu về họ. 


Hơn thế nữa, bằng cách nhớ rằng sự hạnh phúc của chúng ta tùy thuộc vào sự tử tế của người 
khác, những phiền muộn vụn vặn của chúng ta tan biến. Hơn bất cứ thời kỳ nào trong lịch sử 
loài người, chúng ta lệ thuộc vào người khác đối với mọi thứ mà chúng ta sử dụng và tất cả 
những gì mà chúng ta biết. Chúng ta không phải những cá thê độc lập, cô lập, mà sống trong 
môi tương quan với mọi người trên hành tính này. Vì lý do này, cảm kích người khác, đơn 
giản chỉ vì họ là một phần của thế giới mà duy trì sự sống của chúng ta là thích đáng. 


Hãy Tha Thứ Cho Người Khác 


Chừng nào chúng ta còn giữ sự oán hận của chúng ta, chúng ta có thê không bao giờ tha thứ 
người khác và việc không tha thứ này của chúng ta đâu có tổn thương ai khác ngoài chính 
chúng ta. Đề chữa lành sự đau đớn của chúng ta, không còn cách nào khác là xả bỏ sự giận 
dữ của chúng ta và tha thứ cho người khác. Tha thứ đơn giản có nghĩa là chúng ta dừng lại sự 
trói buộc sinh lực của chúng ta vào việc nóng giận một người. Nó không có nghĩa là hành vi 
của họ là chấp nhận được. Chúng ta vẫn có thê đánh giá hành vi như thế là sai, gây tôn hại, 
hay không phù hợp. Tha thứ cũng không có nghĩa là trở nên ngây thơ, để người khác điều 
khiển chúng ta hay là phớt lờ vấn đề. Chúng ta có thê tha thứ cho một người nghiện rượu về 
việc say rượu, nhưng không có nghĩa là chúng ta mong anh ta kế từ đây vẫn tiếp diễn chuyện 
say rượu. Chúng ta có thể tha thứ một người đã nói dối chúng ta, nhưng trong tương lai, nên 
cần trọng kiểm tra lời nói của cô ta. Chúng ta có thể tha thứ cho vị hôn phu về việc ngoại 
tình, nhưng chúng ta không nên phớt lờ những vấn đề đã khiến gây ra hành vi này. 


Chúng ta thường thấy khó khăn để tha thứ lỗi lầm của người khác. Nhưng chúng ta cũng 
phạm lỗi mà. Nhìn vào hành vi của chính chúng ta, chúng ta lưu ý rằng đôi khi chúng ta bị 
những thái độ bực mình nhắn chìm và hành động theo những cách mà sau này chúng ta hối 
tiếc. Chúng ta mong muốn người khác hiểu và tha thứ cho những lỗi lầm của chúng ta-Vậy 
thì tại sao, lại không để chúng ta tha thứ cho lỗi lầm của họ? 


Tự bảo chúng ta rằng chúng ta nên tha thứ cho người khác thì không có ích gì: chúng ta phải 
chủ động áp dụng một liệu pháp. Đề làm việc này, chúng ta phải lôi ra những ác cảm cũ của 
chúng ta và xem xét sự đau đớn của chúng, mà không tua lại trong tâm mình những cuốn 
phim video tự thương hại mình của chúng ta. Sau đó chúng ta nhìn những tình huống cũ theo 
cách nhìn tươi mát bằng cách sử dụng những kỹ thuật khác nhau để làm tan biến sự nóng giận 
như đã nêu trên. Theo cách này, chúng ta sẽ xả bỏ sự thù địch mà chúng ta đã cưu mang trong 
tim chúng ta hàng năm trời. 


Khi người khác xin lỗi chúng ta, chúng ta nên chấp nhận nó và tránh nhai đi nhai lại sai sót 
mà họ đã làm. Nếu chúng ta tiếp tục giữ ác cảm sau khi ai đó đã xin lỗi, chúng ta tự hành hạ 
chính mình, và nếu chúng ta trả thù, chúng ta làm hại họ. Có ích lợi gì không trong cả hai 
cách này? Giáng sự đau khổ lên người khác một cách thù hẳn đâu có thê thay đổi quá khứ. 
Điều này không có nghĩa là khi chấp nhận lỗi lầm của người khác khiến chúng ta thoát khỏi 
ngay lập tức tất cả những hệ lụy của hành vi của cô ta hay anh ta. Tuy thế, nó có thê khiến 
chúng ta xả bỏ sự cay đắng và thù địch. 


63 


Tôi gặp một bà cụ tám mươi tuổi, do tình cờ, phát hiện chồng của bà đã phụ bạc bà trong 
nhiều năm khi con của họ còn nhỏ. Bà cụ đã kể lại chuyện phát hiện này của mình với chồng 
và sự đau đớn khi khám phá ra sự không chung thủy của ông cụ nhiều thập niên sau đó, rồi 
ông cụ thú nhận việc làm sai trái của mình. Bà cụ nói với tôi, “Ban đầu. thật khó cho tôi để tha 
thứ cho ông Ấy; nhưng chúng tôi đã cưới nhau khoảng sáu mươi năm rồi, nên tôi không muốn 
ông ấy khi chết mang theo sự nguyễn rủa của tôi, và tôi cũng không muốn khi chết mang theo 
nó trong tim.” Bà cụ ấy đã buông bỏ sự tốn thương và giận dữ, ông cụ đó xả bỏ sự hồ thẹn 
của ông, rồi họ tiếp tục cùng sống an bình với nhau. 


64 


Chương Mười Ba 
KHI NIÊM TIN BỊ PHÁN BỌỘI 


Sự bội tín là một trải nghiệm về cảm xúc rất đau đớn, mà xảy ra trong nhiều mối quan hệ. 
Chăng hạn như, đối tác của chúng ta hay vị hôn phối của chúng ta từ giã chúng ta. Con cái 
của chúng ta không nhận ra chúng ta yêu thương chúng nhiều bao nhiêu hoặc chúng ta muốn 
giúp đỡ chúng nhiêu bao nhiêu nhưng ngược lại chúng quay lại oán hận chúng ta. Một nhân 
viên mà chúng ta đã huấn luyện không quan tâm răng chúng ta tín nhiệm anh ta và nghỉ việc 
khi chúng ta cần anh ta nhất. Sếp của chúng ta không coi trọng lòng trung thành của chúng ta 
với công ty nên sa thải chúng ta khi ngân sách kỳ tới bị cắt giảm. Một người bạn thân mà 
chúng ta từng chia sẻ những thăng trầm trong cuộc sống trong nhiều năm đột nhiên nói xấu 
chúng ta và vu cáo chúng ta lợi dụng cô ấy. Danh sách còn dài dài. Tất cả chúng ta đã từng 
trải nghiệm cái cảm giác bị người khác phản bội. Tuy vậy, khi nó xảy ' đến với chúng ta, cảm 
giác này quá mạnh đến nỗi chúng ta chắc rằng chưa có ai đã từng bị đối xử thảm hại như vậy 
hay cảm giác tôi tệ như vậy. Chúng ta dễ dàng nhốt mình trong nỗi đau và sự phiền muộn của 
chúng ta, rút lui vào nội tâm hay bùng nỗ ra bên ngoài trong một nỗ lực loại trừ sự đau đớn. 
Tuy nhiên, theo sự thật, mọi người đều trải qua sự bội tín. Kinh nghiệm này của chúng ta đâu 
phải là duy nhất. 


Cũng đau đớn như nhau khi niềm tin của chúng ta bị phản bội, chúng ta ít khi suy ngẫm về 
phần mình khi chúng ta phản bội niềm tin của người khác. Tuy nhiên, nêu mỗi chúng ta đã 
từng trải qua điều này, ai đã gây ra nó? Nếu chúng ta nhìn sâu vào, chúng ta có thể thấy rằng 
mỗi chúng ta cố tình hay vô ý phản bội niêm tin của người khác trong chúng ta. Mặc dầu 
chúng ta nên tránh cảm giác tội lỗi và khinh miệt chính mình vì điều này, nó giúp cho chúng 
ta nguôi ngoai khi thừa nhận là vào lúc chúng ta đang bối rối và khổ sở khi chúng ta tổn 
thương người khác, họ cũng đang bối rối và đau khổ khi họ tổn thương chúng ta. 


Hãy Coi Người Hại Chúng Ta Như Bậc Thầy Tối Thượng của Chúng Ta 


Những giáo huấn của Đức Phật gồm nhiều phương pháp đề xử lý cơn giận và những cảm xúc 
đau thương khác phát sinh khi niêm tin của chúng ta bị phản bội. 7m Bài Kệ Chuyên Hóa 
Suy Nghĩ đê nghị xử lý tình huông này như sau: 


Khi ai đó mà tôi đã giúp đỡ 

Và ai mà tôi đã đặt niềm tin lớn 

Tổn thương tôi rất tệ hại, 

Tôi sẽ thực hành coi người đó như bậc thầy tối thượng của tôi. 


Khi mới đọc, bài kệ này dường như không thể nào thực hành theo được. Khi chúng ta bị tốn 
thương, điều cuối cùng chúng ta muôn làm là xem người kia như bậc thầy tối thượng của 
chúng ta. Thay vì thế, chúng ta thích gièm pha người đó hơn, kế với người khác anh ta độc ác 
và không đáng tin cậy như thế nào. Một số người trong chúng ta giận dữ chửi rủa, tìm cách 
tốn thương người khác nhiều như cô ta đã tổn thương chúng ta. Một số khác trong chúng ta 
chìm ngập trong tuyệt vọng và mặc cảm, bám vào quan điểm của chúng ta rằng thế giới này 
là một nơi thù nghịch không có ai mà chúng ta có thê tin tưởng được. 


65 


Tuy nhiên, khi ai đó phản bội chúng ta, chúng ta có cơ hội để học những bài học thâm thúy 
mà chúng ta có thê đã không nhận ra được. Chẳng hạn như, nếu chúng ta nhìn kỹ vào, chúng 
ta có thê học được rằng mặc dầu chúng ta đã nghĩ rằng chúng ta thật tâm mong người khác 
tốt đẹp, chúng ta có thê đã mong anh ta đáp ứng những yêu cầu của chúng ta. Mong ước 
người khác hạnh phúc được bén rê trong sự quan tâm thật tình; nó tập trung vào người kia. 
Muốn một ai đó đáp ứng nhu cầu của chúng ta dựa trên những ý tưởng cô định về người đó là 
ai và anh ta nên làm gì; nó tập trung về chúng ta. Thái độ "cá nhân chủ nghĩa” này sẽ dẫn 
chúng ta đến sự thất vọng sau đó. Khi chúng ta cuối cùng nhận ra điều này, chúng ta coi 
người mà tốn thương chúng ta là bậc thầy tối thượng của chúng ta, vì anh ta chỉ cho chúng ta 
thấy được những khiếm khuyết của chúng ta, từ đó chúng ta có khả năng điều chỉnh lại. 


Kiểm Tra Những Mong Đợi Không Thật Tế của Chúng Ta 


Đề giải quyết sự tổn thương và nóng giận của chúng ta khi bị bội tín, chúng ta cần thừa nhận 
bất kỳ phiên muộn nào phát sinh. Bằng cách làm như vậy, đôi khi chúng ta sẽ thấy ra những 
mong đợi không thực tế của chúng ta là gì. Chẳng hạn như, mặc dầu chúng ta đã biết là một 
người đã có nhiều vấn đề, chúng ta vẫn hy vọng những chuyện này sẽ biến mắt, đặc biệt khi 
anh ta đã quen biết chúng ta và chúng ta đang giúp đỡ anh ây. Mặc dầu chúng ta nghĩ ngờ ai 
đó đang nói dối, chúng ta đã tự dối mình để tin cô ta bởi vì chúng ta muôn điều mà cô ta nói 
là sự thật. Mặc dầu chúng ta đã biết là nhiều việc xảy ra trong cuộc sống không thể nào kiểm 
soát được, chúng ta cảm thấy như thể nên có ai đó sửa chữa nó sau khi chúng ta than phiền 
với họ về tất cả sự bất công. Hãy đề những quan niệm sai lầm này trồi lên và buông xả chúng 
là bước quan trọng trong sự tăng trưởng tự thân đến từ sự phiền muộn theo một cách lành 
mạnh. 


Tạo ra những mong đợi thực tế là một nghệ thuật khó năm bắt, vì quyết định tại điểm nào mà 
chúng trở nên không thật tế thì khó khăn. Khi chúng ta thuê ai đó làm một việc và anh ta 
đồng ý, chúng ta mong anh ta tuân thủ thỏa thuận này. Tuy nhiên, nếu chúng ta cụ thê hóa 
những kỳ vọng của chúng ta và không chấp nhận những yêu tố có thể phát sinh vượt ngoài 
tầm kiểm soát của chúng ta hay anh ta, chúng ta sẽ gặp rắc. rối. Khi chúng ta nhận ra và 
buông xả tầm nhìn cố chấp của chúng ta, tâm chúng ta sẽ uyên chuyền hơn, và chúng ta có 
khả năng chấp nhận chuyện xảy ra một cách nhã nhặn hơn. 


Hoan Hỷ Với Quá Khứ Tích Cực 


Khi chúng ta chia sẻ những kinh nghiệm tích cực với ai đó và sau đó cảm thấy bị phản bội, 
chúng ta sầằu muộn không phải về tốn thất mà chúng ta đã từng có mà là sự mắt mát về tương 
lai chúng ta đã mơ tưởng, mà bây giờ chúng ta cảm thấy rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra. 
Hiểu ra điều này có thể cực kỳ hữu dụng. Sự hạnh phúc và quý mến mà chúng ta đã chia sẻ 
trong quá khứ không thể bị lấy mắt. Chúng ta đã từng trải qua điều này mà không ưu sầu sự 
mất mát của nó. Thay vì thế, chúng ta đã có những mơ mộng và kỳ vọng về hạnh phúc ở 
tương lai mà bây giờ chúng ta nhận ra sẽ không trở thành hiện thực, nên chúng ta ưu sâu điều 
này. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, có lạ lùng không khi phiền muộn cho điều không và sẽ không 
bao giờ tồn tại, hay nói cách khác là, ưu sầu cho những gì tồn tại chỉ trong ý thức của chúng 
ta, trong sự tưởng tượng của chúng ta? Ở đây chúng ta có thê thấy rõ ràng năng lực của tâm 
chúng ta trong sự tạo ra kinh nghiệm của chúng ta, và từ đó thấy giá trị của sự chuyển hóa 
tâm chúng ta để hoàn chỉnh kinh nghiệm của chúng ta. 


66 


Chúng ta có thể ngăn ngừa chúng ta không bị mắc kẹt trong những cảm giác mất mát và phản 
bội nếu chúng ta hoan hÿ với việc thiện lành mà chúng ta có thê chia sẻ với người khác trong 
quá khứ, thay vì tập trung vào sự khao khát tạo lại nó trong tương lai và thất vọng khi không 
có khả năng làm vậy. Rồi, chúng ta có thê dừng việc bám víu vào người kia và mong ước anh 
ta tốt đẹp trong bắt cứ điều gì anh ta đương đầu. Chúng ta có thể có những lời cầu nguyện cao 
tột rằng cả hai chúng ta đều tiến bộ trên con đường giác ngộ đề cuộc đời của chúng ta trở nên 
có ý nghĩa cho chính chúng ta và người khác. 


Hãy Chấp Nhận rằng Thay Đối là Phố Biến 


Ưu sầu chủ yếu có nghĩa là thích nghi để thay đổi. Mặc dù thay đổi là phổ biến, chúng ta 
thường biết được điều này chỉ qua lý trí. Trong những nơi sâu kín của tâm chúng ta, chúng ta 
năm giữ sự thường hằng và khả năng dự đoán và cảm thấy rằng niềm tin của chúng ta bị phản 
bội khi sự thay đôi mà chúng ta đã không tiên đoán và phê chuẩn lại xảy ra. Chẳng hạn như, 
chúng ta hiểu rằng những mối quan hệ của chúng ta là không bền vững theo bản chất của 
chúng. Mọi thứ phát sinh cũng thay đổi. Do đó, ngay từ đầu, bất kỳ mối quan hệ nào theo bản 
chất của nó thì chắc chắn thay đổi. Không có cách nào khác. Tuy vậy trừ phi chúng ta chấp 
nhận sâu xa điều này, chúng ta sẽ ngạc nhiên khi điều này xảy ra. 


Là những người thực hành theo đạo Phật, Theresa và David đã thảo luận về sự không thẻ tiên 
đoán được của luân hồi, mặc dầu họ chưa bao giờ đoán được nó sẽ thê hiện theo cách của nó 
trong tình bạn của họ. Họ vui vẻ làm bạn với nhau, đặc biệt là khi bàn về Giáo Pháp làm 
phong phú cho sự thực hành của hai người họ. Tuy nhiên, như sẽ xảy ra, một ngày nọ, bản 
ngã của họ nỗi lên MS lẫy nhau, những điều đau lòng bị nói tới nói lui, và cả hai người họ 
đều cảm thấy bị tổn thương, hiểu lầm, và nóng giận. Vào lúc đó, Theresa đã viết thư cho 
David: 


“Tình bạn của chúng ta đã và đang nảy nở và có lợi cho cả hai bên. Tuy thế, vì cả hai chúng 
ta vẫn còn có những hạt giống nhằm lẫn và nóng giận trong tâm của chúng ta, nên chắc chắn 
rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ cãi nhau. Trước đây chúng ta đã thảo luận những vẫn đề cá 
nhân chúng ta liên quan đến nóng giận và cảm thấy gần nhau hơn nhờ nó. Bây giờ sự nóng 
giận của chúng ta đang nhắm vào chính mỗi chúng ta, chúng ta cần vượt lên những cảm xúc 
của sự phản bội và xử lý sự thay đổi này theo tỉnh thần xây dựng. Tôi đã được nghe là ai đó 
không thật sự trở thành bạn bè của bạn cho đến khi bạn đã phân giải được ít nhất là ba cuộc 
tranh cãi một cách thỏa đáng. Nên đây là cơ hội của chúng ta. 


“Cá hai chúng ta đều mong muốn hạnh phúc và không ai trong chúng ta muốn đau khổ. Tôi 
biết, và tin rằng bạn cũng vậy, rằng cả hai chúng ta đều muốn người kia hạnh phúc, và không 
a1 trong chúng ta muốn người kia đau khô. Tuy thế, bởi vì chúng ta đang chịu sự ảnh hưởng 
của sỉ mê, sự hiệu lầm này đã xảy ra. Trong chốc lát, bạn đã muốn bày tỏ những lời bạn nói, 
hay đơn giản là tôi có thê hiểu nhằm bạn do những cái nút của tôi. Điều này cũng ứng dụng 
đối với sự lắng nghe của bạn về những gì tôi đã nói. Nó gần như không quan trọng ai muôn 
bày tỏ điều gì. Mỗi chúng ta đã diễn giải lời nói của người kia theo cách làm chúng ta tốn 
thương và giận dữ. Cả hai chúng ta phải làm việc với chính chúng ta để đem sự nhẹ nhàng 
đến cho tâm chúng ta. Nhưng tôi tự tin rằng do quyền năng của Giáo Pháp và sự chân thành 
của chúng ta với nó, cả hai chúng ta sẽ trưởng thành từ kinh nghiệm này và điều gì mà ban 
đầu dường như chia rẽ chúng ta, cuối cùng, sẽ giúp chúng ta có khả năng đối chọi với những 
thói quen cũ và trưởng thành theo những cách có lợi.” 


67 


Khi đọc thư này, David cảm nhận được điều mà Theresa đã muốn gởi găm khi cô viết nó-là 
một nền tảng mạnh mẽ cho tình bạn tồn tại và cả hai người họ đã có phẩm hạnh đề thừa nhận, 
chịu trách nhiệm, và chỉnh sửa điều họ đã ĐÓp phần cho sự bất hòa đó. Đến đúng thời điểm, 
bằng cách tu sửa chính mình, lắng nghe kỹ lẫn nhau, và đối thoại tốt, họ đã có khả năng giải 
quyết được mọi chuyện. Điều có thê tồn tại là một sự bội tín đau đớn đã trở thành điều kiện 
cho sự trưởng thành cá nhân và củng cô mối quan hệ của họ. 


Nhận Ra Bản Chất Của Luân Hồi 


Thật có ích khi nhận ra rằng bị ai đó làm chúng ta thất vọng là một phần của bản chất của sự 
luân hồi. Khổ đau và thất vọng là điều chắc chắn xảy ra vì chúng ta chịu ảnh hưởng của 
những thái độ bực bội, những cảm xúc tiêu cực, và nghiệp. Tại sao ngạc nhiên khi chúng như 
vậy? Ý thức về bản chất của sự luân hồi theo cách này sẽ thúc đây chúng ta loại trừ được 
những nguyên nhân của nó bằng cách thực hành Pháp Phật. 


Trong khi đó, chúng ta có thê nhận ra rằng người khác cũng chịu ảnh hưởng của những thái 
độ bực bội và cảm xúc tiêu cực như chúng ta. Tại sao chúng ta trông mong những chúng sanh 
bình thường như chúng ta liên tục tử tế và trong sáng trong động cơ và hành động của họ? 
Họ, như chúng ta, thường bị nhấn chìm bởi định kiến, sự phán xét sai lầm, sợ hãi và tham 
lam. Khi họ nói hay làm gì mà tôn thương chúng ta, họ làm vậy bởi vì họ đang khổ sở. 


Xả bỏ những kỳ vọng và nhận ra bản chất của luân hồi không đưa đến việc trở nên yếm thế. 
Suy nghĩ một cách nhạo báng là, “Tôi không thể trông mong điều gì từ ai hết” thì không phải 
là một thái độ thực tế hay luân lý để giúp chúng ta trên con đường giác ngộ! Mặc dù người 
khác đã làm chúng ta thất vọng, chúng ta có thể vẫn ước mong răng tâm họ sẽ sáng suốt hơn 
và hành động của họ sẽ phù hợp hơn trong tương lai. Người đó vân có khả năng thành Phật, 
và chúng ta cầu nguyện rằng cô ấy sẽ có khả năng thực chứng được nó. Theo cách đó, tâm 
chúng ta vẫn lạc quan và hy vọng về tương lai. 


Hãy Xem Xét Tình Huống theo Quan Điểm Rộng Mở Hơn 


Chúng ta cần đặt sự đau khổ của chúng ta trong một bối cảnh. Chúng ta thường cảm thấy 
răng phản bội niềm tin của chúng ta là bất công. “Thế giới nên đối xử tốt hơn với tôi!” thái độ 
chấp ngã của chúng ta nói vậy. Tuy nhiên, nêu chúng ta so sánh sự bất công mà chúng ta chịu 
đựng với sự bất công mà những người khác trên thế giới này chịu đựng, thì những điều từng 
trải của chúng ta tương đối nhỏ thôi. Đa phần chúng ta không phải là những người tị nạn do 
hoàn cảnh chính trị vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Chúng ta không nằm trong danh 
sách tử hình cho những tội mà chúng ta không phạm. Chúng ta không bị hành hình hay bị 
nhốt trong trại tập trung. Nhìn lại tình huống của chúng ta theo quan điểm rộng lớn hơn này, 
tâm chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn và có khả năng chịu đựng đau khổ nhiều hơn. Hắn nhiên 
là, chúng ta vẫn phản đối sự bất công, nhưng chúng ta làm như thê với lòng từ bi vượt ra khỏi 
sự nóng giận chấp ngã. 


Xem xét điều không hài lòng và không mong đợi về tình huống mà chúng ta đang trải qua 
như là kết quả của nghiệp báo của riêng chúng ta giúp tâm chúng ta bình thản. Trách cứ 
người khác cho sự khô đau của chúng ta là đường cùng, vì chúng ta không bao giờ kiểm soát 
được hành vi của người khác. Thay vì tiêu hao năng lượng của chúng ta bằng cách nghĩ rằng 
hạnh phúc của chúng ta tùy thuộc vào người khác, chúng ta có thể xem những hành động đã 
tạo ra trước kia của chúng ta mới thật là nguyên nhân khiến chúng ta đang ở trong tình huỗng 


68 


này. Người ta phản bội niềm tin của chúng ta và tốn thương chúng ta bởi vì chúng ta đã làm 
vậy đối với người khác trong đời này hay trong những đời trước. Ban đầu chúng ta có thể 
không thích nghe điều này, nhưng khi chúng ta suy nghĩ về nó, ai trong chúng ta đã không có 
tình làm tốn thương những cảm xúc của người khác? Vì tất cả chúng ta đều đã làm, tại sao 
chúng ta ngạc nhiên khi chúng ta nhận lại cái mà chúng ta đã cho người khác? Quan điểm 
này làm chúng ta mạnh mẽ hơn, bởi vì nếu những hành động gây hại của chúng ta trong quá 
khứ dẫn đến kết quả cho những tình huống khó khăn hiện tại của chúng ta, thì những hành 
động hiện tại của chúng ta-mà chúng ta có thể chọn lựa để làm tích cực-có thể dẫn đến một 
tương lai hạnh phúc. 


Từ quan điểm rộng hơn bao gồm những kiếp sống trước, chúng ta có thể thậm chí hoan hỷ 
rằng sự khó khăn hiện tại đã xảy ra, vì bây giờ dấu vét nghiệp bắt thiện gây ra nó đã được tiêu 
tan và không còn che mờ tâm chúng ta nữa. Chúng ta có thể hoan hỷ là dấu vết nghiệp này đã 
không chín muồi trong một kết quả thậm chí còn nghiêm trọng hơn. 


69 


Chương Mười Bốn 
CON RAN GHEN TỊ 


Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ nhất, Gedundrup, đã nói rằng: 


BỊ gắn chặt với lỗ hồng tăm tối của si mê, 

Nó không thể chịu được khi nhìn thấy sự giàu có và giỏi giang của người khác, 
Nhưng nhanh chóng phủ ngập họ với chất độc hung ác của nó, 

Con răn ghen tị- hãy cứu chúng con khỏi hiểm nguy này! 


Một hình thức của nóng giận, ghen tị thật sự như một con rắn độc. Nó là một yêu. tố tỉnh thần 
mà, vượt ngoài sự dính mặc để được kính trọng và tích lũy tài sản, không thể chịu được 
những thứ tốt đẹp mà người khác có. 


Giống như một con rắn, ghen tị thì xảo trá, uỗn lượng vào những nơi mà chúng ta không thể 
nghi ngờ. Trong khi chúng ta thường ghen tỊ với của cải, quan hệ, hay địa vị của người khác, 
chúng ta cũng có thể ghen tức với những phẩm chất tốt đẹp của họ, chăng hạn như kỹ năng 
của họ trong bóng rổ hay vi tính. Tâm chen tức có thể theo chúng ta vào sự tu tập của chúng 
ta. Chúng ta có thể bực tức ai đó có thê ngồi thiền lâu hơn chúng ta, đã tham dự nhiều khóa tu 
hơn, đã có mối quan hệ thân thiết hơn với vị thầy, hay là có nhiều trải nghiệm tâm linh siêu 
phàm hơn chúng ta. Chúng ta có thê ghen tị ai đó có vẻ đức hạnh hay có những ảnh hưởng 
tích cực nhiều hơn với người khác hơn chúng ta, và tìm cách bôi nhọ anh ta và khiến người 
khác mắt niềm tin vào anh ta. 


Hãy Xem Xét Những Bắt Lợi của Ghen Tị 


Đức Thế Tôn đã dạy nhiều cách khác nhau đề chế ngự con rắn ghen tị. Đầu tiên, nhìn thấy TÕ 
những bắt lợi của ghen tị cho chúng ta động lực để từ bỏ nó, vì vậy loại trừ được sự khổ đau 
của chính chúng ta và ngăn chúng ta giáng khổ đau lên người khác. Dưới ảnh hưởng của 
ghen tỊ, tâm chúng ta trong tình trạng rôi loạn-chúng ta sợ là người khác sẽ có được những 
thứ chúng ta muốn-và đôi khi chúng ta không thể ăn ngon hay ngủ yên được. Những phẩm 
chất tốt đẹp của riêng chúng ta bị phớt lờ và cạn kiệt khi chúng ta tìm cách bác bỏ hay phá 
hoại tài năng, sự thành công, hay sự may mắn của người khác. Bằng cách này, tình bạn của 
chúng ta bị hủy hoại, vì chúng ta vu khống, bôi nhọ và đàm tiếu về người khác. Sự hạnh phúc 
của người khác bị hủy hoại và họ bị tốn thương; các bên vô tội bị lôi kéo vào bè phái trong 
cuộc xung đột xảy ra sau đó. Những hành động của chúng ta gieo những hạt giống nghiệp bất 
thiện trong dòng tâm thức của chúng ta, tạo ra những nguyên nhân cho việc chúng ta gặp phải 
những khó khăn trong những kiếp sống tương lai và che mờ tâm chúng ta đến nỗi chúng ta 
không đạt được những thực chứng trên con đường giác ngộ. Nói tóm lại, ghen tị ngăn trở tất 
cả những hạnh phúc thế gian và tâm linh đến với chúng ta. 


Vào lúc này hay lúc khác, mỗi chúng ta đã và đang bị chỉ phối bởi sự ghen tị mà tìm cách hại 
người khác. Chúng ta biết được từ kinh nghiệm của chúng ta rằng cảm xúc đó đau đớn như 
thế nào, ngay cả khi chúng ta không thê hiện ra bằng cách tấn công ai đó bằng thể xác hay lời 
nói. Thậm chí còn đau đớn hơn khi nó kích động chúng ta phá hoại hạnh phúc của người 


70 


khác hay vui sướng với sự bất hạnh của cô ta. Bằng cách tán dương hay gây ra sự đau đớn 
cho người khác, chúng ta từ bỏ sự tự-tôn trọng chính chúng ta. Như Ngài Shantideva đã nói: 


Thậm chí nếu kẻ thù của bạn #ặp phải bất hạnh 

Thì có gì để mà bạn vui sướng về điều đó? 

Ước mong thuần túy của bạn (cho anh ta bị tồn thương) 
Đã không khiến anh ta bị tổn thương. 


Và thậm chí nếu anh ta đau khổ như bạn đã mong ước, 
Thì có gì để mà bạn vui sướng về điều đó? 

Nếu như bạn nói là, “Vì tôi sẽ được thỏa mãn,” 

Làm sao có thể có điều gì đáng chê trách hơn điều đó? 


Jason đã ghen tị với em gái của anh ta là người mà, trong mắt anh ta, thành công hơn anh. 
Anh ta liên tục hạ bệ cô và cố gắng chứng tỏ khả năng của mình, đặc biệt vào những dịp họp 
mặt gia đình. Điều này làm cô em hồ thẹn, làm người khác không còn tôn trọng anh ta và phá 
hoại sự hòa hợp của gia đình. Anh ta đã lên tới một mức mà khi sự ghen tị quá cùng cực đến 
nỗi anh ta phải thừa nhận sự đau khổ của anh ta và quyết định thay đổi. Anh ta dừng việc so 
sánh mình với em gái mình, và nhận ra rằng mỗi người họ đều có những tài năng riêng, nên 
anh ta đã tập trung vào việc phát huy những tài năng của anh. 


Sự ghen tị không đem đến cho chúng ta điều mà chúng ta mong ước. Chăng hạn như, cho dù 
đối thủ của chúng ta có một quan hệ tuyệt vời hay không thì không thay đổi được sự thật là 
chúng ta không có một mối quan hệ như vậy. Kỹ năng trượt tuyết của chúng ta vẫn như vậy 
cho dù có ai đó giỏi hơn hay đở hơn chúng ta. Khi chúng ta quán chiếu sâu xa theo cách này, 
chúng ta thấy rằng ghen tị không có cơ sở hợp lý. So sánh chúng ta với người khác với một 
tâm ghen tị chỉ làm chúng ta khổ sở. Như Shantideva đã nói: 


Có liên quan gì chứ nếu đối thủ của tôi được ban cho cái gì đó hay không? 
Cho dù anh ta có được nó 

Hay là nó còn ở trong nhà của người thí chủ, 

Trong cả hai trường hợp này, tôi đâu có nhận được øì. 


Thay Đối Động Lực Của Chúng Ta Thành Ước Muốn Người Khác được 
Hạnh Phúc 


Nhận ra rằng sự ghen tị đi ngược với ước mong được hạnh phúc của chúng ta, thúc đây chúng 
ta thay đổi cách nhìn của chúng ta. Trong trường hợp trên, Jason đã bắt đầu ý thức để thay 
đổi động lực của anh ta từ chỗ anh phải chứng tỏ mình giỏi giang thành chuyền sang giúp đỡ 
người khác một cách tự nguyện. Khi định hướng của anh thay đổi, thì hành vi của anh cũng 
tương ưng, đã làm cho mọi người trong gia đình được hạnh phúc. 


Trong khi tất cả chúng ta đều mong muốn được hạnh phúc, tâm chúng ta thường ngăn trở 
chính nó được hạnh phúc. Chăng hạn như, chúng ta không thê chịu nỗi khi người khác được 
khen ngợi và thay vì vậy lại thèm khát được sự tán thưởng cho chính chúng ta. Shantideva đã 
nói rằng: 


Khi người ta mô tả những phẩm chất tốt đẹp của riêng tôi 


#Ị 


Tôi muốn người khác cũng được hạnh phúc. 
Nhưng khi họ mô tả những phâm chât tôt đẹp của người khác 
Tôi không ước mong chính tôi được hạnh phúc. 


Chúng ta thường nói là, đặc biệt trong những tắm thiệp chào mừng giáng sinh hay năm mới, 
“Mong sao cho tất cả mọi người được hạnh phúc.” Do đó, chúng ta nên hài lòng khi người 
khác được khen ngợi, tôn vinh, hay giàu có, cụ thể nếu chúng ta đã không phải dùng năng 
lượng nào để mang đến hạnh phúc cho họ. Nhưng đôi khi, trái ngược với ước mong của 
chúng ta cho hòa bình và hạnh phúc trên Trái Đất này, ngay khi một người khác có một chút 
may mắn, chúng ta không thể chịu đựng được nó! Trong những tình huống trên, chúng ta cần 
nhắc nhở chính chúng ta về ước muốn thật sự của chúng ta và từ bỏ sự ghen tị làm chúng ta 
bất hạnh khi mong ước của người khác được thực hiện. 


Đừng Ghen Tị Điều Không ĐÐem Đến Hạnh Phúc Lâu Dài (Hay Ngay Cả 
Khi Nó Đem Đên) 


Những thứ mà chúng ta ghen tị với người khác không mang đến hạnh phúc vĩnh hằng. Thậm 
chí người giàu nhất hay nồi tiếng nhất trong xã hội của chúng ta vẫn phải già, bệnh, rồi cuối 
cùng chết đi. Họ không thê tìm được sự bảo vệ cho của cải, sự nỗi tiếng, hay phẩm chất tốt 
của họ, họ cũng không thê đem theo những thứ này với họ khi chết. Hơn thế, họ có nhiều vấn 
đề mà người khác không có. Chẳng hạn như, trong khi người khác có tự do đi đạo trong công 
viên với gia đình họ, những ngôi sao điện ảnh và những tỷ phú ở trong tình trạng ân danh nên 
không thê làm điều này. Sợ rằng con cái họ sẽ bị bắt cóc, họ không thê gửi con họ đến trường 
học. Nếu chúng ta đã có cơ hội nói chuyện với những người mà chúng ta đã ghen tị, chúng ta 
sẽ sớm nghe được những vấn đề của họ và nhận ra rằng họ không thật sự hạnh phúc hơn 
chúng ta đâu. 


Liệu pháp nào chúng ta có thể áp dụng khi chúng ta ghen tị với những người đã giác ngộ, mà 
đem đến hạnh phúc vĩnh hằng? Chúng ta có thể hỏi chính chúng ta có ích gì nêu muốn họ bị 
lấy mất những chứng ngộ? Người mà biểu lộ lòng từ và lòng bi để làm việc cho lợi ích của tất 
cả chúng sanh, gồm cả chúng ta, nên khi ghen tị về trái tim nhân ái, sự hào phóng và trí tuệ 
của họ, chúng ta hại chính chúng ta. Nó mang đến hạnh phúc cho chúng ta, cũng như cho họ, 
khi hoan hỷ với những thành quả của họ. 


Hãy Hoan Hỷ Khi Người Khác Giỏi Giang Hơn Chúng Ta 


Hạnh phúc khi người khác giỏi hơn chúng ta là một liệu pháp tuyệt vời cho ghen tị. Trong khi 
chúng ta thường muốn là người giỏi nhất, chúng ta phải thừa nhận là nêu chúng ta đã người 
ĐIỎI nhất, chỉ với những khả năng hiện tại của chúng ta, thì thế giới này sẽ thiếu sót rất lớn. 
Chẳng hạn như, nêu tôi đã là người giỏi nhất mà thế giới này phải dâng tặng, chúng ta sẽ 
không có điện, sửa Ống nước, xe hơi, máy vi tính, hay thậm chí lương thực, vì tôi đâu có biết 
gì về cách làm sao sản xuất ra những thứ này. Vì mọi thứ tôi sử dụng và tận hưởng trong 
cuộc sông này phụ thuộc vào những kỹ năng của người khác, tôi vui mừng là họ có những tài 
năng đó và sử dụng chúng khéo léo. 


Ngoài ra, thậm chí ngay trong lĩnh vực chuyên môn của chúng ta, chúng ta có thể hoan hỷ 
nêu người khác hiêu biệt hơn và có năng lực hơn chúng ta. Đê họ dạy chúng ta, chúng ta có 


72 


thể dễ dàng tiến bộ hơn, và những khả năng riêng của chúng ta được khuyên khích. Do đó, 
hoan hỷ với những khả năng và thành công của người khác là thích đáng. 


Cũng vậy, hoan hỷ với những khả năng của người khác khiến chúng ta không bị áp lực là 
“người giỏi nhất”, một mục tiêu mà ngày càng khó đạt và giữ vững trong thời đại thông tin 
nhanh chóng này. Trước kia, mỗi làng xóm chẳng hạn, có “ca sĩ giỏi nhất” và “thợ mộc giỏi 
nhất” của riêng họ. Hiện nay tất cả những người “giỏi nhất” thi tài với nhau để nỗi tiếng thế 
giới. Do đó, chỉ có vài người được chọn và thần tượng hóa nên sự nỗi tiếng của họ ngắn ngủi 
hơn bao giờ hết, với quá nhiều người mới liên tục tham gia cuộc thì tài. 


Hơn thế nữa, chúng ta sẽ phải thừa nhận là nêu chúng ta đã là người giỏi nhất với chỉ những 
kỹ năng hiện tại của chúng ta, hay thậm chí với những khả năng của chúng ta bỗng nhiên 
vượt lên khả năng của những ai mà chúng ta hiện đang ghen tị, thì chúng ta vẫn không có 
được hạnh phúc lâu dài. Chúng ta sẽ đầy âu lo với việc duy trì vị thế đó, luôn luôn ý thức 
rằng một ngày kia chúng ta sẽ phải từ bỏ nó bởi vì mọi thứ đều thay đổi. Suy nghĩ theo cách 
này có thê giúp chúng ta xả bỏ sự ghen tị và hoan hỷ với tài năng của những người khác cho 
tất cả những gì họ hiện đang đóng góp. 


Hoan Hÿ Với Sự May Mắn và Những Phẩm Chất Tuyệt Vời Của Người 
Khác 


Hoan hý là một thái độ trân trọng và thưởng lãm hạnh phúc, tài năng, sự giảu có, kiến thức, 
kỹ năng, và đức hạnh của người khác. Trong khi ghen tị không thể chịu đựng được sự may 
mắn và phẩm chất tuyệt vời của người khác, hoan hỷ lại trân trọng chúng, nên nó khiến tâm 
chúng ta tràn ngập niêm vui. Đương nhiên, khi chúng ta ở trong nôi thống khổ của ghen tị, 
chúng ta phải nỗ lực mở rộng tâm chúng ta và hoan hỷ, và nếu chúng ta làm thế, nhiều lợi ích 
sẽ được tăng trưởng. 


Chẳng hạn như, một học trò đã kế tôi nghe chuyện nhìn thấy người bạn trai mới của cô bạn 
gái cũ của anh ta trong siêu thị. Lúc đầu, Phil có gắng phớt lờ anh ta và bỏ đi, nhưng nhớ lại 
Tắng Sự thiền tập về hoan hỷ còn non nớt của mình trong một khóa tu gần đây, anh ta quyết 
định tiễn đến gặp anh kia. Trước khi làm vậy, Phil quán chiếu rằng anh ta và JïlI đã chia tay 
vì, đù cho họ quan tâm nhiều về nhau như thế nào đi nữa, họ đã không thê giải quyết được 
những khác biệt trong lỗi sống và niềm tin. Rồi anh ta hoan hỷ trong tâm rằng Jill và Dave sẽ 
có hạnh phúc và ước mong họ tốt đẹp, cho dù mối quan hệ của họ có dải lâu hay không. Điều 
này giúp cho anh ta tự giới thiệu mình với Dave, và hai người đàn ông đã tán gầu vê thê thao 
một lúc. Trong khi làm như vậy, trong tâm của Phil tiếp tục hoan hỉ không chỉ với sự hạnh 
phúc của Jil và Dave mà còn với sự hạnh phúc của tất cả cặp đôi hòa hợp. Sau khi rời khỏi 
siêu thị, Phil ngồi trong xe hơi và thích thú cảm giác tốt đẹp trong lòng anh ta. Anh ta ngạc 
nhiên bởi khả năng buông bỏ ác cảm và chuyền đổi tình huống đó của mình. 


Các bậc thánh giả vĩ đại nói rằng hoan hỷ với đức hạnh của người khác là cách một người 
lười nhác tạo ra những khả năng tích cực và có một tâm hồn hạnh phúc. Tại sao? Bởi vì nếu 
không cần phải tự mình làm những hành động tuyệt vời, chúng ta chỉ cho phép chúng ta hạnh 
phúc khi người khác làm chúng. Đương nhiên là, đây không phải là cớ cho chúng ta không cố 
sức. Chúng ta nên góp phần cho sự an lạc của thế giới, và bằng cách làm chúng ta ngưỡng mộ 
những gì có tính cách xây dựng, sự hoan hỷ làm tăng trưởng khuynh hướng của chúng ta 
muốn làm điều đó. 


73 


Sự chú tâm của con người thường đặt vào chuyện sai sót khiến cho họ rơi vào sự thất VỌNE. 
Bị tấn công tới tấp bởi tin tức, mà thường chủ yếu tường thuật về những xung đột và những 
thảm họa, người ta quên đi sự tử tế liên tục mà con người bày tỏ cho nhau. Thiền tập về hoan 
hỷ là một liệu pháp cho việc này. Nó dễ thực hiện và có thể được thực hiện bất cứ nơi đâu. 
Chẳng hạn như, khi chúng ta đang đứng xếp hàng ở một ngân hàng, chúng ta có thể hoan hỷ 
với của cải-cho dù to lớn như thế nào-mà người khác có, và đồng thời cầu nguyện là của cải 
gia tăng và được phân phối công bằng hơn. Trong khi đợi ở văn phòng nha sĩ, chúng ta có thể 
hoan hỷ với sự tử tế của tất cả các nha sĩ và sự giúp đỡ mà người ta nhận được từ họ, cũng 
cầu nguyện răng mọi người có vấn đề về răng có được sự giúp đỡ mà anh ta cần. Khi nghe ai 
đó nhận được giải thưởng xuất sắc, chúng ta có thể hài lòng với tài năng của họ và sự công 
nhận của người khác dành cho họ. Khi đồng nghiệp của chúng ta nghỉ phép, chúng ta có thê 
hoan hỷ là họ sẽ có cơ hội thư giãn và tận hưởng chính họ. Tương tự vậy, chúng ta có thể tán 
thưởng những ai có kỷ luật hơn chúng ta trong việc thực hành thiền tập hằng ngày của họ. 
Chúng ta có thê hạnh phúc với sự hào phóng của người khác, cho dù chúng ta có là người 
nhận nó hay không, và chúng ta có thể trân trọng hạnh kiên nhẫn, sự bao dung và tâm mở 
rộng của người khác trong những tình huống mà chúng ta thấy khó khăn. Khi ai đó giải quyết 
được một vân đề mà chúng ta không thể, chúng ta có thể chúc mừng kiến thức và kỹ năng 
của cô ấy, và khi chúng ta thấy người khác hạnh phúc, chúng ta có thể vui lây. 


Khi chú tâm, chúng ta sẽ tìm thấy nhiều tình huống hơn mỗi ngày mà chúng ta có thê thực 
hành sự hoan hý. Bằng cách mỗi ngày ghi chú lại trong tâm chúng ta về sự vui thú của chúng 
ta VỚI SỰ may mắn, an lạc, đức hạnh, và phẩm chất tuyệt vời của những người khác, chúng ta 
sẽ trở nên vui vẻ. Ngoài ra, thái độ tính thần tích cực này sẽ chuyên hóa những hành động và 
lời nói của chúng ta, để mà chúng ta khen ngợi người khác và chúc mừng họ. Điều này, kế 
đến, sẽ chuyên hóa mối quan hệ của chúng ta với những ai mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày. 
Hơn thế nữa, dòng tâm thức của chúng ta sẽ được phong phú bằng một tài sản của năng 
lượng tích cực, mà sẽ nâng cao sự thực hành tâm linh của chúng ta và làm chúng ta dễ nhận 
ra những bước đi của con đường giác ngộ. Tóm lại là, chỉ có điều tốt, chứ không có hại, sẽ 
đến từ việc từ bỏ sự ghen tị và thay thê băng sự hoan hỷ. 


74 


: Chương Mười Lãm - 
NÓNG GIẬN VỚI CHÍNH MÌNH 


Đôi khi chúng ta trở nên giận dữ với chính mình, tự trách mình không có năng lực hay khó 
ưa. Điều này thường dẫn đến sự chán nản và tự ghét chính mình hơn. Trong khi nhận ra lỗi 
lầm và nhược điểm của chính mình là thông minh, chúng ta không cần phải ghét chính chúng 
ta vì có chúng. Chúng ta là những chúng sanh-giống như tất cả mọi người khác- bị mắc kẹt 
trong luân hồi do những thái độ bực bội, cảm xúc tiêu cực, và nghiệp của chúng ta. Đương 
nhiên là chúng ta không hoàn hảo. Chúng ta có những điểm yêu, nhưng chúng ta không cần 
nhận dạng chúng quá mạnh. Chúng đâu phải là cá tính của chúng ta; chúng không phải là một 
phần vốn sẵn có của chúng ta. Bằng cách quán chiếu theo cách này, chúng ta có thể trở nên 
kiên nhẫn hơn với chính mình và vẫn có động lực đề thay đổi. 


Dành Lòng Từ và Lòng Bi Cho Chính Chúng Ta 


Lòng từ là sự mong ước cho chúng sanh được hạnh phúc và những nguyên nhân tạo ra nó và 
lòng bi là ước muốn cho họ thoát khỏi khổ đau và những nguyên nhân của nó. Bởi vì, chúng 
ta cũng là những chúng sanh, lòng từ và lòng bị của chúng ta phải bao phủ chúng ta cũng như 
người khác. Những chữ Tây Tạng được dịch ra như lòng từ và lòng bi, không giống như 
những chữ tiếng Anh, hàm ý là có những tình cảm này với chúng ta cũng như những người 
khác. 


Tuy nhiên, nhiều người lẫn lộn việc yêu thương chính họ với tính ích kỷ. Sự nhằm lẫn này 
thể hiện trong hai cách hoàn toàn khác nhau. Một số người, nghĩ rằng tính ích kỷ là xấu xa và 
muốn tránh nó, cũng như không còn yêu thương chính họ nữa. Họ đánh giá thấp bản thân 
mình, cảm thấy tội lỗi nếu họ quá hạnh phúc, và chối bỏ những niềm vui cho chính họ. Theo 
lăng kính Đạo Phật, sự thiếu tự tin và cái kiểu của sự tự phủ nhận mình này cũng bị mắc kẹt 
trong chấp ngã cũng như sự kiêu ngạo vậy, bởi vì tất cả chúng đánh giá vượt quá tầm quan 
trọng của bản ngã và tập trung vào nó một cách không lành mạnh. 


Một số người khác, nghĩ rằng yêu thương mình là tốt, lại rơi vào cực đoan của sự chiều 
chuộng mình và tính ích kỷ. Để thể hiện tình thương cho chính mình của họ, họ nói rằng, ví 
dụ như, “Tôi sẽ mua cho mình một món quà”. Khi áo khoác của chúng ta bị rách, chúng ta có 
thể cần mua cho mình một áo khoác mới, Đây không phải là chiều ý ý mình. Tuy nhiên, đôi khi 

“mua cho mình một món quà” thì tràn ngập với bản ngã. “Tôi muốn cái áo khoác đắt tiền này 
để tôi cảm thấy vui” .Trong ví dụ này, chúng ta không chỉ chăm sóc chúng ta mà còn đang tự 
nuông chiều mình. Những hoạt động được thực hiện với thái độ này không thật sự làm chúng 
ta hạnh phúc; bởi vì tâm chúng ta tập trung chỉ vào niềm vui nhất thời của riêng mình. 


Vậy làm thế nào chúng ta phân biệt đúng đắn giữa sự yêu quý bản thân mình với ích kỷ? Ích 
kỷ theo Đạo Phật có nghĩa là sự chấp ngã và sự chỉ lo cho mình mà thôi-nghĩa là, nghĩ về 
mình trước tiên và trên hết. Cho dù chúng ta nghĩ rằng mình là người tệ hại nhất hay là người 
giỏi nhất, chúng ta dù sao đang phóng đại tầm quan trọng của bản ngã. Cả hai sự ghét mình 
và sự nuông chiều mình đều là cực đoan. Không có cái nào mang lại hạnh phúc hay là loại trừ 
khổ đau. Chúng ta là một trong số những chúng sanh, tất cả đều mong muốn được hạnh phúc 
và né tránh khô đau một cách mãnh liệt như chúng ta. Chúng ta không có quan trọng hơn hay 


75 


ít quan trọng hơn những người khác. Do vậy, trong khi ước muốn tất cả chúng sanh được 
hạnh phúc và thoát khỏi khổ đau, chúng ta phải kê mình trong đó. Làm như vậy thì thương 
yêu mình là hợp lý và có lòng từ bị với chính mình. Không có chúng sanh nào xứng đáng hơn 
hay kém xứng đáng hơn bắt kỳ ai theo phương diện này. 


Hãy Tập Trung Vào Điều Tích Cực 


Khi chúng ta đang giận dữ chính mình, chúng ta thường chỉ thấy những điều khiếm khuyết 
trong cuộc đời của chúng ta. Quan điểm này cực kỳ nhỏ hẹp và giống như so sánh việc tập 
trung vào một vết đốm trên bàn trong khi bỏ qua vẻ đẹp của cả cái bàn đó. Joseph đã mua 
một Ít đất để xây dựng một căn nhà dành để nghĩ ngơi. Trong nhiều ngày anh ta đã cân thận 
xếp những viên gạch cho một trong những bức tường, một công việc khó khăn bởi vì đặt đề 
những viên gạch gọn gẽ trên đầu của nhau cần kỹ năng mà anh ta vẫn đang phát triển. Quan 
sát công việc đã hoàn thành, anh ta đã thấy hai viên gạch bị lồi ra và tự trách mình vì làm một 
bức tường nhìn không đẹp mắt. 


Trưa hôm đó, bạn anh Larry ghé qua và bình phẩm, “Bạn đã xây một bức tường tuyệt vời 
đó!” 


“Nhưng mà bạn không thấy hai viên gạch bị lồi ra hay sao?”Joseph đã hỏi bạn mình. “Chúng 
làm hỏng toàn bộ.” 

Larry trả lời, “Vâng, mình có thấy chúng,” “nhưng mình cũng trông thấy hàng trăm viên gạch 
khác được sắp xêp một cách đẹp đẽ tạo nên một bức tường nhìn đẹp mặt.” 


Hãy Trân Trọng Những Hoàn Cảnh Tốt 


Chúng ta thường chú tâm vào vài hoàn cảnh trong cuộc đời của chúng ta mà chúng không 
diễn ra suông sẻ thay vì chú tâm đến tất cả những hoàn cảnh tốt. Mặc dâu tất cả chúng ta đều 
có nhiều vấn đề, khi chúng ta quá nhắn mạnh sự quan trọng của chúng, chúng ta dễ dàng bắt 
đầu suy nghĩ là chúng ta không có năng lực và vô dụng. Sự tự ghét mình như vậy làm chúng 
ta bất động và ngăn cản chúng ta phát huy những tính tốt và chia sẻ chúng với người khác. 


Khi chúng ta nhìn vào một bức tranh rộng lớn, tuy nhiên, chúng ta có thể nhìn thấy nhiều 
điều tích cực trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta có thể hoan hỉ là chúng ta còn sống và 
trân trọng bất kỳ mức độ sức khỏe nào mà chúng ta hiện có. Chúng ta cũng có thức ăn 
(thường là quá nhiều!) , chỗ ở, quần áo, thuốc men, bạn bè, bà con và vô sô hoàn cảnh tốt 
đẹp. Nhiều người trong số những người đọc quyên sách này đang sống ở những nơi bình yên, 
không phải những khu vực bị chiến tranh tàn phá. Nhiều người có công việc mà họ ưa thích, 
gia đình và bạn bè mà họ trân quý. Chúng ta không nên coi những điều này là hiển nhiên. 
Quan trọng nhất là, theo góc nhìn tâm linh, chúng ta được tiếp cận với một đạo lộ chân thật, 
những giảng viên đủ năng lực hướng dẫn chúng ta, và những bạn đồng hành tử tế mà khuyến 
khích chúng ta. Chúng ta có những nguyện vọng tâm linh chân thật và thời gian để nuôi 
dưỡng chúng. Suy nghĩ từng điều một về những điều kiện tốt đẹp này, chúng ta sẽ tràn ngập 
niềm vui, nên bất kỳ cảm giác nào của việc bất lực và vô vọng sẽ tan biến. 


Thừa Nhận Những Lỗi Lầm của Chính Mình và Mim Cười với Chính 
Chúng Ta 


76 


Chúng ta thường phản ứng với những lỗi lầm của chúng ta với sự tội lỗi và không muốn bất 
kỳ ai biết được những gì chúng ta đã làm.Tuy nhiên, thừa nhận sai sót của chúng ta thì lành 
mạnh về mặt tâm lý và tâm linh và ngăn cản chúng ta phát sinh sự nặng nề đến cùng với sự 
hồ thẹn trong nội tâm. Do sự thành thật này, sự tự tin sẽ phát khởi nên chúng ta không còn sợ 
người khác biết được lỗi lầm của chúng ta. Khi chúng ta sửa chữa những điều lầm lỗi của 
chúng ta, chúng ta cũng có thể bắt đầu có cảm giác hài hước về chúng. 


Ellen, một quản lý giỏi của một công ty bất động sản, đào luyện sự chính xác và trách nhiệm 
trong nhân viên của cô. Khi những bức ảnh vê bất động sản của một khách hàng quan trọng 
bị thất lạc, cô đã yêu cầu mọi người tìm kiếm trong những tập hồ sơ và nơi làm việc của họ. 
Khi mà chúng vẫn không được tìm thấy ở đâu hết, cô họp nhân viên lại và nghiêm khắc giảng 
cho họ về tính trách nhiệm và sự quan tâm dành cho người khác. Cô hy vọng răng ai đó sẽ 
thừa nhận việc để nhằm chúng đâu đó, nhưng không có ai làm vậy. Thất vọng và giận đữ, cô 
trở về bàn làm việc của mình, suy nghĩ xem làm thế nào giải thích chuyện này với khách 
hàng đó. Tuy nhiên, khi cô đã mở cặp táắp của cô để lấy số điện thoại của ông ta, cô thấy có 
những bức hình nằm trong một bì thư gửi tên cô; cô đã vội vàng đề chúng ở đó trong lúc vội 
đến một cuộc họp hồi tuần trước. Cô bật cười và, vẫy phong bì đó trong tay, kể lại cho nhân 
viên cô về lỗi của cô. Họ đã chấp nhận lời xin lỗi của cô và đã cười với cô khi cô thừa nhận 
sai sót của chính cô. 


Hãy Chấp Nhận Chúng Ta như Chúng Ta Là Thế 


Khi chỉ ra cách chúng ta chỉ trích chính mình một cách cay nghiệt thế nào, ai đó đã từng nói, 
“Nếu chúng ta đã đối xử với người khác theo cách mà chúng ta đối xử với chính mình, thì 
chúng ta sẽ chăng có bạn bè.” Thật ra, thỉnh thoảng chúng ta công kích chính mình về những 
lỗi lầm và sự yêu đuối của chúng ta. Điều này là vô ích, và thật ra, là một cản trở cho sự tiễn 
bộ tâm linh. Làm thế nào để chúng ta có thể xem xét những yêu điểm của chúng ta? 


Với sự tự chấp nhận, chúng ta có thể xả bỏ sự phán xét và thừa nhận chúng ta là ai hoặc đã 
làm gì. Nhìn lại con người mà chúng ta đã là khi chúng ta sai sót, chúng ta có thể thông cảm 
và có lòng từ bi cho sự đau khổ của cô ta. Vào lúc đó, chúng ta đã làm điều mà chúng ta đã 
nghĩ là tốt nhất. Sự lầm lẫn che mờ tâm chúng ta, nên chúng ta đã sai sót. Mặc dầu chúng ta 
cân sửa chữa cho tai hại mà chúng ta đã gây cho người khác, chúng ta không cần chán ghét 
và kết tội chúng ta. Chúng ta có thể tự tha thứ cho chính mình. Trong khi hành động đó là sai 
lầm, nhưng người đã thực hiện nó không độc ác. 


Hãy Nhớ Lại Phật Tánh của Chúng Ta 


Trên mức độ thâm sâu nhất, bản chất của tâm chúng ta là không nhiễm ô. Những cảm xúc 
hủy diệt, giống như đám mây trên trời, có thê được loại bỏ. Hơn nữa, chúng ta có những hạt 
giông của tất cả những phẩm chất giác ngộ trong dòng tâm thức chúng ta, và những phẩm 
chất này có thê được phát huy vô hạn, cho đến khi chúng ta hoàn toàn giác ngộ. Phật tánh này 
là một phần bẩm sinh của tâm chúng ta và luôn luôn hiện hữu. 


Những tủ nhân mà tôi liên lạc thư từ đã phạm phải những hành động tàn ác. Khi họ kê cho tôi 
nghe về chúng, họ còn nói thêm là, “Con hy vọng là nh Cô sẽ không nghĩ là con là người 
đáng khinh và rằng Sư Cô sẽ tiếp tục viết thư cho con." ° Biết là họ có khả năng trở thành 
những bậc hoàn toàn giác ngộ, Tôi đã cam kết với họ về lời hứa của tôi. Niềm tin của tôi về 
Phật tánh của họ giúp cho họ nhìn ra phẩm chất này trong chính họ. Khi họ làm vậy, họ bắt 


sự 


đầu thăng hoa, thừa nhận lỗi lầm của họ, sửa chữa những thái độ sai lầm của họ, và định 
hướng lại những năng lượng của họ theo cách tích cực. 


Chấp nhận rằng bản chất của tâm chúng ta là thuần khiết có thê là thử thách. Khi anh ta gặp 
được Giáo Pháp, Philip đang chịu án lâu đài cho tội cưỡng hiếp và hành hung. Nghiên cứu và 
thực hành trong nhiều tháng, anh đã yêu cầu nhà tư vấn tâm linh của anh ta, một Sư Cô, làm 
lễ quy y mà trong đó anh ta chính thức cam kết theo đạo Phật. Khi buổi lễ quy y kết thúc, sư 
cô đó đã cho anh ta một Pháp Danh là, Gunaratna, “Bản Chất của Viên Ngọc Đức Hạnh”. 
Anh ta đã mỉm cười và nói, “Là tên con, 'Bản Chất của Viên Ngọc Đức Hạnh sao? Đâu phải 
là con. Chắc sư cô đang nghĩ tới ai khác! Sư cô không biết con đã làm chuyện gì sao?” 


Sư cô đó đã trả lời, “Gunaratna, thôi đi con! Người đàn ông đó đâu còn tồn tại nữa. Đức 
Hạnh là lý tưởng mà con sẽ ôm ấp và chứng ngộ trong kiếp sống này. Câu trả lời trực tiếp và 
thực tế của sư cô đó, cùng với tình thương nghiêm nghị, đã tràn ngập anh. Rồi anh ta đã bắt 
đầu tin vào bản chất không nhiễm ô của anh nên điều đó cho anh ta cảm hứng tuôn trào để 
thay đổi. Bây giờ anh ta nói là, “Con muốn suy nghĩ, cảm xúc và hành động có lợi nhất cho 
người khác,” và anh ta đã cam kết làm việc đó dù rằng anh ta đang sống trong một nhà tù 
khắc nghiệt và hung bạo. 


Phát Nguyện Thay Đổi 


Mong ước chúng ta thoát khỏi khổ đau và có hạnh phúc, chúng ta phát nguyện thay đổi để 
làm cho điều này xảy ra. Lòng từ và lòng bi với chính mình như thê là một phần trong động 
lực của chúng ta để trở thành một thợ hàn, một nhạc sĩ, hay cha mẹ tốt hơn và thực hành con 
đường đến giác ngộ. Có quyết tâm thoát khỏi sự khổ đau của luân hồi là từ bi với chính 
chúng ta. Hơn thế nữa, có ước muốn trở thành Phật đề làm điều lợi lạc cho tất cả chúng sanh 
gồm cả ước mong chúng ta có được hạnh phúc cao nhất, là sự giác ngộ hoàn toàn. Ước mong 
này, tuy nhiên, không dựa trên sự chấp ngã, mà trên sự quan tâm và tôn trọng tất cả chúng 
sanh. Trân trọng khả năng của chúng ta và phát nguyện đề phát huy nó là quan trọng. Chúng 
ta có thể vui mừng là có con đường đến giác ngộ tồn tại và chúng ta có khả năng thực hành 
nó. 


Hãy Tịnh Hóa Những Tiêu Cực 


Khi chúng ta phạm lỗi, thay vì đắm mình trong tội lỗi, chúng ta có lợi ích khi tịnh hóa chúng 
và tiếp tục trên con đường giác ngộ. Đức Phật đã mô tả một tiến trình bốn bước đề làm việc 
này. Trước tiên, chúng ta xem lại những hành động của chúng ta và thật sự sám hối cho 
những gì đã làm hại người khác hay chính chúng ta. Những hành động như vậy rõ ràng là bị 
thúc đây bởi sĩ mê, nóng giận hay dính mắc. Hồi hận khác với mặc cảm tội lỗi. Căn cứ trên 
quan điểm cân bằng về bản ngã, hối hận phát sinh từ việc đánh giá chính xác những hành 
động của chúng ta. Mặc cảm tội lỗi, trái lại, là một hình thức tự căm ghét mình. Căn cứ trên 
một quan điểm tiêu cực về bản ngã, nó phát sinh từ việc quá khăng khăng tính tiêu cực của 
những lỗi lầm của chúng ta. Bằng cách hối hận về những lỗi lầm của chúng ta, chúng ta có 
thể học được từ chúng và làm tốt hơn trong tương lai, trong khi đó do cảm thấy tội lỗi, chúng 
ta tiếp tục bị khóa kín trong một vòng xoáy đi xuống bắt lợi. 


Thứ hai là, hối hận dẫn dắt chúng ta quyết định không hành động hủy hoại nữa. Trong khi 
chúng ta có thê tự tin nói răng chúng ta sẽ từ bỏ một sô hành động có hại mãi mãi, chúng ta 
có thê biệt là chúng ta vân chưa có khả năng tránh được những hành động khác một cách triệt 


78 


để. Trong những trường hợp đó, chúng ta có thê đặt ra cho chúng ta một khoảng thời gian 
hợp lý mà trong thời gian đó chúng ta sẽ đặc biệt chánh niệm và không tham gia vào những 
hành động đó nữa. Bằng cách nảy, chúng ta dần dần trở nên tự tin về khả năng của chúng ta 
đề phát huy những thói quen tốt. 


Ba là, chúng ta dung thứ cho những ai chúng ta đã làm hại hay với những ai mà chúng ta đã 
có những thái độ hay cảm xúc tiêu cực với họ. Trong trường hợp của chúng sanh khác, chúng 
ta phát huy lòng từ, lòng bï và chí hướng vị tha để đạt giác ngộ vì lợi lạc cho tất cả. Điều này 
làm mất tác dụng của sức mạnh của những dự định tiêu cực trước kia đối với họ. Trong 
trường hợp của những chư tôn giáo phẩm và đối tượng quy y, chúng ta nhớ lại những phẩm 
chất tốt đẹp của họ và phát khởi niềm tin và sự tin cậy vào họ. 


Cách tốt nhất để dung thứ là qua việc chuyên hóa thái độ của chúng ta, xả bỏ sự thù nghịch 
hay những cảm xúc hủy diệt mà chúng ta vân còn nuôi dưỡng với người khác. Ngoài ra, ưu 
điểm này giúp chúng ta vượt qua sự kiêu hãnh hay hồ thẹn và trực tiếp xin lỗi người chúng ta 
đã làm hại và đền bù cho cô ta bất kỳ thương tốn thân thể mà chúng ta đã làm. Tuy nhiên, 
điều này không phải là thiết yếu, vì đôi khi người kia đã qua đời hay không muốn nhận sự 
liên lạc hay giúp đỡ từ chúng ta. 


Bồn là, “hành động tương ưng với lời nói”, chúng ta tham gia vào một số hành động sữa 
chữa. Điều này bao gôm những hoạt động nhự phục vụ cộng đồng, công việc tình nguyện, 
công việc phục vụ, thiền tập, hay thực hành tâm linh như là lễ lạy, tụng kinh và chú, và thiền 
tập. 


Nhiều Phật Tử tham gia vào bốn năng lực đối kháng này mỗi ngày. Bằng cách này, họ tránh 
được việc chất chồng bất kỳ cảm xúc tiêu cực hay dấu ấn nghiệp tích lũy theo thời gian. Lành 
mạnh về tâm lý, cũng như có lợi cho tâm linh, thường xuyên tịnh hóa những lỗi lầm của 
chúng ta đặt nên tảng cho một tâm hạnh phúc, mà, đến lượt nó, giảm bớt khả năng của nóng 
giận phát sinh bên trong chúng ta. Bằng cách phát huy và làm sạch tâm ta qua thực hành Giáo 
Pháp, chúng ta có thê trở thành Những Vị Phật. Ghét bỏ chúng ta là ghét bỏ một Vị Phật-sẽ- 
thành, mà chắc chắn là không thích hợp rồi! 


79 


Chương Mười Sáu l 
NUÔI DƯỠNG LÒNG TỪ và LÒNG BI 


Trong khi kẻ thù-sự nóng giận của riêng bạn-chưa được chinh phục, 
Mặc dù bạn chiến thắng những kẻ thù bên ngoài, chúng chỉ sẽ tăng lên. 
Do đó với đoàn binh của lòng từ và lòng bị, 
Hãy chế ngự tâm bạn- 
Đây là sự thực hành của các vị bồ tát. 
Gyalsey Togme Sangpo trong Ba Mươi Bảy Pháp Thực Hành Của Các Bô Tát 


Trong những chương trước, chúng ta đã xem xét nhiều tình huống khác nhau trong đó sự 
nóng giận của chúng ta có khuynh hướng phát sinh và những liệu pháp để đem tâm chúng ta 
tới trạng thái cân bằng hơn. Trong chương này, chúng ta sẽ khám phá thứ thuốc có tác dụng 
mạnh hơn để điều trị và ngăn ngừa nóng giận: lòng từ và lòng bi. Lòng từ là ước muốn cho 
chúng sanh có hạnh phúc và những nguyên nhân của nó; lòng bỉ là ước muốn cho họ thoát 
khỏi khổ đau và những nguyên nhân của nó. Sự nóng giận, trái lại, là ước muốn gây hại. Do 
đó, lòng từ và lòng bi hoàn toàn đối kháng với nóng giận. Vì lý do này, lòng từ và lòng bi có 
hiệu quả trong cả việc làm mắt tác dụng và ngăn ngừa nóng giận. 


Hãy Xem Xét Những Ưu Điểm của Một Trái Tim/Tắm Lòng Tử Tế 


Trong Vòng Hoa Quý Báu (The Precious Garland), vị thánh giả Ân Độ Nagarjuna (Bồ Tát 
Long Thọ) đã nói về nhiều ưu điểm của lòng từ và lòng bi. Trong những điêu này là người 
khác sẽ không làm hại chúng ta, mà sẽ thân thiện và bảo vệ chúng ta; tâm chúng ta sẽ hạnh 
phúc và thoát khỏi sự căng thắng (stress), và do đó thân thể của chúng ta cũng sẽ khỏe mạnh 
hơn; và việc đạt được những mục tiêu của chúng ta sẽ được dễ dàng. Ngoài ra, chúng ta sẽ 
chết một cách an bình, và sau khi chết chúng ta sẽ có một cuộc tái sinh tốt đẹp và tiễn bộ trên 
con đường đến giác ngộ. 


Tuy nhiên, chúng ta không thể chỉ ước mong lòng từ và lòng bi của chúng ta có sẵn. Cũng 
như bất cứ thói quen tỉnh thần tích cực nào khác, chúng ta phải nuôi dưỡng những điều này 
theo thời gian. Vì nguyên nhân chắc chắn đưa đến kết quả, nếu chúng ta liên tục huân tập tâm 
chúng ta trong lòng từ và lòng bị, cuối cùng những cảm xúc này sẽ phát sinh tự nhiên và 
không cần nỗ lực bên trong chúng ta. 


Đức Thế Tôn đã nói về hai phương pháp chính để nuôi dưỡng lòng từ, lòng bị, và tính vị tha. 
Chúng được gọi là bảy lời hướng dẫn về nhân quả, và sự cân bằng và hoán đổi ta và người. 
Những hướng dẫn này được mô tả kỹ cảng trong nhiều cuốn sách. Một trong những vị thầy 
của tôi, Geshe Jampa Tegchok, đã giải thích những điều này rõ ràng trong quyên sách của 
ngài là Chuyển Hóa Trái Ti im: Phương Pháp Phát Dạy để có Niễm Vui và Lòng Can Đảm. Ở 
đây, tôi sẽ giải thích một số hoạt động đơn giản mà chúng ta có thể làm đề phát triển lòng từ 
và lòng bị. 


Hãy Thiền Quán Về Sự Tử Tế của Người Khác 


S0 


Trước khi chúng ta có thể mong ước cho chúng sanh được an lạc, chúng ta phải xem họ đáng 
yêu, và để làm như vậy, chúng ta nhớ lại sự tử tế của họ với chúng ta. Ở đây, sự tử tế không 
có nghĩa là người khác cân thiết có dự định trong ý thức để làm lợi cho chúng ta, mà chỉ là 
chúng ta hưởng lợi từ những hành động của họ. Trong sự thiền quán này, chúng ta bắt đầu 
bằng cách nhớ lại sự giúp đỡ, sự hỗ trợ và khuyến khích mà chúng ta đã nhận được từ gia 
đình và bạn bè. Suy nghĩ về một số người và hành động cụ thể của sự tử tế là rất hiệu quả. 
Tuy nhiên, trong khi nhớ lại những điều này, chúng ta không để dính mắc phát sinh với 
những người thân yêu của chúng ta, mà chỉ cảm thấy biết ơn, mà chúng ta không coi đó là 
điều hiển nhiên mà trân trọng điều họ đã làm và tiếp tục làm cho chúng ta. 


Rồi, chúng ta xem xét lợi ích chúng ta đã nhận được từ cha mẹ, bà con, và thầy cô giáo. Họ 
đã chăm sóc chúng ta tốt nhất như họ có thể. Khi chúng ta còn bé, họ đã bảo vệ chúng ta khỏi 
hiểm nguy và dạy dỗ chúng ta. Họ đã dạy chúng ta nói, đọc và viết, cũng như cách để hòa 
hợp với người khác. Tất cả những tài năng, khả năng, và kỹ năng của chúng ta là nhờ những 
người đã dạy dỗ và huấn luyện chúng ta. Không có sự quan tâm và khuyến khích của họ, 
chúng ta sẽ chẳng bao giờ đạt được kiến thức hay phát huy được những tài năng độc đáo của 
chúng ta. 


Ngoài ra, chúng ta xem xét sự tử tế của những người xa lạ. Họ đã trồng lương thực, may quần 
áo, và đã xây nhà và nơi làm việc cho chúng ta. Họ làm việc trong những hầm mỏ và các nhà 
máy để tạo ra những xe hơi, máy vi tính và những đồ dùng mà chúng ta sử dụng. Mặc dù 
chúng ta không biết những người này một cách trực tiếp, nếu không có họ chúng ta không thể 
sông còn, hay chúng ta không thể tận hưởng tất cả những thứ mà chúng ta hiện đang sử dụng. 
Khi chúng ta trở nên quen thuộc với bước này trong sự thiền quán này, chúng ta dừng ngay 
việc bực mình với công trình xây dựng trên những đường cao tốc mà thay vì thế hãy xem xét 
sự tử tế của những người đã cải thiện những con đường cho chúng ta. Chúng ta tự động lịch 
sự và vui vẻ hơn với những nhân viên hàng không, công chức, người bán hàng, và những aI 
trong bộ máy nhà nước. Sự trân trọng mới với những nhân viên ở trạm xăng, siêu thị, và ngân 
hàng của chúng ta được phản chiếu trong cách chúng ta tương tác với họ, và điều này làm 
phong phú những cuộc đời của họ cũng như của chúng ta. 


Cuối cùng, chúng ta xem xét lợi ích chúng ta đã nhận được từ những người mà chúng ta 
không hoà thuận và từ những ai đã làm hại chúng ta. Mặc dù nhìn cạn cợt họ dường như hại 
và không giúp chúng ta, thật ra, chúng ta học được nhiều điều từ họ. Họ chỉ ra những nhược 
điểm của chúng ta đề mà chúng ta có thể sửa chữa chúng. Họ thách thức chúng ta vượt lên cái 
gì là tiện nghi và an toàn cho tính chấp ngã của chúng ta và phát triển theo những cách mà 
chúng ta trái lại sẽ chẳng bao giờ có. Hơn nữa, những người này cho chúng ta cơ hội phát 
triển sự kiên nhẫn, sự bao dung, và lòng bi, những phâm chất cần thiết cho sự phát triển tâm 
linh. Chúng ta có thê cảm thấy biết ơn họ vì điều này. 


Sau khi xem xét lợi ích chúng ta nhận được từ mỗi người trong những nhóm trên, lúc này 
chúng ta để tâm chúng ta an trú trong cảm giác biết ơn. Thay vì cảm thấy là thế giới này và 
những ai trong đó không quan tâm, chúng ta nhận ra rằng chúng ta là người nhận được biết 
bao lợi ích không thê tính đêm được trong suốt những kiếp sống của chúng ta. Cảm thấy như 
vậy, tâm chúng ta hạnh phúc, và sự ước mong có lòng tử tế để đền đáp lại sẽ phát sinh tự 
nhiên bên trong chúng ta. 


Hãy Thiền Quán về Lòng Từ 


G1 


Hãy nhớ rằng lòng từ là ước muốn cho chúng sanh có được hạnh phúc và những nguyên nhân 
của nó, chúng ta bắt đầu bằng cách quán chiếu về ý nghĩa của hạnh phúc. Có hai loại hạnh 
phúc tồn tại, thế gian và xuất thế gian. Hạnh phúc thế gian được trải nghiệm khi chúng ta vẫn 
còn trong luân hồi. Nó bao gồm có thức ăn, quần áo, chỗ ở, thuốc men, bạn bè, những khoái 
lạc từ những đối tượng của các giác quan, danh tiếng tốt, và vân vân. Hạnh phúc xuất thế gian 
đến từ sự chuyền hóa nội tâm, làm trong sạch những nhiễm ô ô trong tâm chúng ta, như là sĩ 
mê và sự chấp ngã, và tăng cường những phẩm chất tốt đẹp của nó, như là lòng từ bi và trí 
tuệ. Đây là hạnh phúc mà chúng ta trải nghiệm khi chúng ta có những chứng ngộ tâm linh 
vững vàng. Nó là hạnh phúc cao tột của giải thoát và giác ngộ. Do vậy, khi chúng ta xem xét 
kỹ mỗi loại người trong buổi thiền quán, chúng ta ước mong cho họ cả hạnh phúc thế gian và 
những nguyên nhân của nó-những hành động tích cực-và xuất thế gian và những nguyên 
nhân của nó. 


Chúng ta bắt đầu bằng cách ước mong chúng ta an lạc và hạnh phúc, không theo một cách ích 
kỷ, nhưng theo cách tôn trọng và quan tâm chính chúng ta như một trong những chúng sanh. 
Rồi, chúng ta dần dần lan rộng ước muốn an lành này đến gia đình và bạn bè. Chúng ta suy 
nghĩ, cảm thấy, và tưởng tượng, “Nguyện cho bạn bè tôi và tất cả những ai đã tử tế với tôi có 
được hạnh phúc và những nguyên nhân của nó. Nguyện cho họ thoát khỏi khổ đau, hỗn loạn, 
và sợ hãi. Nguyện cho họ có tâm bình thản, an bình và mãn nguyện”. Để kết thúc, chúng ta 
an trú tâm chúng ta trong cảm giác này. 


Kế tiếp, chúng ta phát sinh cảm giác giống như vậy cho những người mà chúng ta không 
biết- tất cả những ai làm việc trong xã hội góp phần cho sự hạnh phúc của chúng ta. 


Khi điều này đã kiên định, chúng ta ước mong tất cả những ai làm hại chúng ta, những ai 
chúng ta sợ hay cảm thấy bị đe dọa, và với những ai chúng ta không tán thành, được có hạnh 
phúc và những nhân duyên của nó. Ban đầu tâm chúng ta có thể phản kháng lại điều này do 
những thói quen lâu dài của oán hận và thù nghịch. Nhưng nếu chúng ta nhớ rằng những 
người này đã hành động theo những cách mà chúng ta phản đối bởi vì họ đang đau khổ hay 
rối trí, rồi chúng ta thấy rằng ước mong họ hạnh phúc là ước mong những nguyên nhân của 
hành vi gây hại của họ được nhẹ bớt. Điều này không có nghĩa là chúng ta ước muốn một 
người nghiện rượu có được nguồn cung cấp rượu dư đả. Trái lại chúng ta ước muốn anh ta có 
một tâm an bình và sự tự tin, để mà anh ta không còn thấy rằng uống rượu là cách đề xử lý sự 
đau khổ của anh ta. 


Cuối cùng, chúng ta lan tỏa cảm giác yêu thương này cho tất cả chúng sanh, bao gồm thú vật 
và côn trùng. Sau khi làm việc này, chúng ta an trú tâm (trụ tâm) chúng ta tại một điểm là 
cảm giác yêu thương, để mà nó trở nên ăn sâu và quen thuộc với chúng ta. 


Hãy Thấu Hiểu Lòng Bi 


Lòng bị là sự mong ước cho chúng sanh thoát khỏi khổ đau và những nguyên nhân của nó. 
Đức Đạt Lai Lạt Ma thường nói về những lợi ích và sự cần thiết của một trái tim tử tế và lòng 
bí. Thật ra, Ngài khuyên là, “Nếu bạn có thê trân quý người khác hơn chính bạn, tốt đó. 
Nhưng nếu bạn muốn ích kỷ, ít nhất là ích kỷ một cách thông minh, và điều đó nghĩa là quan 
tâm đến người khác.” Ở đây Ngài nhấn mạnh sự phụ thuộc lẫn nhau của chúng ta như là 
những chúng sanh và nhu cầu của chúng ta để hỗ trợ lẫn nhau cho sự an lạc của tất cả. Nếu 
chúng ta chỉ quan tâm đến chính mình và bỏ mặc người khác, sự an lạc của chúng ta sẽ bị đe 
dọa, bởi vì nó tùy thuộc vào người khác. Nếu chúng ta sống chung quanh người khác là 


82 


những ai bị túng quẫn hay bất hạnh, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng do chứng kiến sự khổ đau của 
những hoàn cảnh của họ. Ngoài ra, những hoàn cảnh thoải mái của chúng ta có thê bị phá vỡ 
như họ, trong cuộc đấu tranh giành hạnh phúc của họ, dùng đến những hành động mà chúng 
ta thấy ghê sợ, có hại, hay đe dọa. Điều này là có thật trong các gia đình, phe nhóm và quôc 
gia, và trên bình diện quốc tế. Nếu chúng ta có thể dàn xếp cho những ai bất hạnh tìm được 
hạnh phúc bằng những cách hữu ích hơn, họ sẽ chắc chắn làm thế. Do đó, vì lợi ích cho ngay 
cả sự hạnh phúc của riêng mình, chúng ta phải giúp đỡ người khác. 


Cách đây nhiều năm, những công dân ở Seattle đã bỏ phiếu về cổ phiếu cho giáo dục. Một số 
người không có con cái ở độ tuổi đi học đã nói rằng, “Tại sao thuế bất động sản của chúng tôi 
được sử dụng để giáo dục con cái của người khác?” Một số trong những người nảy, tuy 
nhiên, lại vui vẻ khi thuế của họ được sử dụng đề xây thêm nhiều nhà tù trong tiểu bang. Tôi 
đã thấy lý lẽ này sai lạc. Nếu trẻ em có được sự giáo dục tốt và những hoạt động lành mạnh 
đề tham gia ở trường và sau khi tan trường, chúng sẽ có nhiều khả năng trở thành những công 
dân tốt và không phạm tội. Những đứa trẻ có sự cân bằng tốt này, cho đù là con cái của ai, sẽ 
ảnh hướng đến xã hội một cách tích cực. Tương tự như vậy, những trẻ em thiếu giáo dục và 
tình thương, cho dù là con cái của ai, có nhiều khả năng làm hại người khác. Vì tất cả chúng 
ta sông cùng một môi trường, nó hữu ích cho những quyền lợi ích kỷ của riêng chúng ta, 
cũng như những quyền lợi của người khác, khi thấy rằng sự nghèo khó, thiếu giáo dục, và sự 
phân biệt đối xử trong việc làm được loại trừ. 


Những người Tây phương thường hiểu nhằm lòng từ bi. Một số người cho rằng nó là cơ sở 
cho người khác lợi dụng chúng ta. Họ lý luận rằng nếu chúng ta tử tế và tha thứ, người khác 
sẽ đối xử bất công với chúng ta. Tuy nhiên, mong ước người khác thoát khỏi khổ đau không 
phải là một quan niệm không thực tế. Nó là một thái độ để rộng mở và trấn tỉnh tâm chúng ta 
giúp chúng ta đưa ra những quyết định dựa vào trí tuệ. Lòng bi không có nghĩa là làm mọi 
thứ mà mọi người khác muốn. Trái lại, lòng bị được hỗ trợ bởi trí tuệ là quả quyết và chính 
xác. 


Một số người tin rằng để thật sự có tâm từ, tự chúng ta phải gánh chịu đau khổ. Do đó, họ 
miễn cưỡng động lòng trắc ân. Tuy nhiên, theo quan điểm Phật giáo, lòng bi chỉ có thê đến từ 
một tâm hạnh phúc. Nếu chúng ta cảm thấy chúng ta phải hy sinh chính mình và sợ khổ đau 
khi làm vậy, tâm chúng ta không có thể trở nên thật sự rộng lượng. Do đó, chúng ta phải có 
lòng từ và lòng bị cho chính chúng ta và quan tâm chính chúng ta, không phải từ sự ích kỷ, 
mà bởi vì chúng ta cũng là những chúng sanh muốn được hạnh phúc và thoát khỏi khổ đau. 
Chăm sóc thật chu đáo chúng ta bao gôm làm mắt tác dụng những thái độ tỉnh thần làm 
chúng ta khổ sở, gồm cả sự bỏ mặc và cự tuyệt chính mình. Khi chúng ta làm vậy, khả năng 
rộng lượng và trắc ân của chúng ta sẽ gia tăng. 


Trong những năm gần đây, tôi đã đến Israel để dạy thiền quán và chia sẻ những quan điểm 
Phật giáo. Trong những chuyên đi này, tôi cũng đã viếng thăm Bờ Tây và Dãy Gaza, địa 
điểm của Palestine tương lai. Trong khi tôi đang viết quyên sách này ở Seattle vào mùa thu 
năm 2000, bạo động khủng khiếp đã bùng phát ở Trung Đông. Những nhóm thiền ở Tel Aviv 
và Jerusalem đã gọi điện cho tôi trong một hội thảo bằng điện thoại để yêu cầu một “buổi 
giảng bằng điện thoại.” “Làm thế nào chúng ta có thể ngăn ngừa tâm chúng ta xơ cứng trước 
phản ứng với sự bạo động này? Làm thế nào chúng ta có thê bày tỏ từ tâm với những ai nỗ 
tung những xe buýt đầy những trẻ em vô tội? Làm thế nào chúng ta bảo vệ chúng ta khỏi 
năng lượng tiêu cực của những ai chung quanh ta, họ là người Israel hay Palestine?” họ đã 


83 


hỏi như vậy. Đây là những câu hỏi khó và nhắc chúng ta rằng thảo luận về lòng bi không phải 
là lý thuyêt và lý tưởng hoá, mà cực kỳ thực tê. Nó phù hợp với cuộc sông của chúng ta. 


Người Israel là những người không xa lạ với khổ đau. Cha mẹ của nhiều người mà họ đã gọi 
điện thoại cho tôi là những người sống sót trong cuộc tàn sát hàng loạt (Holocaust) hay là 
những người tị nạn đến từ những nước khác. Tôi đã yêu cầu họ nhìn người Palestine như họ 
nhìn chính những người dân của họ. “Hãy suy nghĩ người Palestine cảm thấy thế nào. Hãy 
hình dung bạn đã được sinh ra và lớn lên trong một trại tị nạn. Xung quanh bạn, bạn đã thấy 
những người giàu có hơn và quyên lực hơn. - Bạn đã nghe kế những câu chuyện của gia đình 
bạn bị đuôi khỏi nhà bạn, và bạn cảm thấy nỗi đau của gia đình bạn như hộ tranh đấu để kiếm 
sống giữa sự phân biệt đối xử trong công việc làm và tỷ lệ thất nghiệp cao.” Rồi đôi hỏi, “Bạn 
có hiểu được cách họ nhìn thế giới này như thế nào không? Mặc dù thịnh nộ về điều mà bất 
kỳ ai đem đến thiệt hại, bạn có thể hiểu được họ cảm thấy thế nào về điều này không? Nếu 
bạn, cũng, đầu hàng với sự thịnh nộ, thì điều đó ảnh hưởng với bạn thế nào?” 


Tôi đã nói về ý nghĩa và sự cần thiết của lòng từ bi, “Bạn có thê trải tâm từ và đồng thời lên 
án hành vi gây hại. Người Israel và Palestine được pha trộn về mặt địa lý và phụ thuộc lẫn 
nhau về kinh tế và chính trị. Người Palestine không rời khỏi khu vực đó và người Israel cũng 
vậy. Vì thế cả hai dân tộc sẽ tìm ra một cách để chung sống với nhau, bởi vì một giải pháp 
khác là quá khủng khiếp cho con cái của bạn dự liệu. Để điều này xảy ra, bạn phải có lòng 
dũng cảm nuôi dưỡng lòng từ bị trong một thời gian dài, cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa.” 


Hãy Thiền Quán về Lòng Bi 


Khi thiền quán ‹ đề phát triển lòng bi, chúng ta ước mong chúng ta và tất cả người khác thoát 
khỏi khổ đau về thê xác, tỉnh thân, và cảm xúc, cũng như những nguyên nhân của nó-những 
thái độ bực mình, cảm xúc tiêu cực và nghiệp. Như với thiền quán về lòng từ chúng ta bắt 
đầu bằng cách tập trung vào chúng ta và nghĩ rằng, “Nguyện tôi thoát khỏi khổ đau về thể 
xác, tinh thần, và cảm xúc. Nguyện cho sợ hãi, nóng giận và sự gây hấn không làm tôi khổ 
sở. Nguyện tôi thoát khỏi tham ái và bất như ý, và nguyện cho sự ngớ ngân, sự rối rắm, và sĩ 
mê không còn làm phiên tôi nữa. Nguyện tôi thoát khỏi sự hờ hững, ghen tị, và kiêu ngạo.” 
Chúng tôi cảm nhận ước nguyện này một cách sâu sắc và hình dung chúng tôi thoát khỏi 
những điều này. 


Như trong các buổi thiền quán trên, chúng ta dần dần mở rộng cảm xúc này đến bạn bè và gia 
đình, rồi đến người xa lạ, rồi tới những ai chúng ta không tin tưởng hay hại chúng ta, và cuối 
cùng đến tất cả chúng sanh. Lúc kết thúc, chúng ta trụ tâm mình trong cảm giác của lòng từ bi 
này và thấm đẫm nó. 


Hãy Thiền Quán về Nhận Lấy và Cho Đi 


Thánh giả Ấn Độ Dharmaraksita (Pháp Hộ) đã khuyên nhủ trong Vỏng Xoay của Những Vũ 
Khí Sắc Bén: 


Như tất cả điều sai trái có thể tìm được vết tích từ một nguồn căn, 

Sự quan tâm của chúng ta dành cho chính mình mà chúng ta trân quý nhất, 
Chúng ta phải thiền quán ngay đây về sự tử tế của người khác. 

Chấp nhận sự khổ đau mà họ chưa bao giờ mong ước, 


S4 


Chúng ta phải hiến dâng hết những đức hạnh của chúng ta cho tất cả. 
Do đó nhận lấy tất cả những hành động lừa dối phi đạo đức, 
Mà người khác đã làm trong quá khứ, hiện tại và vị lai, 
Với thân, khẩu và ý, 
Nguyện cho những cảm xúc phiền não của người khác cũng như của chúng ta 
Là những điều kiện thuận lợi để đạt được sự giác ngộ cho chúng ta, 
Cũng như những con công ăn chất độc đề lớn mạnh. 


Những bài kệ này mô tả về phương pháp thiền quán nhận lấy và cho đi, một phương pháp để 
chuyên hóa những khổ đau và những cảm xúc phiền não của chúng ta thành con đường dẫn 
đến giác ngộ. Giống như những con công, do ăn phải chất độc của loài cây nào đó, nây nở và 
sản sinh những bộ cánh đẹp đẽ, nên chúng ta có thể dùng những khổ đau của người khác và 
những cảm xúc bực bội của chúng ta để chế tác lòng từ, lòng bị, và trí tuệ, và sau đó dẫn đến 
Sự giác ngộ. 


Vì thế, chúng ta thực hành thiền quán nhận lấy và cho đi đề gia tăng và củng có lòng từ và 
lòng bi của chúng ta. Thông thường chúng ta ước mong có tất cả niềm vui, sự thành công và 
những cơ hội tốt cho chúng ta và xa lánh bất cứ những bất lợi, đau đớn, hay khổ sở. Như đã 
giải thích trong những chương trước, thái độ chấp ngã này khiến chúng ta giới hạn trong sự 
bất như ý, làm chúng ta vô cảm với người khác, và phớt lờ ảnh hưởng tai hại do những hành 
động tiêu cực của chúng ta đối người khác. Trong buôi thiền quán này, chúng ta nhắc lại rằng 
thái độ chấp ngã là kẻ thù thật sự của chúng ta. Rồi chúng ta phát huy lòng bi mạnh mẽ ước 
mong nhận lấy những khổ đau của người khác và lòng từ mạnh mẽ ước mong mang đến cho 
họ hạnh phúc của chúng ta. Mặc dù chúng ta không thê thật sự nhận lấy bệnh tật của người 
khác và ban cho họ sức khỏe tốt của chúng ta, chăng hạn như, chỉ cần phát triển ước mong có 
khả năng làm như vậy và hình dung làm như thế tịnh hóa tâm chúng ta và tăng trưởng khả 
năng của chúng ta để trực tiếp giúp đỡ người khác trong tương lai. 


Sách của Tiến sĩ Phật học Tây Tạng (Geshe) Tegchok mô tả những hướng dẫn chỉ tiết về 
thiền quán nhận lấy và cho đi. Tóm lại, chúng ta bắt đầu bằng cách hình dung trước mặt 
chúng ta một hay nhiều người đang đau khổ và phát khởi lòng bi đối với họ. Khi lòng bi này 
mạnh lên, chúng ta tưởng tượng sự khổ đau của họ và những nguyên nhân của nó tuôn Ta 
khỏi họ dưới dạng khói đen và ô nhiễm, mà chúng ta hít vào. Tuy nhiên, chúng ta không ngồi 
đó với điều này bên trong ta, mà trái lại chuyền hóa nó thành một tiếng sét, mà rồi vỡ ra và 
hoàn toàn làm tiêu cục bướu ở tâm chúng ta gồm sự chấp ngã, si mê, nóng giận và dính mắc. 
Chúng ta an trú trong không gian rộng mở trong trái tim chúng ta và trải nghiệm sự vắng bặt 
của những quan niệm sai lầm và sự chấp ngã. 


Trong khoảng không gian này, chúng ta nuôi dưỡng lòng từ cho những người đó và tưởng 
tượng ánh sáng trắng tỏa sáng từ tâm chúng ta đến với họ. Chúng ta hình dung việc biến hóa 
thân thê, tài sản và khả năng tích cực của chúng ta thành mọi thứ mà họ cân cho hạnh phúc 
thế gian và xuất thế gian. Rồi chúng ta gia tăng tất cả những điều này và gửi chúng đến cho 
những người mà chúng ta đã mường tượng trước mặt chúng ta. Chúng ta hình dung họ mãn 
nguyện và hạnh phúc và thậm chí đạt được niềm vui tối thượng của giác ngộ. Đề kết thúc, 
chúng ta hân hoan là chúng ta có khả năng thực hiện được điều này. Mặc dù điều này được 
thực hiện trên mức độ tưởng tượng, nó có thể có hiệu quả mạnh mẽ cho chúng ta và những 
người khác. 


85 


Thiền quán nhận lấy và cho đi là một liệu pháp tuyệt vời để xử lý những vấn đề cụ thẻ. 
Chúng ta có thê hình dung những người khác có cùng sự khó khăn như chúng ta đang gánh 
chịu và suy nghĩ, “Chừng nào mà tôi còn chịu khổ sở do vấn đề này, nguyện tôi nhận đủ tất 
cả những gì người khác đang chịu khổ sở tương tự.” Nói tóm lại, chúng ta nghĩ là, “Bằng sự 
chịu đựng này của tôi, mà tôi phải làm trong bất kỳ trường hợp nào, nguyện những người 
khác thoát khỏi khổ đau.” Chúng ta mường tượng trước chúng ta những người ta quen biết 
hay những người mà chúng ta đã đọc về họ mà họ đang trải qua sự khó khăn nào đó. Chúng 
ta nhận lấy vấn đề này từ họ và dùng nó để phá tan những cảm xúc tiêu cực bên trong chúng 
ta. Khi chúng tacho_ đi thân thê, tài sản,và những khả năng tích cực của chúng ta đến người 
khác, chúng ta hình dung là tâm hồn của họ trở nên dễ mến và an bình. 


Sau cái chết đột ngột của cha mẹ cô, Jessica cảm thấy. ưu sầu pha lẫn với nóng giận và cảm 
giác bất công. Sử dụng thiền quán nhận lấy và cho đi để giúp cô xử lý những cảm xúc này, cô 
đã hình dung tất cả mọi người đã trải qua sự mắt mát đột ngột trước mắt cô. Đề khai mở lòng 
từ bi cho những cảm xúc hỗn độn khác nhau mà họ đã cảm nhận, cô suy nghĩ là, “Nguyện 
cho nỗi buồn và sự nóng giận của con đủ đề chịu thay khổ đau cho họ” và hình dung nhận lấy 
những cảm xúc phiền não của họ dưới dạng của sự ô nhiễm. Khi cô hít vào sự ô nhiễm đó, nó 
đã biến thành một tiếng sét làm phá tan cục bướu ưu sầu và nóng giận ở tâm cô. Cô để cho 
tâm mình thư giãn trong khoảng không trống đó, không bị bó buộc vê những khái niệm cô là 
ai hay chuyện gì đã xảy ra. Rồi từ trái tim cô, ánh sáng trắng tỏa sáng đến tất cả những người 
đó. Cô đã hình dung chuyên hóa thân thẻ, tài sản, và những khả năng tích cực của cô vào 
những đối tượng và những bạn đồng hành họ đã cần, rồi gia tăng những điều này, và gửi 
chúng đến cho những người đó. Khi họ nhận được chúng, những khổ đau của họ được nguôi 
đi, họ đã chuyền tâm họ đến với Phật Pháp, và qua sự thực hành, họ đã đạt được giác ngộ. Lúc 
đó, Jessica an trú tâm cô trong niềm vui rằng điều này đã xảy ra. Khi cô đứng dậy từ buổi 
thiền quán của mình, tâm cô bình thản và cảm giác trước kia của sự mắt mát bị lẫn áp đã lắng 
xuống. 


Tương tự như vậy, cùng với việc trị liệu, Dorothy đã sử dụng thiền quán nhận lấy và cho đi 
như một liệu pháp cho sự oán hận của cô do cuộc hôn nhân bị tan vỡ gây ra. Bruce đã thực 
hành thiền quán để làm dịu cơn thịnh nộ của anh ta khi thành kiến về chủng tộc chĩa thắng 
vào anh, và Margaret đã sử dụng nó đề làm mắt tác dụng của sự cay đắng do thành kiến về nữ 
giới mà cô đã gặp phải. Martin đã thực hiện thiền quán này để đối phó với sự đau đớn do ung 
thư gây ra. Trong tất cả trường hợp này, bằng cách đặt sự hạnh phúc và khổ đau của riêng 
họ vào bối cảnh và phát triển lòng từ và lòng bi thật sự với người khác, những cá nhân này đã 
có khả năng chuyên hóa những trải nghiệm tiêu cực của họ, và để tâm mình được bình an. Họ 
đã khám phá ra rằng hạnh phúc nội tâm đạt được qua việc phát triển một tắm lòng tử tế là tối 
thắng nhất trong tất cả loại hạnh phúc. 


Hãy Thực Hành Thiền Quán về Sự Hình Dung Một Hình Ảnh Hiện Trong 
Tâm và Tụng Chú 


Đạo Phật Tây Tạng phong phú với những thực hành hình dung một hình ảnh hiện trong tâm 
để làm nguôi sự nóng giận và phát triển lòng từ và lòng bi. Một số trong những thực hành đó 
có thê được sửa đổi để phù hợp với những ai của bất kỳ tín ngưỡng nào cũng như người 
không theo tôn giáo nào. Chẳng hạn như, trong một buổi thiền quán chúng ta hình dung cảm 
giác lòng từ và lòng bi không thiên lệch cho mỗi và mọi loài chúng sanh. Rồi chúng ta hình 
dung lòng từ và lòng bi này xuất hiện như một quả cầu bằng ánh sáng trong khoảng không 
gian trước mặt chúng ta. Ánh sáng chảy vào chúng ta từ quả cầu sáng chói này, tịnh hóa tất cả 


S6 


sự nóng giận, tốn thương, và sự cay đắng của chúng ta. Ánh sáng rực rỡ này tràn ngập hết 
thân thể của chúng ta, thấm qua toàn bộ hệ thống thần kinh của chúng ta và làm cho cả thân 
thể và tâm chúng ta bình an và vui sướng. Chúng ta tập trung vào cảm giác văng lặng những 
cảm xúc bực bội. Sau một lúc, chúng ta hình dung ánh sáng lại chảy từ quả câu sáng chói vào 
chúng ta, lần này tràn ngập chúng ta với sự kiên nhẫn, lòng từ, lòng bi và tất cả những phẩm 
chất tốt đẹp mà chúng ta muôn phát huy. Chúng ta tập trung vào cảm giác rằng chúng ta đã 
phát khởi những phẩm chất tích cực này và có thê biểu hiện chúng dễ dàng và phù hợp trong 
những tương tác hằng ngày của chúng ta với người khác. Cuối buồi thiền quán, chúng ta hình 
dung quả câu sáng chói, là bản chất của tất cả những phẩm chất tốt đẹp, đến trên đỉnh đầu 
chúng ta và hòa tan vào chúng ta. Nó đến an trú ở trung tâm trái tim chúng ta, ở giữa lồng 
ngực của chúng ta, và chúng ta cảm thấy là tim/tâm chúng ta đã trở nên không tách rời với 
lòng từ và lòng bị này. 


Trong một buổi thiền quán khác, chúng ta tụng chú của Đức Quán Thế Âm, Đức Phật Từ BỊ, 
cũng được biết với tên là Chenresig trong tiếng Tây tạng, Kuan Yin (Quán Âm) trong tiếng 
Trung Hoa, và Kamnon trong tiếng Nhật. Chú øm mani padme hum-người Tây tạng đọc nó là 
øm mani pey may hưn- nghĩa đen là “ngọc quý trong hoa sen”. “Ngọc quý” ám chỉ đến khía 
cạnh từ bi của con đường đến giác ngộ, trong khi “hoa sen” ám chỉ đến góc độ trí tuệ. Như 
một con chim cần hai cánh để bay, chúng ta cần phát huy cả hai phẩm chất này đề trở thành 
một chúng sanh hoàn toàn giác ngộ. 


Tụng chú này lặp đi lặp lại, nhanh hay chậm, tụng to hay tụng thầm, giúp chúng ta tập trung 
sự chú tâm của chúng ta theo cách tích cực. Điều này đặc biệt hiệu quả khi tâm chúng ta trầm 
ngâm với những suy nghĩ không có lợi hay cảm xúc bực bội. Đơn giản chỉ tập trung tâm 
chúng ta vào những âm thanh êm dịu do một đẳng giác ngộ nói ra, làm dịu đi sự nóng giận và 
khổ sở của chúng ta. Một số người thích tụng chú và đồng thời, hình dung được bao phủ bởi 
ánh sáng yêu thương, như trong sự hình dung đã mô tả ở trên. 


Hãy Thực Hành Lòng Từ và Lòng Bi trong Cuộc Sống Của Chúng Ta 


Đức Đạt Lai Lạt Ma thường nói là, “lôn giáo của tôi là sự tử tế”. Khi nói điều này, Ngài 
nhấn mạnh răng sự tử tế là cốt lõi của tất cả tôn giáo và hướng dẫn chúng ta biến sự tử tế 
thành trọng tâm của cuộc sống chúng ta. Chúng ta có thê thực hiện điều này bằng nhiều cách. 
Đầu tiên, vào buổi sáng khi chúng ta thức dậy, chúng ta có thể phát khởi một động cơ tử tế: 
“Ngày hôm nay như có thể cô găng, tôi sẽ không làm hại bất cứ ai hết, và sẽ giúp đỡ người 
khác nhiều như tôi có thể.” Rồi, trong suốt ngày đó, chúng ta nên luôn nhớ về động cơ này và 
hành động tương ưng. 


Chúng ta không cần là một nhân vật vĩ đại như Mẹ Teresa để giúp đỡ người khác. Hơn nữa, 
chúng ta nên giúp đỡ bất kỳ ai chúng ta gặp theo cách chúng ta có thể trong bất kỳ tỉnh huống 
nào chúng ta đối diện. Điều này có thê bao gồm mang đến sự vui tươi vào buổi ăn sáng với 
gia đình vào mỗi buổi sáng, mỉm cười với một đồng nghiệp đang ưu sầu, chào người thu ngân 
ở siêu thị, và nhã nhặn với những ai đã giúp đỡ chúng ta khi chúng ta gọi điện cho hãng hàng 
không, văn phòng chính phủ và những công ty lớn. Thay vì coi người khác như là những 
người mà nhiệm vụ của họ là làm hài lòng chúng ta, chúng ta nên thân thiện và nhận ra rằng 
một hành động nhỏ của sự tử tế có thê tạo nên sự khác biệt lớn trong ngày của họ. 


Hơn thê nữa, tùy theo khả năng tài chánh của chúng ta, chúng ta có thê đóng góp cho các tổ 
chức từ thiện đê giúp người bệnh, người đói, và người nghèo và những ai gặp trắc trở băng 


S7 


nhiều cách khác nhau. Tương tự như vậy, chúng ta có thể tình nguyện làm việc ở những công 
việc phục vụ cộng đồng, như dạy kèm trẻ em, hướng dẫn các cuộc đi dã ngoại, tìm những nhà 
nhận nuôi thú vật bơ vơ, và giúp chăm sóc cho những người sắp từ giã cuộc đời. Tóm lại, 
bằng cách chia sẻ tắm lòng tử tế của chúng ta với mọi người mà chúng ta gặp gỡ, chúng ta sẽ 
sử dụng cuộc đời của chúng ta để giải quyết được nhiều vấn đề hơn so với những chuyện mà 
chúng ta tạo ra. 


S8 


, Ộ Chương Mười Bảy l 
GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHAC CHÈ. NGỰ SỰ NONG GIẠN 
CUA HỌ 


Chúng ta biết được từ những trải nghiệm của chúng ta rằng sự nóng giận có thể đau đớn và 
hủy hoại như thế nào. Khi những người chúng ta quan tâm-gia đình, bạn bè, và đồng nghiệp- 
bị kích động, thủ thế, hay oán hận, chúng ta nhìn thấy sự khổ đau của họ và mong ước g1úp 
đỡ. Vậy chúng ta có thể làm điều này như thế nào? 


Hãy Lắng Nghe Những Người Bạn Đang Giận Dữ 


Khi ai đó hỏi tôi, “Làm thế nào con có thể giúp một người bạn đang nổi giận?” Tôi thường 
bắt đầu bằng cách hỏi cô ta trước tiên hãy nhìn vào chính sự nóng giận của cô, với tất cả mọi 
người mà quá thường là, chúng ta cô gắng giải quyết vấn đề về nóng giận của người khác mà 
không thừa nhận sự nóng giận của riêng chúng ta. Khi chúng ta nói chúng ta muôn giúp đỡ 
một người bạn đang nôi cơn tam bành, chúng ta thật sự muôn nói là, “Người kia đang giận 
tôi, và tôi không thích chuyện đó. Làm thế nào tôi có thể khiến anh ta thay đổi?” Trong 
những trường hợp như vậy chúng ta cần quay về quá trình tự xem xét nội tâm chúng ta trong 
việc xử lý sự thù nghịch của riêng chúng ta và thiết lập sự bình thản bên trong nội tâm của 
chính chúng ta. 


Tuy thế, đôi khi, sự phiền muộn của người kia không trực tiếp hướng về chúng ta, và khi thấy 
anh ta khổ đau, chúng ta muốn giúp đỡ. Cần phải có kỹ năng đã, vì chúng ta cần phải nhạy 
bén với từng tình huống. Một câu trả lời như máy (automatfic) sẽ không giải quyết được 
chuyện vào mọi lúc. Rất thường là, hãy lắng nghe trái tim chúng ta là phương thuốc tốt nhất. 
Ở đây, chúng ta để bạn mình giải thích những sự kiện và cảm giác của cô ây mà không ngắt 
lời để đưa ra lời khuyên. Khi cô ấy dừng lại một chút, chúng ta có thê đề cô ấy biết chúng ta 
đã hiểu được vấn đề bằng cách tóm lược nội dung của điều cô ấy đã nói hay dán nhãn cho 
những cảm xúc mà cô ấy đang bày tỏ. 


Không bao giờ có ích khi nói cho ai đó là điều mà anh ta đang cảm thấy là sai hoặc là anh ta 
không nên cảm thấy như thế. Tương tự vậy, nhảy bổ vào và cô gắng sửa chữa một tình huống 
thường làm bạn chúng ta cảm thấy bị hiểu nhằm. Anh ta đang không tìm kiếm một giải pháp; 
anh ta chỉ muốn được lắng nghe. Muốn sửa chữa tình huống đó thì thường là dấu hiệu cho 
thấy sự không thoải mái của riêng chúng ta với những cảm xúc của ai đó. Trong trường hợp 
này, chúng ta cần nhìn vào bên trong chúng ta, nhận ra chúng ta đang cảm thấy gì và tại sao, 
rồi áp dụng những liệu pháp thích hợp. 


Đừng Theo Bên Nào Hết 
Giúp một người bạn đang giận không có nghĩa là theo phe của cô ta trong một cuộc tranh 
luận chông lại người khác. Điêu này chỉ châm thêm dâu vào lửa và làm tăng, chứ không phải 


giảm ổđi, sự nóng giận của cô ta. Một người bạn thật sự là người hỗ trợ người kia trong việc 
xem xét và làm nguội những cảm xúc của cô. Do đó, giúp đỡ bạn bè chúng ta khi họ đang 


69 


bực bội, chúng ta nên lắng nghe với sự chấp nhận, hỏi những câu hỏi, và đưa ra những quan 
sát giúp họ quán chiêu lại tình huông đó theo một cách khác. 


Marilyn vừa có một cuộc tranh cãi với Cori trong bữa ăn trưa ở trường đại học của họ. Sau 
khi tan học, cô gọi điện thoại cho người bạn của cô tên là Anne. Than phiền dữ dội về Cori, 
Marilyn cố gắng muốn Anne tham gia vào âm mưu trả thù cô Corl. Anne đã từ chối. Trái lại, 
cô đã nói với Marilyn, “Bạn có vẻ rất phiền muộn. Cái gì /há/ sự làm phiền bạn vậy?” Sau 
một lúc, với sự gợi ý nhẹ nhàng, Marilyn đã thắng thắn thừa nhận cô ghen tị với Cori. Anne 
đã giúp cô ta ngừng so sánh mình với Cori và tập trung vào những tài năng và phẩm chất của 
riêng cô. Bằng cách này, cô ấy đã thật sự giúp đỡ bạn mình và ngăn ngừa được những cuộc 
cãi nhau và nói xấu nhau tiếp theo đó không xảy ra. 


Hãy Xả Bỏ Khi Chúng Ta Không Thể Giúp 


Điều có thê xảy ra rằng cho dù chúng ta cố gắng hỗ trợ như thế nào đi nữa, bạn bè hay những 
người bà con chúng ta vẫn mắc kẹt trong sự nóng giận của họ. Vào những lúc như vậy, chúng 
ta có thê cảm thấy nản chí và bắt đầu giận dữ với họ vì họ không chấp nhận sự giúp đỡ của 
chúng ta hay không theo lời khuyên của chúng ta. Rõ ràng là, điều này làm phức tạp thêm 
vấn đề, bởi vì bây giờ không những họ giận đữ, mà chúng ta cũng vậy! 


Khi những cố gắng của chúng ta muốn giúp đỡ không mang đến kết quả như mong đợi, 
chúng ta phải cố găng chấp nhận tình huông đó. Thường chúng ta không thê kiểm soát tâm 
của chúng ta, huống hồ là của người khác! Chúng ta nên dừng việc đưa ra lời khuyên, mà giữ 
tâm ta cởi mở với người kia. Chúng ta có thê khám phá sau đó là một vài điều trong những gì 
chúng ta đã nói có tác dụng. 


Marvin, một ông cụ ở độ tuổi tám mươi, đã bắt đầu sử dụng xe lăn sau khi phẫu thuật cách 
đây vài năm. Bởi vì ông cụ phàn nàn về sự bất tiện của việc ngồi trong xe lăn của ông, con 
cái của ông cụ đã đề nghị mua một cái tốt hơn. Ông cụ đã từ chối một cách giận dữ sự hào 
phóng của họ, khăng khăng là ông ta sẽ nhanh chóng đi bộ lại được, mặc dầu ông cụ đã 
không nỗ lực mấy đê phục hồi sức khỏe của ông. Hàng xóm của ông cụ là Ethyl biết rằng cố 
găng thuyết phục ông cụ nhận một xe lăn mới là vô ích, nhưng bà ây quan tâm về hậu quả 
của sự giận dữ của ông cụ trong mối quan hệ của ông cụ với gia đình ông. Bà đã cô gắng giúp 
ông ta thừa nhận và xả bỏ sự nóng giận của ông, nhưng thái độ của Marvin không thay đổi. 
Rồi bà ấy đã không thảo luận chuyện này trong khi vẫn giữ tình bạn với ông ấy. Trong khi họ 
đang chơi bài với nhau mấy tuần sau đó, Marvin quay lại phía bà và nói, “Ethyl, bà đã đúng 
vê việc tôi giận dữ vô cớ với con cái của tôi. Mặc dầu tôi vẫn không muốn có một xe lăn mới, 
tôi muốn yêu thương con cái tôi và nhận được tình thương của chúng. Tôi sẽ ngừng lại phần 
tôi trong cuộc tranh cãi này.” Marvin đã làm vậy, và con cái ông đã đáp lại tình cảm của ông. 


Đôi khi tôi thấy có ích khi hỏi một người bạn đang ở ngõ cụt, “Ai có thể nói gì mà có thể 
giúp được bạn vào lúc này?” Điều này đôi khi giúp cho anh ta xem xét lại những lựa chọn 
mới. Tương tự vậy, nếu một người bạn vẫn đang lãi nhãi một sự kiện cách đây nhiều năm, tôi 
có thê hỏi là, “Có ai đó đã có thê nói gì với bạn lúc đó mà có thê đã giúp được bạn?” Thường 
điều này kích thích người ta nhìn lại tình huống đó sáng tạo hơn. 


Hãy Dạy Trẻ Em Xử Lý Sự Nóng Giận của Chúng 


90 


Em gái tôi gần đây gọi điện thoại cho tôi, bối rối làm thế nào xử lý những bộc phát trong sự 
giận dữ của đứa cháu trai ba tuổi của tôi. “Nó không sợ bắt cứ gì hết.” cô ấy đã nói thế. “Nếu 
em la mắng cháu, cháu sẽ giận dữ hơn. Nếu em đe dọa nó với việc phạt cháu đi về phòng và 
g1ữ 1m lặng trong một khoảng thời gian, cháu càng hét to hơn.” 


Tôi đã nhớ lại thời gian khi, tôi là một đứa trẻ, tôi đã không có được cái tôi muốn và đã nồi 
giận. Không như cháu trai tôi, một người lớn hét vào mặt tôi thường hăm dọa tôi phải im 
lặng. Tuy nhiên, thay vì chế ngự sự nóng giận của tôi, tôi thường trở nên giận hơn mặc dù tôi 
không biểu lộ ra. Tương tự vậy, khi tôi bị phạt vì cãi nhau với anh chị em tôi, Sự cãi vã bên 
ngoài đã dừng lại, nhưng mà cơn giận của tôi đâu có dừng. Bây giờ, khi nghe về sự khó khăn 
của cháu trai tôi, tôi đã tự hỏi điều gì đã có thê giúp tôi xử lý sự nóng giận của tôi khi tôi còn 
là một đứa trẻ. 


“Hãy. có găng đừng hăm dọa sẽ phạt cháu,” Tôi đã đề nghị với em gái tôi. “Hãy xem liệu em 
có thê giúp cho cháu nói ra điều gì đang làm cháu bực mình. Cháu cần học cách làm thế nào 
để xử lý sự nóng giận của cháu, không bị trừng phạt vì giận đữ. Cháu vẫn còn bé nên em cần 
giúp cháu tìm ra lời lẽ phù hợp với sự trải nghiệm của cháu, nhưng khi cháu lớn hơn, sẽ có 
khả năng nhận diện những cảm xúc của cháu và những điều kiện bên ngoài tác động chúng sẽ 
giúp được cháu.” 


Tôi tiếp tục kế cho em tôi rằng khi tôi ở tuôi thành niên, tôi tình nguyện lấy một thời gian yên 
lặng đề tạm nghỉ (time-out) khi tôi bực mình. Đối với tôi, thời gian tạm nghỉ đó không phải là 
một sự trừng phạt, mà là một cơ hội để bình tỉnh lại và xả bỏ sự sầu não của tôi. Rồi, khi sự 
nóng bức của cơn nóng giận đã qua đi, tôi có thể nhìn lại và xử lý tình huống sáng suốt hơn. 
Nếu chúng ta chuyên thái độ giống vậy về một khoảng thời gian yên lặng tạm nghỉ cho con 
cái chúng ta, chúng sẽ học được cách điều chỉnh mình và lấy thời gian tạm nghỉ khi chúng 
cần nó, mà không cảm thấy là chúng đang bị phạt vì bực bội. 


Hãy Là Một Tắm Gương Tốt 


Trẻ em học bằng cách quan sát cha mẹ chúng. Nếu cha mẹ có thể nhận dạng sự nóng giận của 
con cái họ, áp dụng những liệu pháp để chế ngự nó, và xin lỗi khi họ đưa ra một nhận xét đối 
kháng, con cái của họ sẽ bắt chước gương của họ. Do vậy, như thường xảy ra, trẻ em trở 
thành những tắm gương tốt cho cha mẹ xem lại những thái độ và hành vi của riêng họ. Khi 
cha mẹ yêu thương con cái họ và muốn điều tốt nhất dành cho chúng, họ sẽ được thúc đây để 
giải tỏa sự nóng giận của họ và mở rộng một tấm lòng tử tế để họ có thê là tắm gương tốt cho 
con cái của họ. 


Trong những năm gần đây, một số nhà giáo dục và tâm lý học đã phát triển nhiều phương tiện 
hiệu quả để giúp đỡ trẻ em trong việc nhận ra những cảm xúc của chúng và xử lý chúng. Nếu 
muốn biết thêm thông tin về đề tài này, tôi giới thiệu bạn công trình của Tiến Sĩ Mark 
Greenberg từ Đại Học Công Lập Pennsylvania và chương trình giáo dục PATHS (Quảng Bá 
Những Chiến Lược Suy Nghĩ Khác Đi) mà tiến sĩ đã khai triển. 


Hãy Thương Yêu Trẻ Con Khi Chúng Giận Dữ 


Miriam, hiện ở độ tuôi tắm mươi, đã kê cho tôi nghe một câu chuyện cảm động về cách cha 
mẹ bà đã xử lý cơn giận của bà. Vào độ tuôi từ ba đên sáu, bà ây đã có một thử nghiệm ngăn 


9] 


ngủi theo kiểu trẻ con đề bỏ nhà ra đi khi bà bất hòa với cha mẹ bà đã không chìu theo những 
ý thích nhất thời của bà. Vào lúc chín tuổi, bà lại nổi sùng với họ và muốn bỏ nhà đi. Nhưng 
bà ấy đã học được một bài học sau hai cuộc thử nghiệm trước kia và biết là bà ấy cần lương 
thực để mang theo. Bước vào nhà bếp, bà ấy đã nói với mẹ mình, “Con muốn một trái táo, 
một trái chuối, và một bánh mì sandwich.” 


Mẹ bà hỏi “Tại sao?” 
Miriam đã trả miêng “Con muôn bỏ nhà đi.” 


“Ô, con đừng làm như vậy,”mẹ bà nhẹ nhàng trả lời, “Mẹ yêu con và sẽ nhớ con rât nhiêu 
đó.” Miriam băt đâu khóc và chạy đên ôm mẹ bà, người đã ôm lây cô một cách âu yêm. 


Có bao nhiêu người trong chúng ta nôi giận khi chúng ta thật sự cô găng muôn nói là “làm ơn 


yêu mên tôi”) Và bao nhiêu người trong chúng ta bỏ qua việc người khác câu xin sự tử tê bởi 
vì chúng ta phản ứng với sự đôi kháng bên ngoài của họ? 


92 


Òb_ Chương Mười Tám ; 
TRÍ TUỆ LÀM TÂM THƯ THÁI 


Lời giáo huấn của Đức Thế Tôn nói về hai loại trí tuệ chính yếu. Loại thứ nhất là hiểu rõ 
nghiệp chướng và những quả báo của nó và biết được sự vận hành của các hiện tượng trong 
thế giới tương đối. Điều thứ hai là nhận ra phương thức tồn tại sâu sắc hơn, rằng tất cả hiện 
tượng và con người không có sự tồn tại sẵn có. Cả hai loại trí tuệ này hỗ trợ trong việc chấm 
dứt sự phiền não làm phát sinh nóng giận, nhưng trí tuệ thứ hai đặc biệt làm tâm chúng ta thư 
thái bằng cách cắt đứt tất cả ảo tưởng sai lầm. Vì lý do đó, chúng ta bây giờ sẽ bàn thảo đến 
cách làm thế nào sử dụng nó đề làm mắt tác dụng và cuối cùng là loại trừ nóng giận và những 
cảm xúc bực bội và đau đớn khác. 


Như đã lưu ý trước đây, nóng giận và những cảm xúc hủy diệt được căn cứ trên những ảo 
tưởng sai lầm của tâm. Trong khi sự chú tâm không thích hợp nuôi dưỡng những ảo tưởng 
nóng giận hoặc thêu dệt những phẩm chất tiêu cực, sự s¡ mê của chúng ta còn phỏng đoán 
thậm chí một sự méo mó sâu xa hơn: sự độc lập hay sự tồn tại sẵn có. Trong khi ở một mức 
độ nào đó chúng ta biết rằng muôn vật tồn tại một cách phụ thuộc- -mầm cây lớn lên từ những 
hạt giống, một cái bàn phụ thuộc vào những thành phần của nó-muôn vật xuất hiện trong tâm 
chúng ta theo cách ngược lại, như thê chúng có bản chất riêng của chúng và tồn tại từ năng 
lực của riêng nó, không phụ thuộc vào bất kỳ cái gì khác. Khi chúng ta bực tức, “cái ta” hay 
“Tôi” hiện ra có vẻ như vững chắc và tồn tại sẵn. 


Trong Vòng Xoay của Những Vũ Khi Sắc Bén, ngài Pháp Hộ (Dharmaraksita) đã nói: 


Tất cả sự vật giống như những cái bóng trong một chiếc gương, 

Và tuy vậy chúng ta hình dung chúng là thật, rất thật. 

Tất cả sự vật như những sương mù hay đám mây trên một ngọn núi, 
Tuy vậy chúng ta hình dung chúng là cố định và kiên có. 


Kẻ thù của chúng ta-sự chấp thủ về bản ngã-danh tánh 

Thật sự là của chúng ta, mà chúng ta ước mong là bên chắc- 
Và kẻ tàn sát chúng ta-sự quan tâm ích kỷ cho riêng chúng ta- 
Giống như mọi vật những điều này đường như là tôn tại sẵn, 
Dù chúng không bao giờ từng tồn tại sẵn có. 


Mặc dù chúng dường như là cụ thể và có thật, 

Chúng chưa bao giờ là thật, bất cứ thời gian nào, bất cứ nơi đâu. 

Chúng không phải là những thứ mà chúng ta nên cưu mang với giá trị tuyệt đối, 
Hay chúng ta cũng không nên phủ nhận chúng về sự thật tương đối của chúng. 


Hãy Có Gắng Tìm “Cái Tôi” Đang Giận Dữ 
Làm thế nào chúng ta áp dụng sự hiểu biết này trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta và 
đặc biệt là cho những tình huông mà trong đó chúng ta cáu giận hay thậm chí tức điên? Hãy 


xem xét, như một ví dụ, một tình huông mà trong đó chúng ta giận dữ bởi vì người khác đã 


93 


phản bội niềm tin của chúng ta hay có thành kiến đối với chúng ta. Bên đưới của nóng giận là 
sự tốn thương, và cùng với nóng giận và tốn thương, chúng ta cảm giác mạnh mẽ một “cái 
tôi”-có một “Cái tôi” kiên cô mà bị tốn thương và tức điên. Chúng ta ngồi im lặng và tự hỏi 
chúng ta, “Ai là “cái tôi” này mà tốn thương quá nhiều?” hay “A1 là “Cái Tôi” mà nên được 
tôn trọng và đối xử tốt hơn?” Nói tóm lại, chúng ta cố găng tìm “Cái Tôi” người mà đang có 
những cảm xúc mạnh mẽ đó. Nếu có một “cái tôi” kiên cố, cụ thể như thế tổn tại, nó có thê 
được tìm ra sau khi điều tra. Chúng ta có khả năng xác định chính xác nó là ai mà cảm thấy 
tổn thương, mà đáng được đối xử tốt hơn, mà muốn được tôn trọng. 


Rồi, chúng ` ta tiến hành một cuộc điều tra về loại mà được mô tả chỉ tiết trong những sách 
Phật giáo về trí tuệ: “Cái Tôi” có phải là thân thể của tôi không? “Cái Tôi” có phải là tâm tôi 
không? “Cái Tôi” có phải hoàn toàn tách rời khỏi thân và tâm tôi không? Khi chúng ta phân 
tích một cách sâu sắc, chúng ta không thể tìm thấy “Cái tôi” tự túc này. Chúng ta chỉ còn lại 
sự trống vắng của nó, sự không tồn tại của nó. An trú trong trạng thái không tìm ra, chúng ta 
trải nghiệm sự tự do và an bình. Không có một người thật sự mà tốn thương. Không có một 
COn người tồn tại độc lập cần phải được bào chữa. Tâm và tim chúng ta an trú trong sự thông 
thoáng. 


Một cách khác để nhìn thấy sự không tồn tại của “Cái Tôi” kiên có mà cảm thấy tổn thương 
là tự hỏi chúng ta, “Làm thế nào Tôi biết là Tôi bị tổn thương?” Khi chúng ta tìm hiểu, chúng 
ta thấy là chúng ta biết điều này chỉ bởi vì cảm giác tốn thương tồn tại. Phụ thuộc vào cảm 
giác đó, chúng ta phát khởi suy nghĩ là, “Tôi bị tốn thương.” Nói cách khác, bởi vì hoặc là 
thân thể hay tâm chúng ta cảm thấy tổn thương, chúng ta nghĩ là, “Tôi bị tổn thương.” Nếu 
không xem xét thân thê và tâm chúng ta, chúng ta sẽ không phát khởi suy nghĩ “Cái Tôi”. Do 
vậy, “Cái Tôi” phát khởi một cách lệ thuộc. Nó tồn tại chỉ trong quan hệ với, lệ thuộc vào, 
thân thể và tâm chúng ta. Nó không tự chủ được. Do đó, nó không tồn tại tự riêng nó, một 
cách độc lập. Nó trống rộng. sự kiên cố hoặc tồn tại đưới khả năng của chính nó. Suy nghĩ 
theo cách này, chúng ta đi đến trạng thái cởi mở để tập trung vào sự vắng bóng của một “Cái 
Tôi” cụ thể mà cần được bảo vệ và hạnh phúc của nó là quan trọng nhất. 


Hãy Giải Thoát Chính Ta Hoàn Toàn Khỏi Nóng Giận 


Theo quan điểm Phật giáo, có thể loại trừ nóng giận và các cảm xúc hủy diệt khác khỏi dòng 
tâm thức của chúng ta hoàn toàn để chúng không bao giờ sinh khởi lại. Làm sao đạt được 
điều này? Như chúng ta đã thấy, nóng giận hiểu sai đối tượng của nó. Nó dựa trên sự phóng 
đại hay giả định về những phẩm chất tiêu cực. Hơn nữa, nó được đặt nền tảng trên sự si mê, 
trù tính một “Cái Tôi” độc lập không quan hệ với bất cứ thứ gì khác. Tin vào một “Cái Tôi” 

kiên cố, tách biệt, chúng ta liên hệ đến thế giới này theo bản ngã xem xét mọi thứ gắn liền với 
chúng ta là quan trọng nhất. 


Chúng ta có thể đối kháng nóng giận trên hai chiến tuyến. Trước hết, chúng ta làm quen 
chính mình với lòng từ, lòng bi, và sự kiên nhẫn, bởi vì, với những cảm xúc đúng đắn và lợi 
ích, chúng làm mắt tác dụng bản ngã nằm dưới sự nóng giận. Chúng ta có thể thực hiện thiền 
quán đề phát khởi những điêu này và sử dụng chúng như những liệu pháp cho nóng giận. Khi 
chúng ta quen thuộc với những cảm xúc tích cực này, chúng kiềm chế sự nóng giận phát sinh 
ngay cả trong những tình huống mà trước đây chúng ta đã cáu giận hay thù nghịch. 


Hai là, chúng ta tìm hiểu bản chất của hiện thực, phân tích cụ thể cái bản ngã mà nồi nóng. 
Băng cách nhìn thây bản ngã và tât cả hiện tượng tôn tại phụ thuộc nhau, không phải độc lập, 


94 


chúng ta phát triên trí tuệ nhận ra tánh không của sự tôn tại săn có.Làm chúng ta quen thuộc 
với trí tuệ này qua sự thiên quán bên bỉ và sâu sắc có khả năng loại trừ được sĩ mê và nóng 
giận khỏi tâm chúng ta mãi mãi. 


Không phải là một công việc dễ dàng đề phát triển trí tuệ này đề nhận ra tánh không một cách 
trực tiếp. Sự thực chứng này tùy thuộc vào sự thiền định vững chãi, mà lần lượt phụ thuộc 
vào việc sống một đời sống đức hạnh của chúng ta. Trực tiếp nhận ra tánh không cũng đưa 
đến thanh tịnh hóa tâm chúng ta với những dấu vết của những hành động hủy hoại trong quá 
khứ và tích lũy các việc thiện thông qua hành động có tính cách xây dựng. Do đó nhiều sự 
thực hành khác là cần thiết đề đặt nên tảng và đề hỗ trợ cho sự phát triển trí tuệ nhận ra hiện 
thực. 


Vì lý do này, chúng ta phải nghiên cứu và lắng nghe những bài giảng từ một vị tu sĩ có đủ 
năng lực. Chúng ta phải suy nghĩ về những lời dạy này và thảo luận chúng với người khác để 
đảm bảo là chúng ta hiểu chúng đúng đắn. Cuối cùng, chúng ta phải đem những điều đã học 
vào thực hành thông qua thiền quán, đề tâm chúng ta trở nên quen thuộc hoàn toàn với chúng. 
Bằng cách này, tâm chúng ta được chuyên hóa và chúng ta tiến triển hướng đến Sự giác ngộ 
hay Phật quả- trạng thái mà trong đó tất cả những phiền não đã được loại trừ và tất cả những 
phẩm chất tốt đẹp được gia tăng cao tột. Vì mỗi chúng ta đều có Phật tánh, sự thuần tịnh cơ 
bản của tâm, giác ngộ là trạng thái mà mỗi người chúng ta có thể đạt được nêu chúng ta nỗ 
lực tạo ra những nguyên nhân cho nó. 


95 


__ Phụ Lục Một 
CÁC KIỂU XUNG ĐỘT 


Trong một biểu đồ, những nhà nghiên cứu đã phác họa năm phạm trù của kiêu xung đội: 
tránh né, kiểm soát, thích nghi, thỏa hiệp, và hợp tác. Trong khi nhiều người có khuynh 
hướng sử dụng một kiểu xung đột nhiều hơn những kiểu khác, sự quen thuộc với môi kiểu 
của chúng cho chúng ta tính linh hoạt, bởi vì tùy thuộc vào một tình huống cụ thể, một kiểu 
có thể hiệu quả hơn một kiểu khác. Theo lăng kính Phật giáo, trong mỗi một tình huống xung 
đột, như trong tất cả tình huống, chúng ta phải kiểm tra động cơ của chúng ta đề thấy là nó 
thuần tịnh. Rồi khi ở trong một cuộc xung đột, chúng ta nên kiểm tra hai biến số (1) động cơ 
của chúng ta và (2) những hiệu quả thực tế của nhiều kiêu xung đột khác nhau cho tình huống 
đó. 


Với kiểu xung đột tránh né, chúng ta tìm cách tránh né sự xung đột bằng cách trì hoãn việc 
thảo luận về nó, thay đổi chủ đề một cách khéo léo, rút lui khỏi tình huống, hay trong một số 
trường hợp phủ nhận rằng sự xung đột tồn tại. Hành vi này có ích lợi trong những tình huống 
mà cả mục tiêu hay môi quan hệ đều không quan trọng với chúng ta và tâm chúng ta không bị 
nóng giận saI Sử hay cảm giác tuyệt vọng. Chăng hạn như, với một tâm bình tĩnh, Rob phớt lờ 
nhận xét mỉa mai của người em họ xa. Tuy nhiên, Gayle, gần gũi với người em họ này hơn 
nên bực tức bởi lời nhận xét này; nhưng sợ sự tranh cãi, cô đã giả vờ như chưa nghe nó. Tuy 
vậy cô trút sự giận dữ của mình bằng nói xấu về người anh họ này với những người thân còn 
lại trong gia đình, do đó tạo thêm nhiều vấn đề cho chính cô và những người khác. 


Với kiêu kiểm soát, chúng ta khăng khăng theo cách của chúng ta. Trong một số trường hợp, 
kiểu này là phù hợp, nếu thực hiện với lòng từ bị. Chăng hạn như, Cô MecGrane đã can thiệp 
và giải tán một cách quyết liệt một cuộc đánh nhau giữa hai đứa trẻ trên sân chơi. Vào những 
lúc khác, khi chúng ta muôn hoàn thành mục tiêu của chúng ta một cách vị kỷ mà không quan 
tâm đến hậu quả gây cho người khác, kiểu kiểm soát thì phản tác dụng. Trong những cuộc 
họp, Harvey đã hăm dọa nhân viên hành động theo đề nghị của anh ta băng cách đe dọa rằng 
anh ta không tham dự nếu họ không làm theo. Nhân viên miễn cưỡng đồng ý, nhưng vì 
những ý kiến của họ không được xem xét trong quá trình dẫn đến quyết định nên công việc 
của họ không được thực hiện tốt và bị trễ. 


Với kiểu thích nghi, chúng ta cho phép hay làm cho dễ dàng việc hoàn thành mục tiêu hay 
nhu cầu của một người khác, đôi khi với phí tốn của chính chúng ta. Như với các kiêu khác, 
vào những thời điểm cụ thể những kiêu này nhân mạnh đến mối quan hệ thay vì mục tiêu của 
chúng ta thì thích hợp, trong khi vào những lúc khác thì không như vậy. Trong một ví dụ của 
tình huống trước, John đã muốn ăn đồ ăn của Trung Hoa, nhưng anh ta vui vẻ đồng ý với ước 
muốn của vợ anh ta là ăn ở nhà hàng Ý. Mặc dù họ đã ăn thức ăn Ý hồi đầu tuần, anh ta vui 
mừng với sự hạnh phúc của vợ mình. Trong ví dụ của tình huống sau, một người đàn bà bị 
đánh nhừ tử “đã tha thứ” cho chồng của mình và tuân theo những hành động quỷ quyệt của 
anh ta. 


Với kiểu thỏa hiệp, chúng ta nhượng bộ một chút về việc đạt đến mục tiêu của chúng ta để 
duy trì quan hệ và xả bỏ một ít sự thân mật của quan hệ đê hoàn thành mục tiêu của chúng ta. 
Chăng hạn như, cả Joe và Julie đêu không muôn phân loại thư từ hay giặt đô. Họ có thê tranh 


96 


cãi về điều này (kiểu kiểm soát); một người có thể nhượng bộ người khác (kiểu thích nghỉ); 
hay là họ có thể để cả thư từ hay quần áo đó mà không làm gì hết (kiêu tránh né). Tuy nhiên, 
họ thỏa hiệp với nhau và mỗi người họ làm một việc. Trước khi họ đi đến quyết định, họ 
kiểm tra là cả hai người họ đều vui vẻ với nó. Họ biết rằng nếu kiểu thỏa hiệp được chọn lựa 
bởi vì một người trong họ cảm thấy bị áp lực, những cảm xúc tồi tệ phát sinh sẽ can thiệp vào 
quan hệ của họ sau này. 


Trong khi chúng ta thường xem kiểu thỏa hiệp là một giải pháp tốt, trong một số trường hợp 
thì không phải vậy. Chăng hạn như, hai chị em tuổi thiêu niên cãi nhau về ai sẽ được quả cam 
rồi quyết định chia nó làm hai. Điều mà họ đã không nhận ra là một người trong họ muốn có 
nước cam còn người kia muốn vỏ cam đề làm hương vị cho bánh. Cả hai sẽ vui vẻ hơn nếu 
họ bàn với nhau về nhu cầu của họ. Rồi một chị gái sẽ vắt cam lấy nước rồi đưa vỏ cho người 
kia, và cả hai sẽ nhận được nhiều hơn là chia đôi quả cam. 


Sự hợp tác đòi hỏi làm việc với nhau để tăng cường cả mối quan hệ và việc hoàn thành mục 
tiêu của mỗi bên. Trong khi giải quyết sự xung đột khi sử dụng phương pháp này có thể mắt 
thời gian hơn, nó thường đem đến một giải pháp dài lâu hơn. Kiểu này hữu ích khi, trong 
những tình huống mà cả mối quan hệ và mục tiêu đều quan trọng với cả hai bên. Chẳng hạn 
như, Murray muốn thiết lập một tô chức thu gom phi lợi nhuận đề nhận thực phẩm không bán 
được từ ngành thực phẩm và phân phối chúng qua các đại lý đến người nghèo và Joan muốn 
thiết lập một cái bếp bán súp miễn phí hay bán rẻ cho người nghèo, nhưng vì cả hai ở cùng 
một khu phó, họ đang cạnh tranh về tình nguyện viên và quyên góp. Nhận ra điều này, họ đã 
quyết định kết hợp những dự án của họ với nhau để hỗ trợ lẫn nhau, do đó giảm bớt nhân 
công và chi phí tài chính và nâng cao công việc của họ. 


Giống như mỗi kiểu trước, sự hợp tác có thể được thúc đây bởi sự kiên trì hay nóng giận. 
Harry và Joan đã từ bỏ sự ganh đua với nhau và vui vẻ hợp tác với nhau. Tuy nhiên, hai 
người khác, có thê một nửa bằng lòng hợp nhất vì bắt buộc và sau đó thì phá hoại dự án đó. 
Trong trường hợp như vậy, họ nên dành nhiều thời gian hơn để hiểu rõ những cảm xúc của 
họ và thảo luận về tình huống đó. 


Những kiểu xung đột xử lý các hành vi bên ngoài. Mỗi kiểu có thể được thực hiện với một 
động cơ tốt hay xấu. Hơn nữa, tùy thuộc vào tình huống, một kiểu có thê hiệu quả hơn kiểu 
khác để giải quyết một tình huống. Khi nóng giận che mờ tâm chúng ta, chúng ta thiếu tinh 
thần sáng suốt đề chọn lựa một kiểu xung đột thích hợp cho một tình huống. Trái lại, chúng ta 
có khuynh hướng phản ứng theo cùng một cách quen thuộc trong mọi tình huống. Chăng hạn 
như, Jeff phản ứng hung hăng với cả hai là một nhận xét vô ý và một sự đe dọa thật sự. 

Deborah nhượng bộ những vần đề khi cô ta có những lý do hợp lý cũng như khi cô không có. 

Susan khăng khăng kiểu hợp tác cho mọi chuyện, đôi khi tiêu pha thời gian mà có thể nên 
được sử dụng tốt hơn vào những hoạt động khác. Sử dụng chỉ một kiểu xung đột là không có 
hiệu quả và thật ra có thể làm tình hình tôi tệ hơn. Một tâm kiên nhẫn và sáng suốt cho chúng 
ta cơ hội để quyết định kiểu xung đột nào nên sử dụng trong một tình huống cụ thê. 


Đi 


Phụ Lục Hai ộ 
NHỮNG KỸ THUẬT TÓM GỌN ĐỀ 


XỬ LÝ GIẬN DỮ 


Sự liệt kê ngắn gọn của một sỐ kỹ thuật để xử lý nóng giận sẽ hỗ trợ bạn trong việc nhớ lại và 
sử dụng chúng khi cân thiệt. Chúng được liệt kê theo chương mà trong đó có đê cập đên. 


Luyện Tập Kiên Nhẫn 


Chánh niệm quan sát cơn giận của chúng ta 
Hiểu rõ những nhu cầu và quan tâm của nhau 
Tự hỏi chúng ta liệu người kia có hạnh phúc không 


Đối Phó với Lời Phê Bình 


Thừa nhận lỗi lầm của chúng ta 

Học từ những lời nhận xét chúng ta 

Bình tĩnh xử lý những lời phê bình không thật 
Giao tiếp tốt 

Rời khỏi tình huống nếu cần thiết 

Học cách đánh giá chúng ta 

Cho phép người khác có ý kiến 

Đừng xem xét lời phê bình khi không thật có 
Làm mất tác dụng thái độ chê bai, phán xét 


Trò Chơi Trách Cứ 
Xem xét làm thế nào chúng ta đồng tạo ra những tình huống 
Nhìn theo quan điểm rộng lớn hơn 
Xử lý bệnh tật một cách sáng suôt 
Khi Những Cái Nút của Chúng Ta bị Án 
Biết mấy cái nút của chúng ta là gì 
Hãy đóng cửa phòng xử án nội tâm 
Buông bỏ “những quy luật của vũ trụ” 
Hãy khám phá vân đê thật sự 
Sự Chấp Nhận và Trao Quyền 


Chấp nhận điều đang xảy ra 
Hành động hoặc thư giãn 


98 


Khám phá tiềm năng 
Có một trái tim từ bị 
Châp nhận là sự kiêm soát của chúng ta là có giới hạn 


Gặp Gỡ Kẻ Thù 


Hãy trao sự đau khổ cho tính vị kỷ của chúng ta 

Hãy xem xét cách kẻ thù mang lại lợi ích cho chúng ta 
Hãy nhớ ra tính thiện lành của kẻ thù 

Hãy hoàn trả sự thù nghịch bằng sự tử tế 


Buông Xả Những Ác Cảm và Oán Hận 


Tránh nuôi dưỡng những ác cảm 

Hãy tìm hiểu tại sao người khác hại chúng ta 

Hãy nhớ đến sự tương đồng của chúng ta với những người khác 
Hãy tha thứ cho những người khác 


Khi Niềm Tin Bị Phản Bội 


Hãy xem người kia như vị thầy tối thượng 

Hãy kiểm tra những mong đợi không thực tế của chúng ta 

Hoan hỉ với một quá khứ tích cực 

Chấp nhận răng sự thay đổi là phố biến 

Nhận ra bản chất của sự luân hồi 

Hãy nhìn vào tình huống của chúng ta theo tầm nhìn mở rộng hơn 


Con Rắn Ghen TỊị 


Hãy xem xét những bất lợi của ghen tị 

Thay đổi động cơ của chúng ta thành mong ước người khác được hạnh phúc 

Đừng ghen tị điều không mang đến hạnh phúc dài lâu (hay ngay cả hạnh phúc dài lâu) 
Hoan hỷ khi người khác giỏi hơn chúng ta 

Hoan hỷ với sự may mắn và những phâm chất tuyệt vời của những người khác 


Nóng Giận Với Chính Mình 


Có lòng từ và lòng bị với chúng ta 

Tập trung vào điều tích cực 

Trân trọng những hoàn cảnh tốt của chúng ta 

Thừa nhận những lỗi lầm của chúng ta và mỉm cười với chính mình 
Chấp nhận chúng ta như chúng ta là thế 

Hãy nhớ đến Phật tánh của chúng ta 

Phát nguyện thay đổi 

Tịnh hóa những tiêu cực 


Nuôi Dưỡng lòng từ và lòng bi 


99 


Hãy xem xét những lợi ích của một tấm lòng tử tế 

Thiền quán về sự tử tế của người khác 

Thiền quán về lòng từ 

Hiểu được lòng bi 

Thiền quán về lòng bi 

Thiền quán về nhận lấy và cho đi 

Thực hành những thiền quán hình dung một hình ảnh trong tâm và tụng kinh 
Thực hành lòng từ và lòng bi trong cuộc sống của chúng ta 


Hãy Giúp Đỡ Người Khác Chế Ngự Cơn Giận của Họ 


Hãy lắng nghe người bạn đang giận dữ 
Đừng theo bên nào 

Xả bỏ khi chúng ta không thể giúp 

Hãy dạy trẻ con xử lý cơn giận của chúng 
Hãy là tắm gương tốt 

Hãy thương yêu trẻ con khi chúng giận dữ 


Trí Làm Tâm Thư Thái 


Cô găng tìm ra “Cái Tôi” mà giận dữ 
Đê chúng ta xả bỏ nóng giận hoàn toàn 


100 


Nóng Giận 

Dựa trên một sự phóng đại hay dự đoán về những phẩm chất tiêu cực, một cảm xúc mà không 
chịu đựng được một đôi tượng, một người, ý kiên, vân vân và ước muôn hủy hoại hay thoát 
khỏi nó. 

Sự Dính Mắc 


Dựa trên một sự phóng đại hay dự đoán về những phẩm chất tích cực, một cảm xúc mà bám 
víu hay thèm khát đối tượng của nó-một người, ý kiến, sở hữu, địa vị xã hội, vân vân. 


Phật/Đức Thế Tôn 


Bất kỳ ai đã tịnh hóa tất cả nhiễm ô và phát triển tất cả phẩm chất tốt đẹp. “Đức Phật” liên hệ 
đên Đức Phật Thích Ca Mâu Nị, đã sông cách đây hơn 2.500 năm ở An Độ. 


Phật tánh (khả năng thành Phật) , 

Những phâm chât bâm sinh của tâm có khả năng làm cho tât cả chúng sanh đạt được 
giác ngộ. 

Luân Hồi (samsara) 

Chu kỳ của những vấn đề tái diễn liên tục mà trong đó chúng ta bị mắc kẹt do sỉ mê. 

Giáo Pháp 


Những lời dạy của Đức Phật. Việc chấm dứt của khổ đau và những nguyên nhân của nó và 
những con đường dân đên những sự châm dút này. 


Những Thái Độ Bực Bội và Những Cảm Xúc Tiêu Cực 

Những thái độ và cảm xúc, như là sĩ mê, dính mắc, nóng giận, kiêu hãnh, ghen tỊ, và tâm nhỏ 
hẹp, làm quây nhiều sự an bình của tâm chúng ta và khiên chúng ta hành động theo những 
cách có hại cho chúng ta và người khác. 


Tánh Không 


Không có sự tồn tại sẵn có hay sự độc lập. Đây là bản chất tối thắng, hay hiện thực, của tất cả 
mọi người và hiện tượng. 


Giác Ngộ (Phật quả) 


I| 


Trạng thái của một vị Phật, có nghĩa là trạng thái đã loại trừ mãi mãi tất cả mê mờ khỏi dòng 
tâm thức, và đã phát triển tất cả phẩm chất tốt đẹp và trí tuệ của chúng ta đến phạm vi cao tột 
nhất. Tất cả chúng sanh đều có khả năng đề giác ngộ. 


S¡ mê/Vô minh 

Một yếu tố tinh thần mà, không ý thức được bản chất của hiện thực, quan niệm con người và 
hiện tượng tôn tại như những thực thê độc lập không liên quan đên bât kỳ hiện tượng nào 
khác. 

Nghiệp 

Hành động có tác ý, mà có thể là thân, khẩu, hay ý. Những hành động của chúng ta để lại 
những dâu ân/vết trên dòng tâm thức của chúng ta, mà đem đên những trải nghiệm của chúng 
ta. 

Lamrim(Con đường tiệm thứ/từ từ) 

Tên Tây Tạng cho con đường từ từ đến giác ngộ, bày trí từng-bước-một của con đường. 

Giải Thoát 

Thoát khỏi luân hồi qua việc loại trừ những nguyên nhân của khổ đau. 

Lòng Từ 

Ước muốn cho ai đó có hạnh phúc và những nguyên nhân của nó. 


Chú 


Một chuỗi các âm tiết do Đức Phật hiến dâng và biểu lộ bản chất của toàn bộ con đường đến 
giác ngộ. Chúng được tụng đọc đê tập trung và thuân tịnh tâm thức. 


Thiền Quán/Thiền Định 

Làm chúng ta quen với những thái độ tích cực và những quan điểm đúng đắn. 

Tâm 

Phần trải nghiệm, nhận thức của chúng sanh. Không có hình dạng, tâm không được chế tạo từ 
những nguyên tử, hay có thê quan sát được qua năm giác quan của chúng ta. Nó đơn thuân là 
sự sáng suôt và sự tỉnh giác. 


Dòng Tâm Thức 


Sự liên tục của tâm. 


Thực Hành Thuần Tịnh Hoá 


102 


Thực hành gồm bốn bước liên quan đến 1) sám hối lỗi lầm, 2) phục hồi mối quan hệ bằng 
cách phát khởi một thái độ tích cực với người mà chúng ta đã hại, 3) giải quyết đề tránh hành 
động gây hại trong tương lai, và 4) thực hiện một số loại hành vi sửa chữa. Điều này làm 
giảm nhẹ lực của những hành động huỷ diệt của chúng ta. 


Sự thật tương đối 

Sự tồn tại của hiện tượng theo quy ước. 

Thế giới tương đối 

Thế giới của những sự vật vận hành, sinh khởi lệ thuộc nhau. 
Đối tượng quy y 


Là những ai chúng ta hướng đến cho sự hướng dẫn tâm linh. Với Phật tử, là Ba Ngôi Báu- 


103 


Đọc Thêm 


Phát Giáo Cho Người Mới Bắt Đầu do Thubten Chodron viết, Ithaca: NXB Snow Lion, 
2001. 


Tìm Rộng Mỏ, Tâm Sáng Suốt do Thubten Chodron viết, Ihaca: NXB Snow Lion, 1990. 
Thuần Hoá Tâm Viên Ý Mã do Thubten Chodron viết, Torrance: NXB Heian, 1999, 
Chữa Lành Nóng Gián do Đức Đạt Lai Lạt Ma viết. Ithaca:NXB Snow Lion, 1997, 


Sự Tử Tế, Sáng Suốt và Thấu Suốt do Đức Đạt Lai Lạt Ma viết. Ihaca:NXB Snow Lion, 
1984. 


Rèn Luyện Tâm Thức do Đức Đạt Lai Lạt Ma viết. Boston:Wisdom, 1999, 


Nghệ Thuật Hạnh Phúc: Một Cẩm Nang dành cho Cuộc Sống. do Đức Đạt Lai Lạt Ma và 
Howard C.Cutler việt. Ithaca:NXB Snow Lion, 1997. New York:Riverhead Books,1998. 


Làm Thế Nào Sống Mà Không Sợ Hãi và Âu Lo. Do Dhammananda, K.Sri. viết. Kuala 
Lumpur: Buddhist Missionary SocIety, 1989. 


Phật Tử Tin Điều Gì do Dhammananda, K.Sri. viết. Kuala Lumpur: Buddhist Missionary 
SocIety, 987. 


Kinh Pháp Cú do Dhammananda, K.SrI, biên soạn. Kuala Lumpur: Sasana Abhiwurdhi 
Wardhana SocIety, 1988. 


Vòng Xoay của Những Vũ Khí Sắc Bén do Dharmaraksita viết. Dharamsala, Ân Độ: Thư Viện 
Các Tác Phâm và Lưu Trữ của Tây Tạng, 1981. 


Sự Can Đảm Đã Giác Ngộ do Rinpoche Dilgo Khyentse viết. Ithaca:Snow Lion, 1993. 


Những Suy Nghĩ Mà Không Có một Người Suy Nghĩ: Trị Liệu Tâm Lý theo Lăng Kính Phật 
Giáo. New York: HarperCollins, 995. 


Vỡ Vụn Mà Không Tan Rã:Một Bối Cảnh Phật Giáo về Sự Tổng Thể. New York: Broadway 
Books, 1998. 


Kinh Nghiệm của Sự Tì hấu Suốt do ] oseph Goldstein viết. Boston: Shambhala, 1987. 


Chữa Lành Những Cảm Xúc: Đối Thoại với Đức Đạt Lai Lạt Ma về Chánh Niệm, Cảm Xúc 
và Sức Khoẻ do Daniel Goleman biên soạn. Boston: Shambhala, 1997. 


104 


Những Ti hé Giới Hoà Họp: Đối T hoại về Hành Động Bi Mẫn: Đức Đạt Lai Lạt Ma do Daniel 
Goleman và một sô tác giả khác việt. Berkeley: Parallax Press, 1991. 


Quảng Bá Những Chiến Lược Suy Nghĩ Khác Đi (PATHS) của Mark Greenbere và Carol 
Kuche. http://www.psu.edu/deptpreventon/PA THS 


An Bình do Thích Nhất Hạnh viết. Berkeley:Parallax Press, I987. 
Không Là Ai Cả, Không Đến Không Đi do Ayya Khema viết. Boston:Wisdom,1987. 
Cách Thiên Quán do Kathleen McDonald viết. Boston:Wisdom, 1984. 


Lời Khuyên từ Một Người Bạn Đạo do Geshe Rabten và Geshe Dhargyey viết. 
Boston:Wisdom, 1986. 


Ba Mươi Bảy Pháp Thực Hành của Các Bồ Tát của Geshe Sonam Rinchen và Ruth Sonam. 
lthaca:Snow Lion, 1996. 


Kinh Pháp Cu Táy Tạng do Gareth Sparham dịch. Boston:WIsdom, 1983. 


Chuyển Hoá Trái Tim:Phương Pháp Phật giáo để có Niềm Vui và Sự Can Đảm do Geshe 
Jampa Tegchok việt. Ithaca: Snow Lion, 1999, 


Ba Lĩnh Vực Chính Yếu của Con Đường Giác Ngộ của Tsongkhapa. Howell, N.J.:Mahayana 
Sufra and Tantra Press, 1988. 


Đánh Thức Tâm Giác Ngộ do Geshe Wangchen viết. Boston:Wisdom, 1988. 


Xung Đột giữa Những Cá Nhân do William W. Wilmot và Joyce L.Hocker viết. New 
York:McGraw-HIII, 2001. 


Hãy Trở Thành Nhà Trị Liệu cho Chính Bạn do Lama Thubten Yeshe viết. Weston, 
MA:Lama Yeshe Wisdom Archives, 1998. 


Hãy Làm Tâm Bạn Rộng Mở Như Biển Cả do Lama Thubten Yeshe viết. Weston, MA: Lama 
Yeshe Wisdom Archives, 1999, 


Cánh Cửa đến với Sự Hài Lòng do Rinpoche Zopa viết. Boston: Wisdom,1994. 


Chuyển Hoá Các Vấn Đề: Sử Dụng Hạnh Phúc và Khổ Đau trong Con Đường Tâm Linh. 
Boston: Wisdom,1987. 


105 


